TUYỂN TẬP PHÁP THOẠI 
BHANTE VIMALARAMSI 


TẬP 1 
MOVING DHAMMA 


WVolume 1 


Bhante Vimalaramsi 


Moving Dhamma, Copyright © 2012-2013 Bhante Vimalaramsi 
AlI rights reserved. 
ISBN 978-1-478-37306-3, 1-4783-7306-7 


Bản dịch tiếng Việt (2020) được sự cho phép từ David Johnson, DhammaSukha. 


Các bài Kinh tiếng Việt được lấy tại https://suttacentral.net/ - bản dịch của cố 
hòa thượng Thích Minh Châu 


Dịch: Nguyễn Trung Công & Trần Lê Phước Thọ Hiệu đính: Vũ Huyền & Lê Quế 


Liên hệ góp ý bản dịch: nguyentrungcong2610@gmail.com 


Những cuốn sách khác từ Bhante Vimalaramsi 
The Breath oƒ Love - Hơi thở tình yêu 
(2012) 
Moving Dhamma, Volume 1 - Tuyển tập Pháp thoại Bhante Vimalaramsi, tập 1 
(2012) 


The Änäãpänasati Sutta: A Practical Guide to Mindfulness of Breathing and 
Tranquil Wisdom Insight Meditation - Kinh Anapänasati: Hướng dẫn thực hành 
Niệm sự thở và Thiền Trí Huệ Tĩnh 


(2006) 


Dhamma Sukha Meditation Center 
8218 County Road 204 Annapolis, MO 63620 U.S.A. 
dhammasukha.org 


Info@dhammasukha.org 
Phone: +1 (573) 546-1214 


Dành tặng cho những học trò, hiện tại và tương lai, 
của Đức Phật & Phật Pháp. 


“Hãy tỉnh tấn, chớ có phóng dật!” 
Đức Phật 


Mục lục 


LỚI T0 đẤU:st0it2i: 1695068 ỆnbbotbixbibedetilytpisbioteeibGgbibAb(holnbbetelnsag 5 
LÔ CAN 012116277115 2201áxb6f9obAuindvridndaiauestadforirfeltl0Annsft sáo besisas ven 6 
tối giới ĐHIẾUbao 22605829046 6a SexeyBắo Gunetselslaol# sveloedsp l6 noslnvilfsuasiaAGe 7 
Chánh niệm và 6R (Sâu HIỂU): 26220 666x002 1406666/0 299548016 BaaxnceG592sssedk 9 
Pháp thoại định hướng nhập khóa ..................................-- ---- 5 5c c1 sgk, 15 
MN:2U'KIinhian TU TH 2200042106 nasscte ba sỹ 32 
MN-10: Bốn Nền Tảng Thiết Lập Niệm (Satipatthäna Sutta) ........................... 54 
MN-111: Kinh Bất Đoạn (Anupada Sutta) ...........................-. --- --- ¿5-55 s+ssssesesesesesss 96 
MN-38: linh Đũöaán Tân AI oaaoiisecvllufilsdlasseisbsululiduei 121 
MN-135: Bài Kinh Ngắn Phân Biệt Các Loại Nghiệp ................................... -- - --- 148 
MN-95: Kinh Canki (CanklI Sutta))....................... -- -- -- - - n n nh ng ngư. 166 
MN148: Kinh sáu nhóm sáu (Chachakka Sutta) ................................-- ---- -- 5 5< <+S<+ 188 

Mønii điệt tin KIẾNH at 12246546165/0Acail1960006612806216540109508988901t80802988102000/08E 195 

(E3 đ0CTID0 HDATHH toc 200120202262 Biáe bo ssbesbsbaeDdlgA4G6aie06ssEullesss bi fAv a6 197 

[E0ani 1A172841106)72 12a oyoc SuabasausienlgdtbilnksaiatusuislesluatalsagsnlSuena 199 

(GIiI THƠ) x82 sa tdidsaabili6tbasieieeet faoialiialukilysesiaolaleshiiiesisbkily sanh 200 
MN-Z21: Kinh VÌ DƯ Cấn CỨ c1 các hyố bà gu tii lá c§chh oi ltatGHklHlÄlAáietxada 202 
VỆ TÁC DĨ sx:22126 061 s66 5210 /NGhÔNG 0Njc đan SS6icukepadldoocbelelfaeokiaotbx6bdbidothillseei 222 
Daiihi:iTUE HH 2 0006x6s0x11Ê96x464000AyN/00666i49A8EfSekscauyWtsiitaifetailtRÔlfa vat dota 223 


Lời mở đầu 


Đây là cuốn sách tổng hợp bài giảng về các bài Kinh nguyên thủy. Tôi giải thích ý 
nghĩa và cách ứng dụng vào tập thiền dựa trên kinh nghiệm thực hành theo đúng 
những gì Kinh giảng dạy. 


Là tu sĩ, tôi luôn cố gắng tìm hiểu những gì Đức Phật thực sự giảng dạy cho các Đệ 
Tử và Tăng Đoàn 2600 năm trước. 37 năm vừa qua, tôi toàn tâm toàn ý cho việc 
này. Tôi đã thực hành nhiều phương pháp khác nhau, nhưng đến năm 1995, tôi 
quyết định dừng tất cả mà chỉ tuân theo Kinh Trung Bộ, được Bhikkhu Bodhi dịch 
và Wisdom Publications xuất bản. Tôi chỉ thực hành thiền theo đúng hướng dẫn từ 
bộ Kinh đó, không gì khác. 

Theo góc nhìn khác, với tôi, nó giống như việc ngồi thiên dưới gốc cây bồ đề sau 6 
năm thực hành khổ hạnh. Tôi muốn trở về nguyên gốc Đức Phật dạy. 

Tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra những gì Đức Phật dạy nằm trọn vẹn trong bộ 
Kinh này. Điều tôi muốn nói là toàn bộ hướng dẫn hành thiền, thang đo tiến bộ tuệ 
giác, mục tiêu cuối cùng và phương pháp để đạt đến mục tiêu. 


Bạn không cần tài liệu gì khác ngoại trừ Trung Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh. Tuy 
nhiên, bạn cần một người hướng dẫn. Người giảng giải cho bạn rõ ràng về điều 
được đề cập trong Kinh nếu bạn chưa thực hành con đường này bao giờ. 


Tôi có thay đổi một số từ trong bản dịch. Những từ tôi chọn, theo tôi nghĩ, có nghĩa 
sát hơn với từ Pali gốc và phù hợp với những gì Đức Phật muốn nói. Ví dụ, tôi chọn 
từ “collectedness” thay cho từ “Concentration”. Và trong một vài chỗ của Kinh, tôi 
chọn bản dịch cũ để giúp bạn hiểu rõ hơn. 


Những lời Phật dạy nằm tại đây. Tôi hy vọng các bạn cũng yêu thích những lời dạy 
này như tôi. 


Bhante Vimalaramsi 

Trung tâm thiên Dhamma Sukkha 

UIBDS United International Buddha Dhamma Society 
15 tháng 7, 2012 


Lời cám ơn 


David Johnson đã tập hợp, biên tập và sắp xếp lại các bài Pháp thoại trong cuốn 
sách này. Christopher Farrant, tại Australia, đã dành nhiều thời gian đọc soát và 
hiệu đính bản ghi lời giảng. 

Sukha Sisso, người phụ trách website DhammaSukha, đã thu thập toàn bộ bản ghi 
lời giảng cùng với bản thu âm, và đã thực hiện biên tập. Chúng tôi cũng gửi lời cám 
ơn tới sự tham gia của một số bạn thực hiện ghi lại lời giảng. 

Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Jens Tröger đã cho phép sử dụng ảnh trang bìa, đọc 
bản thảo và chuyển sách thành nhiều định dạng eBook. Chúng tôi cũng cảm ơn 
Doug Kraft đã chọn một định dạng để nhà xuất bản chấp thuận. 

Và chúng tôi cũng gửi lời cám ơn tới những thiền sinh đã hỏi những câu hỏi hay để 
đào sâu và khám phá các vẫn đề. 

Bản dịch Kinh tiếng Anh Bhikkhu Bodhi, 1995, 2001 


Reprinted from The Middle Length Discourses of the Buddha: A Translation of the 
Majjhima Nikaya; and The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of 
the Samyutta Nikãya. With permission of Wisdom Publications, 199 Elm Street, 
Somerville, MA 02144 U.S.A., wisdompubs.org 


Tôi san sẻ công đức tới tất cả thiền sinh, những người biên tập và hỗ trợ để cuốn 
sách này được hoàn thành; san sẻ công đức tới Bhikkhu Bohdi và Nhà xuất bản 
Wisdom Publications, và cha mẹ tôi. 


Bhante Vimalaramsi là Tỳ kheo người Mỹ. Ngày xuất gia đã hơn 26 năm. Từ năm 
28 tuổi, Bhante bắt đầu hành thiền với phương pháp Vipassanä theo cách truyền 
thống từ Myanmar tại California. Đến năm 1986, tại Thái Lan, Ngài đã xuất gia theo 
đời sống phạm hạnh. Ngài tham gia nhiều khóa thiền nhập thất miên mật, từ những 
khóa 30 ngày, đến những khóa 3 tháng, rồi 8 tháng, và 2 năm tại Myanmar dưới 
hướng dẫn của Sayadaw U Janaka. 


Kết thúc 2 năm thiền miên mật tại Myanmar, thiền sư đã chia sẻ Ngài nên tự thực 
hành và tiến hành giảng Pháp vì không còn gì để học thêm với thầy nữa. Dù rằng 
được thiền sư ghi nhận như vậy, Ngài vẫn băn khoăn vì cảm thấy còn nhiều điều 
phải học. Ngài đến Malaysia, và thay vì giảng dạy Vipassanäa, Ngài dạy Metta (thiền 
Tâm Từ). Gặp được lời khuyên từ Bhante Punnaji, hòa thượng người Sri Lanka, là 
hãy chỉ sử dụng Kinh điển nguyên thủy, Bhante Vimalaramsi quyết định bỏ hết tất 
cả những bản chú giải phổ biến trong giới học thiền. Ngài cầm bản Kinh nguyên 
thủy bản tiếng Anh, được dịch bởi Bhikkhu Bodhi và Nyanamoli, dành ba tháng 
trong một hang động tại Thái Lan thực hành thiền theo đúng những gì Kinh ghi 
chép. Bạn cùng sống với ngài là một con rắn hổ mang. 


Ngài chỉ thực hành theo đúng Kinh điển hướng dẫn. Bhante phát hiện trong hướng 
dẫn thực hành từ Kinh, có một thao tác thường bị bỏ qua bởi các thiền sư. Thao tác 
“an tịnh thân hành” (sankhära) được đề cập đến trong Kinh Satipatthäna (Kinh Tứ 
Niệm Xứ) không hề được các thiền sư mà Bante từng học giảng dạy. 


Khi Ngài thêm thao tác thư giãn này vào, việc thực hành thay đổi hoàn toàn. Các 
tầng thiền (jhãna), vốn hay đề cập đến trong Kinh, trở nên rất rõ ràng, nhưng theo 
cách nhìn khác so với những gì mọi người thường hiểu. Bhante gọi đó là “jhãna tỉnh 
thức' (Tranquil Aware jhãna). Việc thêm thao tác thư giãn khiến việc hành thiền 
hoàn toàn thay đổi và tiến bộ trở nên rất nhanh. 


Đây là quyển sách đầu tiên tổng hợp một số bài Pháp thoại Bhante giảng trong các 
khóa thiền nhập thất 10 ngày. Nhiều bài Pháp thoại của Ngài đã được tải lên mạng. 
Trong các Pháp thoại, Ngài trực tiếp đọc bài Kinh nguyên thủy và giảng giải điều 
Đức Phật muốn nói. Mỗi tối, thiền sinh được nghe một bài Kinh phù hợp với trình 
độ và sự tiến bộ trong thực hành của họ. Đồng thời, Ngài khuyến khích thiền sinh 
đặt nhiều câu hỏi để đảm bảo học trò hiểu đúng bài Kinh như cách nó được viết. 


Bhante thích sử dụng bản dịch tiếng Anh của ngài Bhikkhu Bodhi. Ngài cũng thay 
thế một số từ ngữ bằng một số từ khác theo cách Ngài thấy từ ngữ đó dễ hiểu và 
phù hợp hơn. Ví dụ khi từ “concentration”được viết, Bhante sẽ thay thế bằng từ 
“collectedness”. Ngài tin là dùng từ collectedness phản ánh đúng hơn. Vì vậy, người 


đọc hãy lưu ý là Bhante sẽ thay đổi một số từ khi Ngài đọc Kinh. Điều này nghĩa là 
bài Kinh được đọc sẽ không giống hệt bản in từ Wisdom Publications. 


Đây là quyển sách tập hợp các bài Pháp thoại dưới dạng viết. Một số bài Pháp thoại 
được Phra Khatipalo viết giới thiệu. Phra Khantipalo là biên dịch cuốn sách “A 
Treasury of the Buddha's Words: Discourses From the Middle Collection” (Phiên 
bản tiếng Anh khác của Trung bộ Kinh do Nyanamoli, thầy của Bhikkhu Bohdi dịch). 
Bhante đọc Kinh và chú giải Kinh. Phần Kinh được bôi đậm trong sách. Thiền sinh 
sẽ đôi lúc đặt câu hỏi và Bhante trả lời. 

Bhante Vimalaramsi đang tổ chức các khóa thiền và Pháp thoại tại Trung tâm thiền 
Dhamma Sukha, Missouri, USA và nhiều nơi trên thế giới. Độc giả có thể tìm hiểu 
thêm thông tin tại website dhammasukha.org. 


(Về bản Việt dịch: Trong bản dịch tiếng Việt này, bài Kinh sử dụng là phiên bản dịch 
của cố Hòa Thượng Thích Minh Châu, đăng tại suttacentral.net). 


Chánh niệm và 6R (Sáu Biết) 


Trích dẫn từ sách “cẩm nang thực hành Thiền Quán Trí Huệ Tĩnh”, Bhante 
Vimalramsi & David Johnson 


Ngày nay, khái niệm “Chánh niệm” đã trở nên quen thuộc và thường được diễn giải 
khác với khái niệm mà tôi tin là Phật đã dạy từ nguyên thủy. 

Bạn có thể nghe là Chánh niệm có nghĩa là quán những gì khởi lên, an trụ ở đó, và 
tập trung để hiểu bản chất của các khởi đó. Mục đích là càng tập trung cao vào “đối 
tượng thiền”, thì sẽ càng quán chiếu được tốt hơn. 


Tuy nhiên, đây không phải là Chánh niệm mà Phật đã dạy từ thời nguyên thủy, mà 
ngược lại, đây được gọi là “tập trung một điểm”; an trụ hoàn toàn vào đối tượng. 


Phật đã rút ra từ các trải nghiệm của Ngài và mô tả trong Kinh 36 của Kinh Trung 
Bộ, tên là Kinnh Mahasaccaka, rằng sự “tập trung một điểm” sẽ làm tâm tĩnh lại 
nhất thời, nhưng sẽ không dẫn tới việc thấu hiểu về sự khổ và nguyên nhân của 
khổ, hoặc để tới được Niết bàn. Vì lý do này, Phật phủ nhận về phép an trụ và “tập 
trung một điểm”. Hầu hết các giảng viên ngày nay đều không hiểu được vấn đề này. 
Nhưng Kinh số 36 đã nói rất rõ. Phật phủ nhận các giáo huấn của Alara Kalama và 
Uddaka Ramputta - các giáo viên về phép thiền tập trung giỏi nhất thời đó. Phật từ 
bỏ không theo học những người này để tiếp tục công cuộc tìm kiếm của Ngài trong 
sáu năm tiếp theo. 


Dưới đây là một định nghĩa chính xác, rõ ràng và ngắn gọn về Chánh niệm như Phật 
đã giảng: 

Chánh niệm có nghĩa là nhớ những gì đã quán chiếu, cách thức tâm di chuyển từ 
sự này sang sự khác 


Phần đầu định nghĩa là nhớ quán chiếu tâm, và nhớ kéo tâm quay trở lại đối tượng 
thiền khi tâm trí xao lãng. Phần tiếp theo của Chánh niệm là Quán cách thức tâm di 
chuyển từ sự này sang sự khác. 


Trí huệ sẽ đạt được khi quán cách thức tâm trí của bạn tương tác với môi trường 
xung quanh, khi chúng khởi lên - chứ không phải là chỉ đơn thuần quán các sự vật 
hiện tượng đơn thuần. Chánh niệm thực sự là nhớ những gì bạn quán được về cách 
thức tâm di chuyển và tương tác với những gì khởi lên ở giây phút hiện tại. 

Với chánh niệm, chúng ta có thể hiểu được cách thức các sự vật hiện tượng khởi 


lên và qua đi, từ đầu đến cuối. Chúng ta sẽ không quan tâm tới tại sao chúng lại 
khởi lên - đây là việc của các nhà tâm lý học và triết học. Chúng ta chỉ quan tâm tới 


cách thức chúng khởi lên và qua đi - và cách thức tâm trí của chúng ta tương tác 
với những khởi này trong suốt cả quá trình. 


6 chữ R (6 Biết) 


Bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các chỉ dẫn cụ thể về cách thức giải quyết 
các chướng ngại theo đúng cách Phật dậy. 


Hãy tưởng tượng, trong một giây phút, một vị Bồ Tát ngồi dưới gốc cây Roi (Mận) 
như là một cậu bé. Cậu bé không quá nghiêm trọng hay căng thẳng, cậu bé đang vui 
vẻ, xem lễ hội bố cậu tổ chức. Ngay khi đó cậu bé chứng đắc được “an trú trong 
thường lạc”. Với một tâm trạng nhẹ nhàng, cậu bé đạt đến trạng thái tĩnh tại và tỉnh 
thức. 


Sau này, trong đêm cậu bé đạt đến tỉnh thức, sau khi cậu bé đã thử tất cả các biện 
pháp thiền và thực hành cơ thể đang được truyền đạt thời đó ở Ấn Độ, cậu bé nhớ 
lại lúc đó.19 Và cậu nhận ra rằng trạng thái đơn giản đó - sự tĩnh tại, tỉnh táo và 
hạnh phúc đó - chính là chìa khóa để đạt tới sự tỉnh thức. Nhưng làm sao cậu bé có 
thể truyền đạt điều này? 


Khi bắt đầu giảng dạy, Phật chủ yếu làm việc với những người nông dân và thương 
nhân ít học. Phật buộc phải có phương pháp đơn giản, hiệu quả có thể áp dụng dễ 
dàng và nhanh chóng. Phật phải có phương pháp mà tất cả mọi người có thể trải 
nghiệm được con đường và gặt hái được lợi ích cho họ một cách dễ dàng và ngay 
lập tức. Điều này là cách mà Phật có thể tác động đến một số đông người trong suốt 
cuộc đời của Phật. 


Bạn có muốn thấy điều này rõ ràng không? Dễ thôi! Hãy vui lên, vui vẻ khám phá, 
thư giãn, và mỉm cười! Thư giãn và mỉm cười sẽ dẫn bạn tới phép thực hành hạnh 
phúc hơn và thú vi hơn. 


Điều này nghe có vẻ là một lời khuyên hay, nhưng làm thế nào bạn có thể làm được 
điều đó? Khi bạn bị xao nhãng, bạn sẽ để mất nụ cười, hãy làm theo những bước 
sau: 


1- Biết tâm đi lang thang Nhận ra (Recognize) rằng sự quan tâm của tâm bạn 
đã chuyển sang thứ khác, và bạn đã bị lạc trong niệm. Bạn quên điều bạn 
đang làm. Bạn không còn đặt sự chú ý vào đối tượng của thiền. 

2- Biết buông khỏi (Release) mối bám dính với niệm hay cảm xúc của bạn 
bằng cách để mặc sự xao nhãng đó - không bỏ thêm sự chú ý nào nữa. Dừng 
cho chúng ăn. Đơn giản là lùi lại. 

3-_ Biết thư giãn (Relax) bất kỳ sự căng thẳng hay cứng nhắc nào gây ra sự xao 
nhãng đó; 

4- Biết mỉm cười (Re-smile). Đặt lại nụ cười lên môi và vào trái tim bạn. Hãy 
cảm nhận trở lại tình cảm hạnh phúc của Metta; 


10 


5- Biết về (Return) hoặc chuyển hướng. Nhẹ nhàng chuyển hướng sự chú ý 
của tâm về đối tượng thiền, đó chính là, Metta. Tiếp tục với tâm nhẹ nhàng 
và tập trung đặt vào đối tượng thiền; 

6- Biết lặp lại (Repeat) toàn bộ quá trình này. Lặp lại phép thực hành này bất 
cứ lúc nào sự tập trung của bạn bị kéo ra khỏi đối tượng thiền. 


Chúng tôi gọi đây là 6 Biết hay 6 chữ R. Chúng được rút trực tiếp ra từ nội dung 
Kinh về Chánh Tinh tấn (Right Effort). 4 chữ R đầu là 4 chánh tỉnh tiến, với hai chữ 
R sau là nhắc bạn quay trở lại với chữ “Trở lại” (Return) và Lặp lại (Repeat) lúc cần. 


Nhớ ra rằng bạn không bao giờ chối bỏ điều gì. Bạn đừng bao giờ cố gắng kiểm soát 
bất kỳ điều gì - cố gắng kiểm soát là sử dụng Tham để đoạn trừ Tham Ái! 


Đừng thực hành 6 Biết hay 6 chữ R vì những mục đích nhỏ nhặt khác. Chừng nào 
bạn vẫn còn duy trì cảm giác về lòng Từ-Yêu thương, hãy an trú trong cảm giác đó 
và tăng cường thêm cảm giác đó. Bỏ qua một vài sự xao nhãng nhỏ ở phía sau. 
Giống như người mới thực hành hãy thực hành 6 chữ R chỉ khi sự chú ý của bạn 
hoàn toàn ra khỏi đối tượng thiền. 
Chánh Tinh Tấn là gì? 

1- Bạn nhận thấy rằng một trạng thái không lành mạnh đã khởi phát. 

2- Bạn không chú ý đến cảm giác không lành mạnh đó, hãy để nguyên cảm giác 

đó, không chối bỏ hay nắm chặt lấy cảm giác đó. 
3- Bạn khởi phát một cảm giác lành mạnh; 
4- Bạn an trú trong cảm giác lành mạnh đó 


Recognize 


11 


Hai chữ Trở lại (Return) và Lặp lại (Repeat) vào thành một chu trình. Chúng ta thực 
hành Chánh Tinh tấn bằng việc lặp lại chu trình 6 chữ R này. Chúng ta sẽ tự thấy và 
trải nghiệm thế nào là sự Khổ và cách chúng ta xoa dịu chúng. 


Bạn sẽ nhận biết được nguyên nhân làm bạn cứng nhắc và căng thẳng, và sau đó 
đoạn trừ sự khổ này bằng cách giải tỏa và thư giãn và khởi phát một tình cảm lành 
mạnh. Bạn sẽ phát hiện cách thực hiện con đường trực tiếp dẫn tới Đoạn khổ. Điều 
này sẽ xảy ra mỗi khi bạn “Nhận ra” (Recognize) và “Giải tỏa” (Release) một cảm 
giác khởi phát, Thư giãn (Relax), và Mỉm cười Trở lại (Re-Smile). Hãy để ý tới Sự 
Xoa dịu sau đó. 


Khi bạn nhìn nhận các Lợi lạc được nêu trong Kinh này, có một câu nói rằng “Phật 
Pháp có tác dụng tức thì”. Bằng việc thực hành 6 chữ R, bạn đã hoàn thành kết luận 
này! Khi bạn giải tỏa sự căng thẳng và cứng nhắc do sự xao nhãng gây ra, bạn ngay 
lập tức sẽ trải nghiệm Sự thật Thứ Ba trong Tứ Niệm Xứ: Đoạn Khổ. 


Nói một cách khác, bạn đang làm sạch tâm trí bằng cách thư giãn và bỏ qua nỗi khổ. 
Bạn sẽ tự thấy được điều này. 


Bạn không cần phải thực hành trong một thời gian dài - hàng tháng hay hàng năm 
để cảm thấy nhẹ nhàng. Bạn có thể trải nghiệm được điều này ngay sau bước “Thư 
giãn” (Relax) trong 6 chữ R. Bạn sẽ nhận thấy giây phút tâm trí trở nên trong sạch, 
không bị Tham ràng buộc. 


Thực hành nhiều lần 6 Biết, không để các chướng và năng lượng của chúng ràng 
buộc, bạn sẽ dần dần thay thế được tất cả các thói quen tâm không lành mạnh bằng 
những thói quen tâm lành mạnh. Bằng cách này, bạn sẽ khởi được các trạng thái 
tâm lành mạnh và cuối cùng sẽ đắc được đoạn khổ. 


Để thiền thành công, bạn cần phải phát triển được các kỹ năng thiền chánh niệm 
và sức mạnh của quán. Ngoài ra, luôn giữ cho tỉnh thần được vui vẻ và liên tục 
khám phá những điều mới mẻ. Điều này giúp bạn nâng cao chánh niệm. Thực hành 
6 chữ R sẽ giúp phát triển các kỹ năng cần thiết này. 

Đôi khi mọi người nói rằng phép thực hành này đơn giản hơn nhiều so với họ nghĩ. 
Một số người thậm chí còn phàn nàn với thầy giáo vì họ muốn phép thiền hành này 
phức tap hơn! 


Giờ chúng ta hãy đi từng bước một một cách cụ thể. 
Biết tâm đi lang thang (Recognize) 


Chánh niệm nhớ việc quán và nhận dạng các chuyển động của tâm từ sự này đến 
sự khác - đó là từ đối tượng thiền sang sự xao nhãng. Sự quán này sẽ nhận dạng 
bất kỳ sự xao nhãng nào của tâm khỏi đối tượng thiền. Bạn có thể nhận dạng được 
sự căng thẳng khi tâm chuyển từ đối tượng thiền sang sự khác. 


12 


Các cảm giác dễ chịu hay đau đớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở lục căn. Bất kỳ hình 
ảnh, âm thanh, mùi, vị, xúc hay suy nghĩ đều có thể gây ra sự xao nhãng này. Bằng 
việc quán một cách vô tư và cẩn thận. Bạn sẽ nhận thấy được cảm giác hơi căng 
thẳng cả ở tâm và trong não bộ. 


Nhận dạng sớm được chuyển động của tâm có vai trò thiết yếu đối với việc thiền 
thành công. Tiếp theo, bạn sẽ... 

Biết buông khỏi đó (Release) 

Khi một suy nghĩ về một việc nào đó khởi lên, hãy giải tỏa suy nghĩ này. Hãy để mặc 
chúng ở đó mà không bỏ thêm sự chú ý nào vào đó nữa. Nội dung của sự xao nhãng 
này không quan trọng một chút nào, nhưng cơ chế về cách thức sự xao nhãng này 
khởi lên là quan trọng. Đừng cố gắng phân tích chúng hoặc lý giải tại sao chúng lại 
ở đây; hãy để mặc chúng và không chú ý gì đến chúng. Khi bạn không chú ý đến 
chúng, sự xao nhãng và những cuộc đối thoại trong tâm tưởng về chúng sẽ dừng 
lại. Chánh niệm sau đó sẽ nhắc thiền gia tới... 


Biết thư giãn (Relax) 


Sau khi giải tỏa suy nghĩ và để mặc chúng mà không cố gắng quán hoặc tham gia 
vào chúng, vẫn còn sự căng thẳng nhỏ, vi tế, khó nhận biết được trong tâm và thân. 


Để loại bỏ sự căng thẳng còn lại này, Phật đưa ra phương pháp “thư giãn” (Relax). 
Các Kinh gọi bước thư giãn này là “làm tĩnh tại thân tâm”. Điều này thực sự là đúng 
đối với bộ não, là một phần trong cơ thể của bạn. 


+ ” 


Điều này có nghĩa là “giải tỏa” sự chú ý của bạn khỏi và xung quanh suy nghĩ. Điều 
này không chỉ là để nguyên như chúng vẫn vậy. Việc này có nghĩa là làm mềm mại 
và thư giãn, và để nguyên sự xao nhãng ở một chỗ, và sau đó làm yếu dần sức mạnh 
của chúng. Dần dần, sự xao nhãng sẽ tự động biến mất hoàn toàn. 


Xin đừng bỏ qua bước này! Đây là phần quan trọng nhất của việc thiền. Đây chính 
là bước bị bỏ qua khi chúng tôi nói trong phần mở đầu. Đây chính là chìa khóa dẫn 
đến sự tiến bội! 


Nếu không thực hiện bước thư giãn này mỗi khi bạn không tập trung vào đối tượng 
của thiền, bạn sẽ không trải nghiệm được cái nhìn cận cảnh vào việc đoạn trừ được 
sự căng thẳng do Tham gây ra. Bạn sẽ không cảm thấy sự xoa dịu khi sự căng thẳng 
này được thư giãn. 


Nhớ lại rằng sự Tham luôn luôn thể hiện ra bằng sự căng thẳng hay cứng nhắc ở cả 
thân lẫn tâm. Bước “Thư giãn” (Relax) sẽ mang lại cho bạn cái gọi là “Niết bàn ở 
đời thường”. Bạn sẽ có cơ hội tạm thời để nhìn và trải nghiệm được bản chất và sự 
xoa dịu khỏi sự căng thẳng và sự khổ trong khi thực hành bước “Giải tỏa” và “Thư 
giãn”. Tiếp tới, Chánh niệm sẽ gợi chúng ta tới... 


Biết Mim cười trở lại (Re-Smile) 


13 


Nếu bạn đã nghe giảng Pháp qua website của chúng tôi, bạn có thể sẽ nhớ lại rằng 
mỉm cười có vai trò quan trọng thế nào đối với thiền. Học cách mỉm cười và cử 
động khóe miệng lên trên sẽ giúp tâm trở nên sắc bén, nhanh nhậy, sáng tỏ hơn. 
Sự nghiêm trọng, căng thẳng hay nhàm chán có thể làm cho tâm trở nên nặng nề 
và chánh niệm của bạn trở nên mờ nhạt và chậm chạp. Các Quán có thể khó nhìn 
thấu thị, do vậy làm bạn trở nên chậm chạp trong việc hiểu được Pháp. 


Biết về với đề mục (Return) 


Hướng tâm của bạn trở lại với đối tượng của Thiền. Nhẹ nhàng điều hướng lại Tâm 
và đừng “quay phắt lại” lên trước khi bạn sẵn sàng. Hãy để quá trình này diễn ra từ 
từ, phù hợp, một hành động đúng thời điểm và không bị bắt buộc. 

Biết lặp lại (Repeat) 

Lặp lại toàn bộ phép thực hành này thường xuyên nếu cần. Hãy an trú trong đối 
tượng của thiền cho đến khi bạn không còn ở trong đó nữa, và lúc đó thì lại lặp lại 
chu trình 6 Biết (6 chữ R) lần nữa. 


14 


Pháp thoại định hướng nhập khóa 
Khóa thiền Joshua Tree thứ 5 


Trình bày vào ngày 6 tháng 3 năm 2010 tại Trung tâm Dhamma Dena Vipassana, 
Joshua Tree, California. 


Bhante Vimalaramsi: Tôi rất hạnh phúc được gặp các bạn. Một điều tôi muốn nhấn 
mạnh với các bạn trong khóa thiền này là bạn hãy tham gia một cách vui vẻ. Tôi 
muốn các bạn mỉm cười mọi lúc. Tôi không quan tâm bạn sẽ làm gì, tắm rửa hay đi 
vệ sinh. Tôi muốn các bạn hãy mỉm cười. Tôi đã từng bị gọi là một vị sư khó chịu 
bởi vì tôi không giải thích rõ ràng tại sao tôi muốn mọi người thực hành việc cười. 
Có một vài nguyên nhân như sau. Đầu tiên, bạn càng cười nhiều, ý thức của các bạn 
càng rõ ràng. Rõ chứ? 


Một điều xuyên suốt trong lời dạy của Đức Phật là hãy luôn vun trồng tâm thiện, 
tâm nhẹ nhõm, tích cực. Đây là điều mà Đức Phật quan tâm. Bạn càng mỉm cười 
nhiều, và thoải mái chế giễu mình vì mình nghiêm trọng hóa vấn đề, thì bạn càng 
dễ dàng có góc nhìn khách quan. Bạn sẽ bớt bị dính mắc lâu với những chướng 
ngại. Về chướng ngại hành thiền, có năm cái: 


1. Tâm tham - Tôi thích. Tôi muốn. 
2. Tâm sân - Tôi không thích. Tôi không muốn. 
3. Hôn trầm (buồn ngủ, đờ đẫn) - Tôi bị buồn ngủ, tôi bị lờ đờ 
4. Trạo cử (bồn chồn, lo lắng) - Tôi thấy mình cần phải đi lại, làm gì đó mà 
không phải ngồi. Tôi muốn đứng dậy. 
5. Nghi ngờ - Tôi không biết 
Khi tôi chia sẻ về chướng ngại, thường là tôi không nói cụ thể đó là chướng ngại gì. 
Tôi chỉ nói đó là sự phân tâm. Bất cứ điều gì khiến bạn phân tâm khỏi đề mục hành 
thiền là chướng ngại. Và đó là lý do bạn phải thực hành 6 Biết (6R) 
1. Biết tâm đi lang thang (biết mình bị phân tâm) 
2. Biết buông tâm khỏi đó. Điều này có nghĩa là bỏ sự chú ý của mình khỏi nơi 
tâm mình bị hút vào. 
3. Biết thư giãn căng thẳng trong tâm. Và khi bạn thư giãn căng thẳng trong 
tâm, bạn thư giãn căng thẳng trong thân. Tiếp đó 
4. Biết nở lại nụ cười bởi vì nụ cười đã biến mất khi bạn bị dính mắc vào điều 
øì đó. Và rồi... 
5. Biết quay về đề mục. Và.... 
6. Biết lặp lại điều trên 


Đơn giản nhỉ? Nó đơn giản nhưng đôi khi không dễ dàng. 


Thiền sinh: Đề mục hành thiền là gì ạ? 


15 


Bhante Vimalaramsi: Lát tôi sẽ chia sẻ điều đó. Tôi thường hướng dẫn học trò thực 
hành đề mục Tâm Từ (Mettäa) hơn là đề mục hơi thở (Anapanasati). Tôi hướng dẫn 
thiền sinh thực hành thiền Metta vì hầu hết mọi người đều bắt đầu hành thiền với 
đề mục hơi thở. Và rồi họ tạo dựng nhiều thói quen xấu. Và thói xấu khó bỏ. 


Việc làm dễ nhất là thay đổi cách thiền. Bạn sẽ thực hành từ căn bản với đề mục 
Tâm Từ. Thiên Tâm Từ, thực chất không chỉ có Tâm Từ. Nó là thiền Tứ Phạm Trú 
- BrahamaVihara. Đó là Tâm Từ - Tâm Bi - Tâm Hỷ - Tâm Xả. Chúng ta bắt đầu với 
thực hành Tâm Từ. Mười phút ngồi thiền đầu tiên, bạn lan tỏa Tâm Từ cho chính 
mình. Điều tôi đang hướng dẫn các bạn có thể khác với cách bạn đã từng được học 
trước đây. Bạn hãy nguyện (cầu mong) điều tốt lành cho bản thân và cảm nhận lời 
mong ước đó. 


Bạn có thể nguyện cho mình được hạnh phúc. Hạnh phúc cảm giác như thế nào? 
Bạn có biết không? Bạn có thể nguyện cho mình bình an. Bạn có thể nguyện cho 
mình sáng suốt và minh mẫn. Bạn có thể nguyện điều gì cũng được, miễn là nó 
hướng thiện và CẢM NHẬN lời nguyện đó. Hãy đưa cảm giác đó tới vùng trái tim 
và bao bọc bản thân trong cảm giác đó. 

Khi mới thực hành, bạn sẽ bị phân tâm, tâm bạn sẽ đi lang thang liên tục. Tâm của 
bạn sẽ không yên tĩnh lắm. Đó là chuyện bình thường, không quan trọng. Tôi biết 
có những truyền thống hướng dẫn là “hãy làm rỗng tâm trí”. Chậc! Tôi biết có người 
đã thực hành hơn hai năm để làm rỗng tâm trí, để không có suy nghĩ nào xuất hiện. 
Nhưng “suy nghĩ” không phải là kẻ thù. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Việc có suy nghĩ là 
điều bình thường. Nhưng bạn phải nhận biết được tâm bạn đang suy nghĩ và hãy 
buông suy nghĩ đó đi. Điều này nghĩa là không để ý đến suy nghĩ đó nữa. Thư giãn, 
mỉm cười và quay về với đề mục (Metta) và ở đề mục lâu nhất có thể. Nếu tâm bạn 
lang thang 30 hay 50 lần trong thời thiền, và bạn biết - bạn buông bỏ, thư giãn, 
mỉm cười và về lại với đề mục thì đó là thời thiền tốt. 

Một thời thiền không tốt là bạn biết bạn đang nghĩ. Và vấn đề mà bạn đang nghĩ tới 
rất quan trọng nên bạn cứ tiếp tục cân nhắc, trăn trở nó liên tục. Thực tế là bạn 
đang không còn hành thiền nữa. 


Coi mọi điều nhẹ nhàng thôi; đừng cố ép mình thiền; đừng thả tâm đi lang thang; 
chỉ đơn giản quan sát nó “Tâm đã đi lang thang. Được rồi.” Buông tâm khỏi điều đó, 
thư giãn, mỉm cười, quay lại. Chỉ vậy thôi. 


Mỗi khi bạn thực hiện điều này, niệm của bạn sẽ tốt hơn một chút. Việc này giống 
như đút lợn. Sau một thời gian, con lợn sẽ đầy. Đừng chống đối điều gì, đừng chống 
cự cái gì, hãy cho phép mọi thứ như là. Khi có gì đó xuất hiện, tôi không quan tâm 
đó là đau đầu gối, hay đau lưng hay là những suy nghĩ quen thuộc; hãy cho phép 
nó ở đó. Sự thật là khi nó sinh khởi, nó đã tôn tại ở đó. Đó là sự thật. 


16 


Đó là Pháp (Dhamma) khoảng khắc hiện tại. Điều này có nghĩa là nó là như thế, là 
sự thật, và nó ở đó. Bạn cho phép nó như là, và rồi bạn thư giãn, mỉm cười và quay 
về với đề mục thiền. 

Trong mười phút đầu tiên của các thời thiền, tôi muốn bạn hãy gửi Tâm Từ và 
những suy nghĩ tử tế tới chính mình. Hãy cảm nhận cảm giác hạnh phúc, hay vui 
vẻ, hay minh mẫn, hay bình an. Bất kể bạn nguyện gì cho bản thân, hãy cảm nhận 
nó. Hãy đặt cảm giác đó vào trái tim và lan tỏa cảm giác tới bản thân, cho bản thân 
được bao bọc trong đó. Sau mười phút, bạn bắt đầu lan tỏa tâm từ và suy nghĩ tử 
tế tới người bạn tâm linh. Tôi sẽ nói về điều này sau. Khi bạn ngồi, tôi muốn bạn 
ngồi với lưng tương đối thẳng, không phải cứng nhắc mà là thẳng. Điều này đảm 
bảo bạn không bị đau lưng khi ngồi. Đừng cử động: không nhúc nhích ngón chân, 
không cử động ngón tay, không gãi, không xoa, không thay đổi tư thế, không ngả 
trước ngả sau; hãy ngồi im. 

Khi bạn thực hành như vậy, có lúc bạn sẽ thấy có cảm giác phát sinh như là ngứa 
ngáy, ngứa cổ muốn ho, muốn hắt hơi hay chỉ là những suy nghĩ tán loạn. Điều này 
đều bình thường. Có lúc cơn đau sẽ phát sinh. Đừng di chuyển, hãy ngồi thật im. 
Bạn được phép cử động ở mức độ này (Bhante chỉ vào bức tượng Phật). Rõ chứ? 
Đây là lý do tại sao Đức Thế Tôn ở đây. Ngài nhắc nhở bạn về mức độ bạn có thể cử 
động khi thiền. Điều gì xảy ra khi bạn có cảm giác xuất hiện trên cơ thể, như là 
muốn ho? Đầu tiên là bạn bắt đầu nghĩ về các nguyên nhân tại sao bạn không muốn 
những cảm giác xuất hiện: “Nó dừng lại thì tốt. Tại sao nó không biến đi. Tại sao lại 
có cảm giác này?”. 


Điều đầu tiên bạn muốn làm là nhận biết rằng bạn đang suy nghĩ, hãy buông điều 
đó, và thư giãn một chút. Bây giờ bạn phát hiện ra có một cái căng thẳng về mặt 
tỉnh thần nhỏ xung quanh cảm giác đó: “Tôi không muốn ho. Tôi không muốn làm 
phiền người bên cạnh”. Bạn nhận biết cái căng thẳng ở cổ và thư giãn. Và rồi hãy 
để ý cái căng thẳng trong đầu. 


Bọc quanh bộ não của bạn là một lớp màng được gọi là “lớp màng não”. Và bất cứ 
khi nào bạn phân tâm, lớp màng này co dãn một chút, và có căng thẳng xuất hiện ở 
trong đầu. 


Khi bạn thư giãn vùng cơ bị căng ở đây, căng thẳng và khó chịu trong vùng đầu 
cũng được thư giãn. Nhận biết được điều này không phải dễ dàng. Nhưng khi bạn 
mỉm cười nhiều hơn, bạn thiền sâu hơn, bạn có thể nhận ra việc này tương đối dễ. 
Khi bạn thư giãn, bạn cảm thấy trong vùng đầu có gì đó giãn ra. Như kiểu căng 
thẳng được buông bỏ và tâm được mở hơn. Nếu để ý kĩ, bạn sẽ thấy trong lúc đó sẽ 
không có suy nghĩ, không có phân tâm. Tâm của bạn minh mẫn, tâm của bạn sáng 
suốt và an tĩnh. 


17 


Tiếp theo, bạn đưa cái tâm đó về với đề mục hành thiền. Và rồi bạn bị phân tâm bởi 
“muốn ho” một lần nữa. Bạn lại tiếp tục thực hành như trên (6 Biết). Nếu bạn ho, 
đừng chống cự. Hãy để cơ thể tự động làm việc đó. Nó không quá quan trọng. 


Âm thanh chỉ là âm thanh. Nếu tâm bạn bị xao nhãng bởi âm thanh, bạn cũng ứng 
xử như thế. Bạn cho phép nó như thế, bạn thư giãn, bạn mỉm cười, và bạn trở về 
với đều mục. Dù cho bao nhiêu lần tâm đi lang thang chăng nữa, cứ làm vậy. 


Mỗi khi tâm bị phân tán, bạn cũng làm như thế. Bạn đang dùng 6 Biết (6R). 6 Biết 
là một trong những chìa khóa của việc hành thiền. Lúc mới bắt đầu, bạn cảm giác 
như mình phải đọc thầm từng bước trong đầu. Nhưng thực tế, bạn sẽ thấy nó được 
thực hiện giống như một dòng chảy: Biết tâm đi lang thang... biết buông khỏi đó... 
biết thư giãn... biết mỉm cười... biết về đề mục...biết lặp lại như trên. 


Bạn thực hành như thế. Hãy là một dòng chảy. Bạn không cần phải dừng lại ở từng 
thao tác. Rõ ràng chứ? 


Bạn càng mỉm cười nhiều bao nhiêu khi hành thiền, bạn càng chóng hiểu được điều 
tôi đang nói. Và đấy là lý do tôi nói “Tôi muốn bạn tận hưởng niềm vui trong khóa 
thiền này” 

Khi bạn vui vẻ, bạn học nhanh chóng. Khi bạn vui vẻ làm gì đó, như thời bạn còn ở 
chế nhà trường. Bạn yêu thích môn học nào đó và bạn học nó rất nhanh. Hãy yêu 
thích việc thực hành. Đừng trở nên quá nghiêm túc. 

Hãy mỉm cười mọi lúc. Khi tâm của bạn trở nên nặng nề, và nó bắt đầu trở nên rất 
nghiêm túc với điều gì đó, bạn hãy cười nhạo chính mình. Kiểu như cười khúc khích 
hay cười to và “Ôi! Tâm của tôi đang phát rồ này!” Bạn biết đấy, có vấn đề gì khi 
mình dở hơi? Chúng ta đều dở hơi, điên rồ và đó là bình thường. Hãy đón nhận điều 
đó, thoải mái với điều đó. Bây giờ, tâm của bạn đang cảm thấy thế nào? Hiểu chứ? 


Mỗi khi bạn có những suy nghĩ xuất hiện đi xuất hiện lại thì bạn đang có điều dính 
mắc. Sự dính mắc không tốt, không xấu, không trung tính. Dính mắc chỉ là dính mắc. 
Bạn buông bỏ dính mắc bằng cách nào? Bạn biết tâm đi lang thang... biết buông 
khỏi đó... biết thư giãn...biết nở nụ cười... biết thư giãn... biết về với đề mục, lâu 
nhất mà bạn ý thức được. 


Chức năng chính của “Niệm - mindfulness” là nhớ. Nhớ điều gì? Nhớ việc mỉm cười 
và tận hưởng. Khi mà bạn nhận ra bạn đang trở nên nghiêm trọng hóa điều gì đó, 
thì bạn nghĩ mình nên làm gì? 


Bước thư giãn là rất rất rất quan trọng bởi vì thư giãn là cách buông bỏ Tham Ái. 


Tham Ái luôn được biểu hiện là những cẳng thẳng hay căng cứng trong tâm và cơ 
thể. Đây là cách bạn nhận diện Tham Ái. 


18 


Khi bạn thư giãn, tâm bạn trở nên sáng hơn. Tại sao? Bởi vì bạn không đồng hóa 
mình với những cảm giác và suy nghĩ. Bạn quan sát chúng theo cách chúng như là. 
Chúng chỉ là suy nghĩ, chỉ là cảm giác. Chả có vấn đề gì cả. 

Điều quan trọng là bạn hãy thư giãn. Nhưng đôi lúc có thể bạn sẽ bị quá nhiệt tình. 
Bạn muốn buông mọi thứ... thư giãn... buông... thư giãn... buông... thư giãn... 
buông... thư giãn... thư giãn.... thư giãn. Bởi vì căng thẳng không ngay lập tức biến 
mất. Hãy lưu ý chỉ buông và thư giãn một lần. 


Hãy hoàn thành ĐỦ CHU TRÌNH 6 Biết mỗi khi tâm đi lang thang. Sẽ có những căng 
thẳng vẫn còn ở đó. Đó là điều bình thường. Nếu tâm bị đi lang thang hãy lặp lại 6 
Biết và lặp lại... lặp lại... lặp lai cho đến khi căng thẳng biến mất hoàn toàn. Đây là 
cách bạn thanh lọc tâm, bạn buông đi căng thẳng. 


Việc có người nói với bạn là “đây là cách bạn nhận biết Tham Ái. Đây là Tham Ái” 
không phổ biến lắm trong giới học Phật. 


Bạn không cần đấu tranh với Tham Ái. Bạn không phải kiểm soát nó, bạn chỉ cần 
buông bỏ và thư giãn. Tham Ái sẽ tự biến mất theo cách của nó. Và khi Tham Ái tan 
biến, bạn sẽ thiền sâu hơn. Bạn sẽ có thể quan sát đề mục thiền lâu hơn. 


Niệm là năng lượng quan sát, không phải năng lượng kiểm soát. Hãy chỉ quan sát 
và nhận biết mỗi khi tâm đi lang thang. 


Khi bạn có khả năng tĩnh lâu hơn, bạn sẽ nhận biết tâm đi lang thang nhanh hơn và 
buông bỏ dễ dàng hơn. 


Đây là quá trình khám phá tự nhiên và bạn phải là thầy của chính mình. Tôi không 
phải là thầy, tôi là người hướng dẫn. Tôi sẽ đảm bảo bạn đi đúng đường nhưng bạn 
là người đang dạy bảo chính mình. Hầu hết mọi người đều nghĩ là nhập thất là để 
có giáo viên chỉ mình phải làm gì nhưng không hoàn toàn là thế. Tôi sẽ nói bạn biết 
bạn nên làm gì, hãy thực hành 6 Biết. Lưu ý thết 

Người bạn tâm linh là người cùng giới tính. Người đó còn sống, và lưu ý đừng chọn 
thành viên trong gia đình khi mới thực hành. 


Người bạn tâm linh là người mà bạn rất quý mến. Khi nghĩ về phẩm chất người đó, 
bạn có sự tôn trọng và kính mến. Bạn chân thành muốn những điều tốt đẹp diễn ra 
với người đó. Bạn hãy chọn chỉ một người bạn tâm linh và thực hành với đúng một 
người trong toàn bộ thời gian thực hành. 

Khi bạn thực hành lan tỏa tâm từ và suy nghĩ tử tế tới người bạn tâm linh, bạn có 
thể hình dung hình ảnh người đó trong tâm trí. Có người hình dung ra một bức ảnh 
người đó và họ rất dễ tưởng tượng và quan sát rõ ràng. Có người không làm được 
việc đó. 


19 


Bạn có thể cảm thấy người đó mỉm cười. Bạn nên thấy người đó mỉm cười và hạnh 
phúc. Nếu bạn tưởng tưởng, đôi lúc nó mờ nhạt, đôi lúc là khoảng cách xa, đôi lúc 
chẳng có gì xuất hiện. Tất cả bình thường. 


Điều quan trọng nhất là việc lan tỏa Tâm Từ. Bạn hãy dùng 3⁄4 sự chú ý của mình 
vào việc này. Điều quan trọng thứ hai là mong/ nguyện một điều và cảm nhận lời 
nguyện đó, lan tỏa cảm giác đó bao bọc người bạn tâm linh. Hãy đặt người bạn tâm 
linh ở khu vực trái tim bạn. Hãy dùng 1⁄4 sự chú ý của bạn vào cảm nhận cảm giác 
đó. Khi bạn tưởng tượng người bạn tâm linh, bạn cần thấy người đó mỉm cười và 
hạnh phúc. Điều này nhắc nhở bạn hạnh phúc và mỉm cười. Lưu ý chỉ dùng rất ít 
sự chú ý của mình vào người bạn tâm linh. 


Đây là phương pháp thiền mỉm cười. Tôi đã nhắc điều này nhiều lần. Ni Khema hay 
nói tôi nhắc lại việc này ba lần. Không đúng. Tôi lặp lại việc này hàng trăm lần có 
khi chỉ trong một bài Pháp thoại! 

Khi bạn mỉm cười bạn muốn mỉm cười từ tâm. Bạn nở nục cười từ đôi mắt dù rằng 
đôi mắt bạn đang nhắm. Bạn sẽ thấy có căng thẳng, và bạn tiếp tục cười với đôi mắt 
và buông cái căng thẳng đó. Bạn muốn đặt một nụ cười Đức Phật trên môi mình. 
Hãy cười bằng cả trái tim. 

Trong ngày đầu tiên, khi bạn hành thiền và lan tỏa Tâm Từ tới người bạn tâm linh, 
bạn sẽ thấy dần dần mình quên mất người bạn tâm linh và tâm trí bắt đầu miên 
man. 


Cái tâm bạn trở nên mơ màng rồi trở nên lờ đờ. Lưng bạn còng xuống và rồi... bạn 
ngủ gật Tại sao điều đó diễn ra? Cái này được gọi là hôn trầm (dật dờ, buồn ngủ) 
nếu bạn thắc mắc. Việc này diễn ra khi bạn không đủ chân thành khi lan tỏa Metta. 
Hãy chú ý tới người bạn tâm linh hơn một chút và việc này sẽ giúp bạn vượt qua 
hôn trầm. 

Nếu bạn thấy bạn bị buồn ngủ và gặp khó khăn lan tỏa Metta tới người bạn tâm 
linh, hãy ngồi im ít nhất bamươi phút. Được chứ? 


Sau ba mươi phút, nếu bạn buồn ngủ, bạn có thể đứng dậy và thiền hành (thiền đi 
bộ). Một lát nữa tôi sẽ hướng dẫn. Hoặc khi bạn đang ngồi thiền, hãy giữ lưng thẳng 
hơn một chút. Chỉ một chút để không tạo ra cơn đau lưng. Và khi lưng bạn bị chùng 
xuống, bạn sẽ nhận biết được, bạn sẽ dùng 6 biết và quay về đề mục dễ dàng hơn. 


Chướng ngại lớn nhất bạn gặp phải sẽ là trạo cử (bồn chồn, lo lắng). Trạo cử là 
những suy nghĩ khiến bạn bị phân tâm khỏi việc đang làm. Bạn cần học cách đón 
nhận thanh niên này vì trạo cử sẽ đồng hành với bạn cho tới khi bạn trở thành 
Arahat (giải thoát hoàn toàn). Đức Phật giảng rất rõ trong Kinh Niệm Xứ là bạn có 
thể trở thành Arahat trong vòng bảy ngày. Bạn không thể biết được điều gì có thể 
diễn ra. 


20 


Một điều thú vị là khi đến thời gian trình pháp, khi tôi hỏi “thời thiền của bạn thế 
nào? “Ôi! Con có thời thiền rất tệ. Tâm con nhảy nhót khắp nơi. Nó quá động và con 
nghĩ hết việc này đến việc khác”. Tôi hỏi tiếp là “Bạn nhận biết được chứ? Bạn có 
biết tâm đi lang thang? Và bạn có thực hành 6 Biết mỗi khi như vậy” “Dạ có ạ!” Một 
thời thiền tuyệt vời! 

Rồi sẽ có lúc bạn trình Pháp trong trạng thái rất vui vẻ như trẻ mới được kẹo. Bạn 
vừa có thời thiền thuận lợi. “Con bám trụ ở đề mục rất lâu và điều này tuyệt vời!”. 
Tôi sẽ nói “Được! Được. Mọi điều đều tốt”. Phải vậy nhỉ? Ha ha 


Có những thời thiền bạn sẽ cần tích cực - sử dụng 6 Biết liên tục - đó là những thời 
thiền động. Bạn cần nỗ lực và chú ý hơn để thiền. Bạn cần mài sắc bén hơn chánh 
niệm và bạn bắt đầu quan sát được cách quy trình hoạt động dễ dàng hơn. 


Rất nhiều người, nếu bạn hỏi họ khi tham gia các khóa thiền nhập thất: “Tại sao 
bạn ngồi thiền? Ngồi để làm gì? - “Để tâm tôi được bình an”. 


Đây không phải là mục đích hướng tới của các Pháp thiền do Đức Phật hướng tới. 
Mục đích của thiền là giúp bạn có thể quan sát được cách tâm bạn di chuyển từ chỗ 
này tới chỗ khác. Bạn quan sát thấy đấy là một quy trình khách quan. Rồi bạn sẽ 
bắt đầu quan sát được cách quy trình này hoạt động. Bạn đang tự dạy mình cách 
quan sát được quy trình này. 


Đây là mục đích của hành thiền. Đương nhiên có được sự an tĩnh và bình yên là 
điều tuyệt vời. Nhưng bạn cần phải hiểu được cách tâm bạn hoạt động. Tôi không 
quan tâm bạn đang ngồi thiền, hay đi lại, hay ăn uống, hay tắm rửa, hãy tiếp tục 
hành thiền. Tiếp tục quan sát cách tâm của mình di chuyển. Cho phép nó là như thế, 
thực hiện 6 Biết, quay về đề mục. Đây là cách bạn đang tự dạy chính mình như tôi 
đã nói. Tôi không thể dạy bạn được điều này. 


Nhiều người nghĩ rằng chướng ngại khi hành thiền là những kẻ thù và họ phải đấu 
tranh với chúng. Có người tranh đấu quá mạnh mẽ và tự tạo ra rất nhiều đau khổ. 
“Tôi không thích điều này. Tôi không thích chướng ngại kia. Tôi không muốn nó có 
mặt”. Ai muốn mọi thứ phải khác đi so với hiện tại? “Tôi chứ ai!” Ai đang bị dính 
mắc? “Có thể là tôi”. 

Vậy là bạn đang tự tạo đau khổ cho mình? Liệu đấy là mục đích của chúng ta khi 
tham dự khóa thiền này? Bạn thấy đấy. Bạn tự tạo đau khổ cho mình, bạn tự gây 
vấn đề do mình bởi những dính mắc. Vậy chúng ta nên làm gì với những dính mắc? 
Chúng ta thực hiện 6 Biết với những dính mắc (Tham Ái). 

Khi có chướng ngại lớn phát sinh. Và thường khi chúng xuất hiện lần đầu, bạn sẽ bị 
dính mắc một thời gian; có thể là một, hai, ba, bốn, năm phút, đại loại thế. Nhưng 
ngay khi bạn nhận biết “Ồ! Tôi đang bị dính mắc”. Lúc đó đừng chỉ trích bản thân. 
Tất cả những gì bạn cần làm là thực hành 6 Biết và quay lại đề mục. 


21 


Lần sau tâm bạn lại di chuyển do dính mắc gây nên, bạn đã quen thuộc hơn với quy 
trình này. Và khi bạn bắt đầu quen thuộc với quy trình này, bạn sẽ thấy “Hình như 
ngay trước khi tâm trí của tôi bị đi lang thang mất, có một điều gì đó vi tế đã xảy 
ra”. 


Bạn 6 Biết và quay về, rồi tâm lại đi lang thang. Nhưng lúc này đây bạn nhận biết 
được điều vi tế xảy ra, và bạn 6 biết. Bạn đang dạy chính mình cách quy trình đang 
vận hành. Và sau một thời gian thực hành, tâm bạn bớt đi lang thang và bạn có thể 
ở yên với đề mục ngày một lâu hơn. 


Chướng ngại là một phần rất quan trọng của việc hành thiền. Chúng thiết yếu bởi 
vì chướng ngại chỉ cho bạn biết bạn đang dính mắc ở đâu. Đấy là lý do chúng được 
gọi là chướng ngại. Nó cũng được biểu hiện kiểu “Đây là tôi. Đây là chính tôi. Đây 
là khái niệm của tôi. Đây là ý tưởng của tôi. Đây là cách tôi nghĩ mọi điều nên là. 
Tôi... Tôi... Tôi... Tôi... Tôi... Tôi... Tôi... 

Sự thật là, mọi thứ cứ xuất hiện theo cách của nó. Bạn không hề yêu cầu nỗi buồn 
xuất hiện. Bạn không nói “Tình hình là đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác buồn 
chán. Tôi cần có cảm giác đó bây giờ”. Buồn chán xuất hiện bởi vì có đủ điều kiện 
để nó xuất hiện. Bạn không kiểm soát được điều này. Điều bạn làm là cho phép nó 
như vậy, thư giãn, mỉm cười và quay về với đề mục hành thiền. 


Bạn có thể gặp đi gặp lại một chướng ngại trong thời thiền. Điều này không quan 
trọng. Bạn cũng không phải trách móc bản thân nếu bạn quên. Chỉ đơn giản là bắt 
đầu lại. Cứ bắt đầu lại. Bạn sẽ bắt đầu thấy được dính mắc của mình là như thế nào 
và bạn có thể dễ dàng buông bỏ những điều tạo nên đau khổ cho bạn. Hãy đón 
nhận, đừng chống cự điều gì, đừng xua đuổi điều gì. Hãy làm mềm tâm bạn ra, cho 
phép chướng ngại ở đó, và mỉm cười. 


Điều tôi muốn bạn làm là... khi thời thiền của bạn thuận lợi và bạn có thể trụ ở đề 
mục trong khoảng thời gian tương đối dài, thì bạn hãy ngồi lâu hơn. Rõ chưa? Bạn 
cần ngồi lâu hơn. Có thể bạn đã ngồi được nửa giờ và “Tôi không muốn ngồi dậy. 
Tôi muốn ngồi tiếp.” 

Tốt, hãy cứ tiếp tục ngồi tiếp, lưu ý không ngôi ít hơn ba mươi phút. Có lúc ngồi bao 
mươi phút mà dài như ba hay bốn giờ vậy. Đó là những lúc tâm bạn rất động, bạn 
đang chống cự, và dính mắc. 


Có lúc ba mươi phút chỉ như năm phút và bạn thấy kiểu như “tôi không muốn dừng. 
Tôi muốn ngồi tiếp”. Tốt, hãy làm như vậy. Rồi bạn đứng dậy khi bạn cảm thấy nên 
đứng dậy. Bạn hãy ra ngoài và thiền đi bộ. 

Khi bạn thiền đi bộ, hãy đi với tốc độ trung bình (nghĩa là đúng tốc độ bạn hay đi). 
Bạn tập thể dục với thiền hành. 


22 


Có lúc tôi sẽ yêu cầu thiền sinh bước nhanh, đặc biệt khi họ vừa ngồi thời thiền dài. 
Có lúc thiền sinh sẽ ngồi hai giờ, ba giờ. Họ cần vận động để khí huyết lưu thông 
trở lại. 


Bạn đi bộ nhanh hơn một chút nhưng vẫn lan tỏa tới người bạn tâm linh mọi lúc. 
Việc thiền hành có thể sẽ hơi khó khăn khi bắt đầu bởi vì bạn chưa quen với việc 
vừa bước đi vừa lan tỏa Metta tới người bạn tâm linh. Tâm của bạn sẽ nhảy chỗ 
này một chút, chỗ kia một chút. Bạn không nên bức bối, hay chỉ trích. Tâm bạn chỉ 
không làm theo cách bạn muốn. Bạn chỉ cần lại thực hành 6 Biết và quay về với 
người bạn tâm linh. Chỉ có thế. Lưu ý thiền hành trong tối thiểu 15 phút. 


Khi bạn thiền hành, hãy đi với đôi mắt nhìn xuống đất, không phải ngắm nhìn mọi 
điều xung quanh. 


Nếu bạn vừa đi vừa nhìn xung quanh, tâm của bạn cũng như vậy. Và tâm bạn đi 
lang thang một thời gian dài mà bạn không hề nhận biết. 


Hãy nhìn xuống dưới và ở với người bạn tâm linh càng lâu càng tốt theo khả năng 
của bạn. Bạn cũng lưu ý là thiền hành sẽ khó khăn hơn một chút. Khi bạn đã quen, 
bạn sẽ muốn đi bộ lâu hơn 15 phút. Điều này tốt thôi. Bạn có thể đi bộ lâu hơn 15 
phút, có thể lên đến 45 phút. 


Một điều bạn có thể làm để hạn chế hôn trầm - dật dờ & buồn ngủ. Đó là chọn một 
quãng mà bạn đi khoảng 10 mét, đi xuôi, đừng quay đầu rồi giật lùi. Rồi bạn tiếp 
tục đi xuôi rồi giật lùi. Đi xuôi rồi giật lùi, và bạn vẫn ở với người bạn tâm linh mọi 
lúc. 

Việc này giúp bạn có năng lượng, và thời thiền ngồi sau sẽ dễ dàng hơn. Bạn sẽ bớt 
bị dật dờ buồn ngủ. Cách này cực kì có hiệu quả. 


Sau khi thiền hành, đừng trông đợi là thời thiền ngồi tiếp theo sẽ giống như thời 
bạn đã có. “Thời thiền vừa rồi êm quá. Mình ngồi được tiếng rưỡi và tâm rất an tĩnh 
và dễ chịu. Mình sẽ lại tiếp tục có thời thiền như vậy”. 

Và rồi điều gì diễn ra? Thời thiền tiếp theo của bạn sẽ không giống như thế và bạn 
nghĩ “có thể mình cần nỗ lực hơn một chút để có thể quay lại được giống như thời 
thiền trước”. 


Tâm của bạn trở nên bồn chồn và động hơn. Tại sao? Bởi vì bạn đã nỗ lực hơn mức 
cần thiết. Bạn đã cố gắng quá sức trong lúc thiền. Bạn đang cố gắng để điều khiển 
điều đang diễn ra. Bạn muốn mọi thứ theo ý của mình. Sự thật sẽ diễn ra theo cách 
của nó. 

Đừng cố ép điều gì, đừng cố gắng thúc đẩy, đừng cố gắng để thời thiền trở nên tốt 
hơn theo cách bạn muốn. Nếu thời thiền của bạn nhiều yếu tố động, thì hãy 6 Biết, 
mỉm cười, trở về và tận hưởng nó. “Thời thiền không tốt như trước”. Vậy thì sao? 
Ai nói là nó phải tốt? Đúng không? “Ô! Tôi muốn nó... ồ tôi nhận ra rồi”. 


23 


Phương pháp thiền này là đón nhận bất cứ điều gì diễn ra trong khoảng khắc hiện 
tại, 6 Biết, quay về với đề mục. Các thời thiền không thể giống nhau. 


Mọi thời thiền đều thay đổi, đều khác biệt và bạn không thể kiểm soát được. Bạn 
không thể bắt nó giống như cách bạn muốn. Nếu bạn làm như thế, bạn có thể cố 
gắng nhiều hơn mức cần thiết và bạn sẽ bị đau khổ từ trạo cử. Lưu ý là chướng ngại 
không xuất hiện lần lượt từng thứ một. Nó thường “đánh hội đồng”. 

Khi trạo cử xuất hiện và rồi “Tôi không thích cái cảm giác này. Cảm giác khó chịu 
quá”. Và bạn có trạo cử và sân cùng một lúc. Bạn thật may mắn! 

Khi bạn thấy trạo cử xuất hiện, bạn có thể nguyện cho bản thân được bình an, hãy 
cảm nhận. Đôi lúc rất khó để xử lý trạo cử. Có lúc bạn sẽ thấy như muốn bùng cháy. 
Bạn cảm thấy bạn phải cử động “mình không thể chịu được nữa”. 


Có thể rất nhiều loại cảm giác đau xuất hiện trong cơ thể bạn “Ôi! Mình duỗi lưng 
1 chút cho đỡ đau” và “hình như mình không được cử động”... Hãy để ý cách tâm 
mình di chuyển. 


Có một việc thường diễn ra ở các khóa nhập thất. Tôi dặn đi dặn lại các thiền sinh 
việc này nhưng họ vẫn mắc phải. Đó là họ nghĩ thiền ngồi quan trọng hơn thiền 
hành. Và khi họ thiền ngồi và họ thấy “thời thiền này rất tuyệt. Ngồi tiếp đi. Và bây 
giờ tôi có thể ngồi lâu hơn nhiều.” 

Vấn đề là năng lượng cơ thể của bạn đi xuống, và khi đó bạn sẽ gặp những trạng 
thái đại loại như “Tôi có thời thiền rất tốt. Thiền rất sâu. Có những lúc tâm năm sáu 
phút gì đó mà tâm tôi phẳng lặng như kiểu có ai đó cầm cục tẩy và xóa đi mọi thứ. 
Thời thiền tuyệt vời!”. 

Và khi bạn trình Pháp với tôi và chia sẻ về điều này, tôi sẽ bảo với bạn là “Bạn bị 
dính mắc vào hôn trầm. Bạn cần thiền hành nhiều hơn, bạn cần vận động nhiều 
hơn!" 


Trạng thái đó không phải là thành tựu tâm linh gì cả, tôi cam kết. Việc thiền hành 
là rất quan trọng. Nếu bạn thấy bạn cần thay đổi tư thế - sau khoảng ba mươi phút 
- hãy đứng dậy và đi lại. Thiền hành quan trọng như là thiền ngồi. 


Ai cũng được phân công vài việc để làm trong khóa thiền. Tôi nghĩ các bạn đã được 
trao đổi và nắm rõ điều này. Nhưng lưu ý đó không phải là thời gian để tâm mình 
đi miên man, làm việc cho xong để có thời gian ngồi thiền. 

Những khoảng thời gian làm việc là khoảng thời gian bạn học cách vừa làm vừa 
thiền, tức là quan sát được tâm mình đang làm gì. Bạn hãy buông bỏ sự phân tâm, 
quay về với việc mình đang làm, mỉm cười và tận hưởng công việc. Không có gì phải 
hoàn thành, chỉ có việc để làm. 


24 


Hàng ngày, tôi muốn mọi người có mặt tại đây vào lúc 5:25 sáng. Chúng tôi thường 
dặn là 5:30 và rồi 5:35 rồi xuống 5:40 vì có người xuống muộn. Chúng ta không bắt 
đầu thiền cho tới khi mọi người có mặt đầy đủ. 

Tôi muốn bạn có mặt trước 5:30 một chút để có thể bắt đầu đúng 5:30. Chúng ta 
ngồi thiền và bạn có thể thiền hành nếu bạn thấy cần sau nửa tiếng. Bạn có thể ra 
ngoài đi bộ và quay lại ngồi tới tầm bảy giờ. Đó là thời gian ăn sáng. 

Sau bữa sáng, bạn có thời gian cá nhân, đánh răng hay đại loại thế. Rồi có một giờ 
làm việc. Sau đó là thiền hành và thiền ngồi tại đây trong thiền đường đến 11 giờ. 
Vào 11 giờ, sẽ có chuông báo giờ ăn. 

Sau bữa trưa, bạn có thời gian cá nhân đến 1 giờ. Bạn có thể ngủ trưa nếu bạn muốn 
hoặc làm gì tùy bạn. Nếu bạn cần thiền hành, điều này cũng là nghỉ ngơi. Hãy có 
mặt ở đây vào lúc một giờ. Rồi thiền hành và thiền ngồi tới 17:30. Sau 17:30 bạn 
có thể thưởng thức ít trà. 

Có bao nhiêu người ở đây có vấn đề về thể chất nên cần ăn tối hay uống thuốc? 
Được rồi. Tôi sẽ trao đổi riêng. Vào 6 giờ, tất cả cần có mặt ở đây. 

Sau buổi Pháp thoại là thời gian tiếp tục hành thiền. Đó không phải lúc để nói 
chuyện. Lưu ý là sau Pháp thoại, bạn nên đi thiền hành vì bạn đã phải ngồi ở đây 
một tiếng, một tiếng rưỡi và có lúc hai tiếng. 

Tôi thường chia sẻ dài, và có lúc khá là dài. Hãy lưu ý là đứng dậy, thiền hành và 
quay lại. Bạn đừng về phòng và “hôm nay thiền đủ rồi. Mình cần nằm và ngủ”. Vui 
lòng ở đây đến 10 giờ tối. Và đến 10 giờ, hãy về phòng, nằm xuống và nghỉ ngơi tới 
5 giờ sáng hôm sau. Bạn có tận 7 tiếng để ngủ. 


Bạn có hiểu khung thời gian này chứ? Và nếu bạn đã từng tham gia các khóa thiền 
Vipassana giống như tôi đã tham dự ở Trung tâm Mahasi, Miễn Điện? Tôi phải đi 
ngủ lúc 11 giờ và dậy vào 3 giờ sáng. Phần còn lại của ngày là ngồi thiền. Những 
khóa thiền nhập thất đó rất dài và khó khăn. 

Tôi cho phép bạn ngủ bảy tiếng, thêm cả một tiếng sau bữa trưa nữa. Bạn thấy đấy, 
quá đơn giản. Bạn sẽ không bị xuống sức cũng như không bị quá mệt. Nếu bạn bị 
quá mậệt, hãy cho tôi biết và chúng ta cùng tìm ra giải pháp. Tôi không muốn bạn 
suốt ngày buồn ngủ. 


Ngay trước khi bạn nằm xuống, hãy thư giãn. Và ngay trước khi đi ngủ hãy quyết 
tâm hai việc. Việc thứ nhất là dậy vào một giờ cố định “tôi sẽ dậy vào 4:59 sáng” và 
cố gắng đạt điều đó. 

Việc thứ hai là quyết tâm thức dậy với nụ cười. Được chứ? Bạn dậy với nụ cười trên 
môi và cứ tiếp tục. Hãy thực hiện hàng ngày. Đây là việc thực hành sự quyết tâm. 
Khi bạn mới thực hành, bạn có thể thấy nó không quan trọng lắm. Nhưng rồi bạn 
thấy về sau nó sẽ thành quan trọng. 


25 


Tôi có dạy một thiền sinh ở Misouri về việc quyết tâm và cách ra vào jhãna thành 
thạo. Bây giờ hãy học cách quyết tâm, đặt nền tảng tốt để sau tôi có thể hướng dẫn 
bạn cách thành thạo nó trong tương lai. Thực tế sẽ cho thấy, nó sẽ rất quan trọng. 


Với bất kì loại phân tâm nào bạn gặp phải, hãy thực hiện 6 Biết (6R). Học cách để 
nhận biết dính mắc của mình ở đâu. Bạn đang gặp chướng ngại gì? Những chướng 
ngại là do những hành động trong quá khứ bạn từng làm (nghiệp quá khứ). 


Chúng xuất hiện trong khoảng khắc hiện tại. Điều bạn ứng xử với những gì xuất 
hiện trong khoảng khắc hiện tại sẽ quyết định điều gì xảy ra trong tương lai. Nếu 
bạn cãi lại khoảng khắc hiện tại, đấu tranh với nó, cố gắng kiểm soát nó, ép nó trở 
thành cách mà mình muốn, bạn đang gieo thêm nhiều đau khổ cho bản thân. 


Hoặc bạn thực hiện 6 Biết và rồi các chướng ngại dần tan biến. Khi nó tan biến, điều 
đầu tiên xuất hiện là bạn sẽ thấy rất nhẹ nhõm, và rồi ngay sau đó là vui vẻ xuất 
hiện. Niềm vui khiến bạn nở nụ cười cho dù bạn muốn hay không. Đây là thứ rất 
tốt. Bạn sẽ muốn mỉm cười. Niềm vui sẽ ở đó một lúc và rồi bạn sẽ cảm thấy rất an 
tĩnh, và bạn cảm thấy thoải mái trong thân và trong tâm mình. 


Điều tôi vừa chia sẻ với các bạn là Sơ thiền, Jhãna đầu tiên. Jhãna là từ Pali có nghĩa 
là “mức độ của sự hiểu biết”. Khi bạn vào sơ thiền, bạn bắt đầu hiểu cách tâm mình 
vận hành và các tầng thiền khác nhau là các mức độ khác nhau của sự hiểu biết - 
trí tuệ. Đây là một điều khiến ngồi thiền đầy thú vị bởi vì khi bạn tiến bộ bạn sẽ 
cảm thấy như là “À! Mình bắt đầu hiểu được cái này. Mình hiểu được điều kia”. 
Bạn càng nhớ để thực hiện 6 Biết, bạn càng dễ dàng đón nhận những điều đang 
xuất hiện một cách khách quan, thì thời thiền của bạn càng dễ dàng hơn. Tôi cam 
kết điều này. 


Bạn càng chống cự hoặc quay về với thói quen cũ “để thử xem. Mình đã quen thuộc 
biện pháp này hơn hai mươi năm. Mình nghĩ mình làm cái gì mình quen thuộc”. 
Việc này sẽ khiến việc hành thiền của bạn khó tiến bộ. Và rồi chúng ta sẽ phải tìm 
hiểu xem bạn đang thực hành các thao tác thế nào để rồi điều chỉnh về đúng quỹ 
đạo. Việc theo đúng hướng dẫn, không thêm, không bớt là cực kì quan trọng. Bạn 
hãy làm đúng 6 Biết và mỉm cười. 

“Nhưng tôi không thích cười.” Tôi không quan tâm... Tại sao? Bởi vì khóe miệng 
của bạn cực kì quan trọng. Khi khóe miệng của bạn nhấc lên, trạng thái tâm của bạn 
cũng theo vậy. Và mục đích của hành thiền là gì? Đó là có trạng thái tâm tích cực và 
nhẹ nhõm, bạn có thể hạnh phúc nhiều hơn. Và từ đó bạn có thể nhận biết rõ ràng 
hơn khi nào bạn tự tạo đau khổ cho mình. Và rồi bạn có thể buông bỏ những điều 
đó và trở nên hạnh phúc hơn. Nếu bạn quên không cười, tôi sẽ nhắc nhở bạn. Hãy 
tận hưởng việc thiền. Đừng bị nghiêm túc quá. Mỗi khi bạn nghiêm túc quá thì có 
dính mắc ở đâu đó. Có niềm tin là “Tôi thế này. Tôi thế kia” và rồi bạn muốn có sự 
kiểm soát. 


26 


Chúng ta được cấu tạo bởi năm yếu tố. Bạn có cơ thể vật lý (sắc). Bạn có cảm giác: 
cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu hoặc trung tính. Lưu ý cảm giác không phải là 
cảm xúc. Đó chỉ là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính (khổ thọ, lạc thọ, bất 
khổ bất lạc thọ). 


Bạn có tri giác (tưởng). Tri giác (Tưởng) là một phần của tâm nơi dán nhãn sự vật. 
Ví dụ đây là cái cốc. Tri giác là một phần của tâm để nhận ra sự vật hiện tượng. 


Bạn có suy nghĩ và bạn có ý thức. 


Khi có cảm giác khó chịu xuất hiện, bạn cố gắng kiểm soát cảm giác này với suy 
nghĩ của bạn. Và bạn càng cố gắng kiểm soát cảm giác thì cảm giác càng trở nên 
mạnh mẽ và dữ dội. Bạn càng kiểm soát, bạn càng tạo nên nhiều đau khổ cho chính 
mình. 


Điều đầu tiên bạn phải làm là - bất kể cảm giác đó là cái đau trên thân hay trong 
tâm - nhận biết: “Đây là cách quy trình hoạt động”. Bạn buông suy nghĩ ra và thư 
giãn. Hãy buông cái bọc tỉnh thần xung quanh cảm giác và cho phép cảm giác ở đó 
như vậy. Nó chỉ là cảm giác. Nó thậm chí không phải của bạn. Bạn không mời nó 
đến. Cho phép cảm giác ở đó, thư giãn, mỉm cười và về với đề mục hành thiền. Phụ 
thuộc vào dính mắc của bạn với nó đến đâu mà bạn cần dành bao nhiêu thời gian. 
Nhưng như tôi đã chia sẻ, chướng ngại xuất hiện và đó là những vị thầy của bạn. 
Chúng chỉ cho bạn biết chính xác bạn đang dính mắc ở đâu. Bạn có thể làm gì? Cho 
phép nó ở đó, thư giãn, mỉm cười và về với đề mục. Lặp lại nhỉ? Cho phép nó ở đó, 
thư giãn, mỉm cười và quay về với đề mục. 

Một điều nữa tôi để ý là thiền sinh mới thường lạm dụng 6 Biết. Một suy nghĩ xuất 
hiện, nó không kéo tâm trí họ đi nhưng họ lại để ý đến suy nghĩ đó và cố gắng 6 Biết 
nó. Và thường thì họ không kịp làm đủ 6 Biết thì suy nghĩ khác xuất hiện. Vì thế họ 
6 Biết, 6 Biết, 6 Biết.... liên tục như là một cách để kiểm soát. 


Bạn lưu ý chỉ 6 Biết mỗi khi tâm bị kéo đi hoàn toàn khỏi đề mục. Còn nếu không, 
mặc kệ nó. Hãy để tâm vào đề mục. Đừng cố gắng hơn mức cần thiết. Đa phần thiền 
sinh, đặc biệt với những thiền sinh có kinh nghiệm nhập thất với các biện pháp 
khác, đều cố gắng hay nỗ lực nhiều hơn mức cần thiết “Nó không thể đơn giản vậy 
được”! Nó đơn giản vậy thôi! Hãy đặt niềm tin vào tôi. Nó đơn giản. 

Tất cả những gì bạn cần làm là mỉm cười. Tất cả những gì bạn cần làm là 6 Biết và 
quay về với đề mục mà không tinh tấn quá mức cần thiết. “Ôi! Nhưng tâm tôi đi 
lang thang nhiều quá!” Ừ! Vậy thì sao? Điều đó có nghĩa bạn đang có một thời thiền 
chăm chỉ. Thời thiền giúp tâm và niệm của bạn trở nên sắc bén hơn để có thể quan 
sát quy trình được dễ dàng. 

Có ai có câu hỏi nào không? 

Thiền sinh: Câu hỏi đầu tiên là nếu chúng ta không gặp hôn trầm, thì liệu chúng ta 
có cần đi xuôi rồi giật lùi không ạ? 


củ. 


Bhante Vimalaramsi: Chỉ làm việc này khi bạn bị hôn trầm. Việc này giúp bạn có 
thêm năng lượng. 


Thiền sinh: Câu hỏi thứ hai là, mười phút đầu tiên là lan tỏa Tâm Từ cho chính 
mình? 
Bhante Vimalaramsi: Đúng! 


Thiền sinh: Và rồi sau đó là lan tỏa Tâm Từ cho người bạn tâm linh và duy trì việc 
này? 


Bhante Vimalaramsi: Lan tỏa tới người bạn tâm linh, chỉ cùng một người cho tới 
hết thời gian. Rồi bạn trình Pháp với tôi để tôi biết bạn đang thực hành như thế nào 
và cần gì tiếp. 

Thiền sinh: Con phải thực hiện việc này cả tuần luôn ạ? Từ giờ tới lúc hết khóa 
thiền? 


Bhante Vimalaramsi: Tôi sẽ nói khi nào bạn cần thay đổi. Nhưng bây giờ, với mỗi 
thời thiền, 10 phút đầu tiên là lan tỏa cho mình, thời gian còn lại là tới người bạn 
tâm linh. Bạn cũng thực hiện như vậy khi thiền hành, khi làm những việc khác trong 
ngày. 

Thiền sinh: Có nghĩa là luôn lan tỏa Tâm Từ tới người bạn tâm linh? 

Bhante Vimalaramsi: Lan tỏa tới người bạn tâm linh... 

Thiền sinh: Toàn bộ thời gian ạ? 

Bhante Vimalaramsi: Toàn bộ thời gian, cho tới khi bạn ngồi thiền và rồi 10 phút 
đầu tiên là lan tỏa tới mình. 

Thiền sinh: Và chúng ta nguyện một điều cho người bạn tâm linh cũng như cho 
chính bản thân. 


Bhante Vimalaramsi: Đúng và hãy cảm nhận lời nguyện đó. Việc này rất rất quan 
trọng. 


Thiền sinh: Con thấy như sau. Con ngồi tại đây và nghĩ... Năm ngoái con cũng ngồi 
đây, con cũng nghe hướng dẫn thế này và con nghĩ “Việc này quá đơn giản. Nó 
không thể đơn giản vậy”. Và con đã nghĩ thế. Nó đơn giản, nó dễ dàng. Và con là 
tuýp người thích tập trung những việc đáng “đồng tiền bát gạo” (go-ƒor-the-gold)... 


Bhante Vimalaramsi: Bạn đang tự tạo trở ngại cho chính mình 
Thiền sinh: nó không phù hợp ạ? 


Bhante Vimalaramsi: Nó không phù hợp 


28 


Tôi có mẩu chuyện cười từng trao đổi với một thiền sinh cũ. Chuyện về việc đá vào 
cây. Một ngày thiền sinh này viết email cho tôi kể về một chướng ngại đang gặp 
phải. Điều tôi cố làm là đưa ra một thứ thật lố bịch để khiến anh ta phải cười. 


Anh ta kể với tôi về việc cái đau do chướng ngại thế nào, và thấy rất mệt mỏi về 
việc đó, và anh ta muốn hỏi làm thế nào để dừng cái đau đó. Tôi trả lời là “Liên quan 
tới cái đau. Tôi muốn bạn thực sự cảm nhận được cái đau thế nào. Cụ thể là, tôi 
muốn bạn hãy bỏ giày ra, đi đến cái cây to nhất nhất mà bạn gặp được, và sút nó 
mạnh nhất có thể. Bạn sẽ thấy được cái đau thực sự với cách này”. Ngay khi tôi nói 
thế, anh ta cười sặc sụa và rồi chướng ngại bỗng dưng giải tỏa. Anh ta nhận ra được 
sự lố bịch trong chuyện này. 


Việc cười to sảng khoái nghe thì rất kì lạ. Ý tôi là, liệu bạn gặp được bao nhiêu thiền 
sư hướng dẫn bạn cười to, hướng dẫn bạn tận hưởng, hướng dẫn bạn mỉm cười? 


Việc cười to làm được gì? Việc cười to sẽ khiến bạn đi từ “Tôi đang phát điên đây 
và tôi không thích việc này” đến việc “Đây chỉ là cơn giận. Buông cơn giận cũng dễ. 
Tôi không cần cơn giận”. Nó thay đổi góc nhìn của bạn. Quan điểm đúng đắn là chìa 
khóa quan trọng. 


Cách thiền này giúp bạn nhận ra mọi thứ xuất hiện (sinh khởi) chỉ là một phần của 
quy trình, và đó không phải là quy trình của bạn, nó chỉ là quy trình. Tại sao phải 
vơ nó vào mình (phải đồng hóa với mình)? Mỗi khi bạn đồng hóa (take ït 
personally) là bạn tự gây ra đau khổ bởi vì “Của tôi. Tôi muốn kiểm soát. Tôi muốn 
nó phải thay đổi.”. Khi bạn buông đi “Tôi” thì cơn đau cũng đi. Đây là điều rất thú 
VỊ. 


Tham Ái không đặc biệt mạnh mẽ nhưng nó lại đặc biệt bền bỉ. Nó xuất hiện trong 
mọi thứ. Rồi bạn sẽ dần nhận biết được căng thẳng xuất hiện trong thân và tâm 
bạn. 


Khi bạn buông bỏ được nó, bạn sẽ trải nghiệm “niết bàn thế gian”. Niết bàn là gì? 
Niết bàn là không có lửa (Ni = không; bana = lửa). Khi bạn trải nghiệm “không có 
lửa” - không có Tham Ái - bạn đang trải nghiệm sự đoạn diệt của Tham Ái. Đó là 
khi tâm của bạn trong sáng, đó là khi tâm bạn rõ ràng, và đó là khi bạn buông bỏ 
những dính mắc. 

Có bài Kinh có tên “Kinh lửa cháy”. Trong bài đó Đức Phật nói về “mọi thứ bốc 
cháy”. Điều gì bốc cháy? Tham Ái. 

Khi bạn buông bỏ tham ái, liệu còn gì để cháy? Bây giờ tâm bạn trong sáng. Nó đơn 
giản chứ? 


Hãy lưu ý đây là thứ được khắc rất sâu nên nó sẽ xuất hiện, sẽ lặp đi lặp lại liên tục. 
Và nếu nó xuất hiện như vậy, nó đang giúp bạn mài sắc Niệm. Và bạn có thể nhận 
biết được nó, và rồi bạn có thể buông bỏ dễ dàng hơn. 


29 


Có thời gian tôi ở Đức, tôi có đọc bài Kinh mô tả về “tham, sân, và sỉ” và tôi nhận ra 
nó là cách khác của “tôi thích, tôi không thích, và tôi”. Đó là Tham Ái. Đó là cách nói 
khác của Tham Ái. Vậy bạn nên làm gì? hãy 6 Biết! Chỉ đơn giản vậy thôi. Được rồi! 
Có ai có câu hỏi nào không? 

Thiền sinh: Con chỉ muốn chia sẻ là 6 Biết là công cụ tuyệt vời! Bởi vì nó có thể áp 
dụng từ cấp độ thô trược nhất của tâm như thất vọng, tức giận, đồng hóa, tất cả 
mọi thứ cho đến những thứ vi tế nhất mà tâm có thể biểu hiện. Nó là công cụ cực 
kì tuyệt vời để làm việc với mọi hiện tượng. Nó rất hiệu quả. 


Bhante Vimalaramsi: Tôi đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần nhỉ? 6 Biết 
có thể dẫn các bạn tới Nibbänga. Hãy thực hành nó thường xuyên, và điều đó nghĩa 
là nếu có điều gì xuất hiện trong tâm, bạn nhận ra và áp dụng 6 Biết luôn. Lúc đầu 
việc áp dụng sẽ hơi khó khăn vì bạn chưa quen. Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn. 


Đây là một quá trình học tập. Bạn đang dạy tâm, bạn đang dạy chính mình, bạn 
đang dạy mình chỗ bản thân dính mắc. Và bạn đang dạy chính mình cách buông bỏ 
dính mắc. Và rồi bạn sẽ có tâm sạch và hạnh phúc. Dễ dàng nhỉ? Không! Đơn giản 
thì có, dễ dàng thì không... Nguyên nhân là do dính mắc của các bạn. 


Chúng ta nghĩ rằng những quan niệm của chúng ta trong đầu là những điều quan 
trọng nhất trên thế giới và nó là như thế. Những quan niệm trong đầu (tưởng) là 
một phần của Chấp Thủ và thói quen cũ (tập khí). 


Bất cứ một suy nghĩ nào xuất hiện đều là quan niệm/ khái niệm. Quan niệm/ khái 
niệm là gì? Đây là cái ghế? Nó ở đâu? Cái ghế ở đâu? Đó là cái chân? Đó là cái đệm 
ngồi? Đó là cái tựa lưng? Đó là cái tay đệm? 

Đâu là là cái ghế? Cái ghế là khái niệm được tạo ra bởi rất nhiều những thứ khác 
đặt chung lại. 

Thiền sinh: Nó là rào cản tới thực tế 

Bhante Vimalaramsi: Ừ đúng! Nó cản trở thực tế. 

Thiền sinh: Nó luôn luôn là lời nói dối. 

Bhante Vimalaramsi: Chà! Tham Ái là sự bắt đầu của nó. Khi có Tham Ái, khái niệm 
xuất hiện và nó luôn liên quan tới “Tôi”: “Đây là tôi”. Việc khởi đầu của “tôi” là Tham 
Ái”: tôi thích cái này, tôi không thích cái này. 

Nó được biểu hiện ra thành những căng thẳng và rồi những lý do mà bạn thích hay 
không thích xuất hiện trong tâm bạn. Tất cả là những khái niệm, niềm tin, quan 
điểm, ý kiến, ý tưởng. Khi bạn sử dụng 6 Biết, bạn dần sẽ tiếp xúc trực tiếp với 
khoảng khắc hiện tại mà không cần cái ống nhòm nào. Không khái niệm, không 
niềm tin, không ý tưởng, chỉ có thực tại. Mọi thứ đều hoàn hảo. Được chứ! Những 
điều này sẽ rõ ràng dần khi bạn thực hành. Hãy tin tôi. 


30 


Một điều nữa là khi tôi thuyết Pháp, nếu tôi nói điều gì mà bạn không hiểu thì hãy 
hỏi, đừng ngại. Không có câu hỏi nào là ngớ ngẩn. Hãy nhớ vậy. Không có câu hỏi 
nào là ngớ ngẩn. 


Nếu bạn không hiểu điều tôi nói, tôi sẽ điều chỉnh để cách nói dễ hiểu và tường 
minh hơn. Việc này giúp bạn thực hành thiền tốt. Việc này quan trọng hơn là chỉ 
ngồi thiền mà chẳng hỏi gì. 

Thiền sinh: Con có câu hỏi. Người bạn tâm linh phải là con người ạ? 

Bhante Vimalaramsi: Đúng! Chắc chắn. Tại sao? Đây không phải câu hỏi tồi. 

Thiền sinh: Không thể là mọi chúng sinh? 

Bhante Vimalaramsi: Không 

Sister Khema: Chưa đến lúc! 


Bhante Vimalaramsi: Chúng ta đang tu tập từng bước. Rồi sẽ đến thời điểm mà bạn 
sẽ có ý định “Suốt ngày lan tỏa tới người bạn tâm linh, tôi cũng chán rồi. Tôi muốn 
cái khác”. Tốt thôi. Hãy vượt qua chướng ngại này. 

Sister Khema: Đây là một phần của quá trình. 


Bhante Vimalaramsi: Hãy lưu ý người bạn tâm linh phải là nhân vật con sống. Đó 
là cách mà phương pháp thiền này phát triển. Nó không hiệu quả lắm nếu bạn chọn 
loài động vật nào đó. Đây là việc luyện tập. Và khi bạn thực hành sâu hơn, tôi sẽ 
hướng dẫn thêm bạn. Và rồi bạn sẽ lan tỏa Tâm Từ cho mọi chúng sinh và hơn thế. 
Đó là giai đoạn “Vượt qua các chướng ngại” và đây là điều mình làm đầu tiên. 


Chìa khóa của tiến bộ là làm đúng hướng dẫn. Không thêm, không bớt bất cứ gì. 
Điều này không có nghĩa là sẽ không có điều chỉnh gì mà có nghĩa là hãy làm đúng 
như được hướng dẫn. 
Nguyện cho chúng sinh đang khổ được hết khổ 
Bị sợ hãi hết sợ hãi 
Nguyện cho chúng sinh đang hoạn nạn được hết hoạn nạn 
Và tất cả được an lành 
Nguyện cho mọi chúng sinh được san sẻ công đức của chúng tôi 
Nguyện cho mọi chúng sinh trong các cõi 
Thiên, Địa, Nhân, Phi Nhân 
Đều được hưởng công đức này 

Nguyện cho họ sẽ cùng bảo vệ Phật Pháp lâu dài. 

Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


31 


MN-20: Kinh An Trú Tâm 
(Vitakkasanthana Sutta) 


Bài Pháp thoại ngày 19 tháng 6 năm 2006 


tại Trung Tâm Vipassana Dhamma Deng, Joshua Tree, California 


BV: Pháp thoại hôm nay là bài kinh số 20 trong Trung Bộ Kinh. Bài có tên "Kinh An 
Trú Tầm" (The Removal of Distracting Thoughts). Có bạn nào có những suy nghĩ 
lang thang mà mình muốn loại bỏ? 


1.Một thời, Thế Tôn trú ở Sävatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Chư Tỷ- 
kheo”. “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyết giảng như sau: 


2. “Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn thực tu tăng thượng tâm 


“Tăng Thượng Tâm” nguyên gốc tiếng Päli là Abhidhamma (Vi Diệu Pháp. Ở đây, ý 
của Đức Phật là đề cập đến những tầng thiền (jhãnas). 


cần phải thường thường tác ý năm tướng. Thế nào là năm? 


3. “Ở đây, Tỷ-kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện tầm liên 
hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải 
tướng kia. 


Cơ bản ở đây đang nói về một phần của Bát Chánh Đạo là Chánh tinh tấn. Chánh 
tỉnh tấn là việc nhận biết khi nào tâm bạn đi lang thang, buông bỏ chú ý khỏi đó, và 
thư giãn, mỉm cười, quay trở lại đề mục, và ở lại với đề mục hành thiền. 

Hôm nay tôi đã trao đổi với mọi người. Và một trong những điều xuất hiện khá 
thường xuyên là tâm trí của họ rất động. Đây là điều bình thường. 

Tâm trí của bạn hoạt động tích cực (active) không có nghĩa là bạn có thời thiền 
kém. Hành thiền là để nhận biết chuyển động của sự chú ý của tâm trí từ thứ này 
sang thứ khác; và nhận biết được sự di chuyển đó. 

Khi một ý nghĩ xuất hiện và nó kéo sự chú ý của bạn ra khỏi đề mục thiền (Tâm Từ 
và ước mong hạnh phúc cho mình và người bạn tâm linh). Hoặc khi bạn nhận ra 
rằng tâm trí của bạn không hướng về đề mục thiền. 

Và bạn buông khỏi ý nghĩ, hoặc cảm giác, bất cứ điều gì nó kéo sự chú ý của bạn ra 
khỏi đề mục thiền của bạn. Bạn cứ để mọi thứ như là. Bạn không cố gắng vứt bỏ 


32 


suy nghĩ, dừng suy nghĩ, xóa bỏ suy nghĩ, đánh vật với suy nghĩ chỉ vì nó xuất hiện. 
Bạn chỉ nhận biết ý nghĩ đang có mặt. Hãy để nó như là. 


Đừng đặt chú ý vào đó, hãy nhẹ nhàng thư giãn sự căng thẳng do chuyển động của 
tâm trí đó gây ra. Sau đó bạn hãy mỉm cười, và nhẹ nhàng quay trở lại đề mục thiền, 
và ở lại với đề mục thiền của bạn lâu nhất có thể. 


Đôi khi, bạn chỉ dừng ở đề mục rất ngắn, không đầy một dòng suy nghĩ và nó lại 
dính vào suy nghĩ đang có. Bạn chỉ cần thực hiện lại quy trình. 


Cho phép sự phân tâm ở yên đó, thư giãn, mỉm cười, trở lại với đề mục thiền của 
bạn. Không quan trọng bao nhiêu lần bạn phải lặp lại quy trình này khi tâm trí của 
bạn đi lang thang trong mỗi lần ngồi thiền. Chỉ vì bạn có một tâm trí hoạt động tích 
cực không có nghĩa là thiền không tốt. 


Thiền không tốt hoặc không thiền là nhận biết rằng bạn đang suy nghĩ điều gì đó , 
bạn biết là thế, nhưng bạn vẫn tiếp tục suy nghĩ. Lúc này, bạn hoàn toàn không 
thiền, bạn đang tham gia vào câu chuyện trong đầu, bạn dính vào việc thích hay 
không thích điều gì đó. Bạn càng tham gia nhiều, bạn càng ít có khả năng để nó qua 
đi, và thư giãn rồi quay lại. 

Khi một suy nghĩ hoặc cảm giác mất tập trung xuất hiện và nó thu hút sự chú ý của 
bạn, bạn hãy cho phép nó ở đó, nhưng đừng để ý đến nó nữa. Ngay cả khi bạn đang 
ở giữa câu, hãy cứ để nó như vậy. 

Mỗi khi tâm trí trở nên xao lãng khỏi đề mục thiền, sẽ có sự căng thẳng và bó buộc 
trong cả tâm trí và cơ thể. Sự căng thẳng và gò bó đó là cái mà Đức Phật gọi là “Tham 
Ái”. Tham Ái là trạng thái tâm “Tôi thích nó, tôi không thích nó”. Ngay sau Tham Ái, 
Chấp Thủ phát sinh. Chấp thủ là gì? 


Chấp thủ là tất cả các ý kiến của bạn, tất cả các khái niệm của bạn về lý do tại sao 
bạn thích hoặc không thích cảm giác, và sau đó xu hướng thói quen cũ của bạn nảy 
sinh và bạn luôn đối xử với cảm giác này theo cùng một cách. Xu hướng thói quen 
cũ của chúng ta luôn là, khi một cảm giác xuất hiện, là cố gắng suy nghĩ về cảm giác 
đó. 

Bạn càng nghĩ nhiều về cảm giác thì nó càng trở nên mãnh liệt hơn, bạn càng trở 
nên dính mắc với cảm giác đó. 

Khi bạn nhận thấy rằng một cảm giác xuất hiện hoặc một ý nghĩ xao lãng kéo sự 
chú ý của bạn ra khỏi đề mục thiền, ngay sau khi bạn nhận thấy nó, hãy để nó như 
vậy, thư giãn, mỉm cười, trở lại đề mục thiền của bạn. 

Có điều rất hài hước là là khi tôi hỏi: “Hãy kể về cách bạn hành thiền đi” thì rất 
nhiều người chia sẻ “À, con đã có thời thiền tuyệt vời, tâm trí của con không rời đề 
mục và không hề chuyển động. Một buổi thiền tuyệt vời.” Lúc đó tôi sẽ kiểu "Â há, 


33 


được rồi, bạn đã có một ít kẹo." Nhưng nếu bạn đến và nói với tôi: "A, con đã có 
thời thiền rất tệ nhất, tâm trí con nhảy nhót khắp nơi!" 


Câu hỏi tiếp theo của tôi sẽ là : “Chà, bạn có nhận ra điều đó không? Bạn đã để sự 
phân tâm đó được yên? Bạn đã thư giãn? Bạn đã trở lại đề mục thiền của mình 
chưa? ” - “Dạ vâng! Con đã đã làm tất cả những điều đó, nhưng tâm con vẫn đi lang 
thang” - “Thế thì bạn đã có một thời thiền tuyệt vời chứ nhỉ?” 


Nó hoàn toàn ngược lại với những gì mọi người nghĩ là thiền tốt. Tại sao? Bởi vì khi 
bạn buông bỏ sự phân tâm, bạn thư giãn, mỉm cười và quay trở lại đề mục, bạn 
đang rèn luyện cơ bắp chánh niệm. Bạn đang tăng cường khả năng quan sát những 
gì đang xảy ra trong khoảng khắc hiện tại. 


Bạn có một thời thiền hoạt động tích cực, điều đó có nghĩa là bạn phải xắn tay áo 
lên và bạn phải làm việc thực sự. Nhưng đó là thời thiền tốt, giống như nâng tạ. Bạn 
làm điều đó, bạn lặp đi lặp lại nó nhiều lần, và rồi bạn sẽ khỏe hơn nhiều. 


Khi bạn có thời thiền hoạt động tích cực, điều đó có nghĩa là bạn đang học cách tăng 
cường các cơ bắp chánh niệm và đây là một thời thiền không chỉ tốt mà là tuyệt 
vời. Giống như tôi đã nói, thiền kém là bạn đang suy nghĩ về điều gì đó, và sau đó 
bạn cứ tham gia vào nó đến mức bạn không muốn để nó trôi qua. Lúc đó, bạn không 
thực hành thiền. 


Một điều thú vị xảy ra khi Tham Ái xuất hiện. Nó luôn biểu hiện là sự căng thẳng 
trong tâm trí và cơ thể bạn. Và tôi đã nói với bạn rằng Tham Ái là trạng thái tâm 
"Tôi thích nó, tôi không thích nó". Chúng ta đã bắt đầu bằng gì ở đây? "TÔI." Đây là 
khởi đầu của niềm tin sai lầm (attã) rằng “cảm giác này là tôi, là của tôi, là bản ngã 
của tôi”. 

Chỉ khi Tham Ái xuất hiện, thì tất cả những suy nghĩ về cảm giác sẽ củng cố niềm 
tin rằng “cảm giác này là tôi, đây là của tôi, đây là tôi”. Điều này khiến tâm co lại. 
Cùng với sự co lại đó, “xu hướng thói quen” (Hữu) của bạn xuất hiện. Trong tiếng 
Päli, chúng tôi gọi nó là "bhãva”. Nó luôn được hầu hết mọi người dịch là “tồn tại” 
(being) hoặc “trải nghiệm” (experience), nhưng dùng từ “xu hướng thói quen - tập 
khí” sẽ giải thích mọi thứ dễ dàng hơn. Có lần tôi đã có một cuộc nói chuyện dài và 
rất hay với vị thầy Abhidhamma của tôi, Sayadaw U Sïilananda, trước khi Ngài qua 
đời, rằng việc chúng tôi sử dụng từ “xu hướng thói quen” thực sự gần với nghĩa 
chính xác của nó hơn. 


Xu hướng thói quen là gì? Khi một cảm giác xuất hiện, tôi luôn hành động theo cách 
đó. Khi một cảm giác đau đớn xuất hiện, tôi luôn có phản ứng tương tự. Ai đó nói 
điều gì đó với bạn và 

đột nhiên tâm trí của bạn nắm bắt nó và có sự tức giận ở đó. Làm thế nào mà điều 
đó xảy ra? 


34 


Một trong những điều mà tôi phải yêu cầu bạn làm - và đây là việc của một nhà sư 
- và Đức Phật nói rằng chúng ta không thể giảng Pháp nếu mọi người đang ngồi 
theo những cách cụ thể như sau: khoanh chân, khoanh tay. Tôi phải yêu cầu bạn 
không làm điều đó. Sau đó, tôi phát hiện ra cách đây vài năm khi nói chuyện với 
một người là chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, và anh ta đã thực hiện một số thí nghiệm 
với khoảng một trăm người. 


Anh ấy cung cấp cho họ thông tin, nhưng trước tiên anh ấy nói: "Đầu tiên, tôi muốn 
các bạn bắt chéo chân và khoanh tay;" và sau đó anh ta cho họ kiểm tra thông tin 
mà anh ta cung cấp cho họ. Họ đúng khoảng 60%. 


Sau đó anh ta nói: "Được rồi, đừng khoanh tay, nhưng bắt chéo chân;" và họ đúng 
khoảng 70%. 


Sau đó, anh ấy nói: "Ok, bây giờ hãy mở ra, đừng bắt chéo chân, đừng bắt chéo tay;" 
và anh ấy cung cấp cho họ nhiều thông tin hơn, họ nắm được gần 90% những gì 
anh ấy đang nói. Đây là lý do tại sao Đức Phật nói rằng các nhà sư không thể thuyết 
pháp khi gặp một số loại tư thế như vậy. 


Khi chúng ta có Tham Ái khởi lên, nó luôn luôn biểu hiện bằng sự căng thẳng và 
thắt chặt. Tôi đang nói về điều rất tế nhị, tôi không nói về những căng thẳng thô 
thiển, mặc dù nó có thể biến thành căng thẳng. Có một lớp màng bao bọc xung 
quanh não của bạn được gọi là màng não - và mỗi khi tâm trí bạn có suy nghĩ, nó 
sẽ co lại một chút. 


Nó không thực sự lớn, nhưng nó có thể thấy được khi bạn tìm hiểu. Khi tôi nói hãy 
trút bỏ sự căng thẳng và gò bó trong cơ thể bạn, tôi muốn nói đến sự căng thẳng và 
siết chặt của việc nắm chặt tay bạn, hoặc siết chặt vai hoặc lưng bạn, hoặc bất cứ 
nơi nào nó xảy ra, nhưng tôi cũng nói về sự căng thẳng tinh tế và căng thẳng trong 
đầu bạn. 


Mọi người ở đây lúc này đều có căng thẳng trong đầu. Hãy chú ý đến những căng 
thẳng vi tế này và hãy để nó qua đi. 


Khi bạn buông bỏ, bạn sẽ có cảm giác là tâm trí (vùng đầu) như được mở rộng, hay 
cảm giác căng thẳng tan biến. Và ngay sau đó tâm trí bạn trở nên an tĩnh. Bạn sẽ 
thấy không có suy nghĩ nào cả trong khoảng khắc ngắn. Chỉ có sự nhận biết thuần 
túy và bạn đưa cái tâm an tĩnh này về đề mục hành thiền. 


Tôi biết rằng có bạn đã và đang thực hành các loại thiền khác nhau và tôi sẽ chỉ cho 
bạn chính xác lý do tại sao cách thiên của Đức Phật, theo cách mà Ngài đã dạy, hoạt 
động rất tốt và có thể nhận ra và hiệu quả ngay lập tức. 

Khi bạn thực hành thiền theo cách thông thường và tâm trí của bạn đặt ở đề mục, 
nó sẽ đi lang thang. Có ba hoặc bốn phương pháp khác nhau để giải quyết vấn đề 
này. Một trong số họ nói rằng bạn ghi nhận nó cho đến khi nó biến mất; một người 
khác nói rằng bạn để nó đi và bạn quay lại ngay lập tức. Nhưng những gì bạn đang 


35 


làm, khi bạn thực hành, theo cách này, bạn đang đưa Tham Ái đó - mà bạn vẫn chưa 
buông bỏ - trở lại đề mục thiền. 


Dần dần thì sự tập trung của bạn bắt đầu phát triển, bạn cảm thấy mình thiền sâu. 
Và cách thiền này đè nén chướng ngại, không cho chướng ngại xuất hiện. Có một 
chút vấn đề với điều này bởi vì những chướng ngại là nơi mà bạn có dính mắc. 


Khi bạn thực hành sự tập trung kiểu bị hút (absorption concentration), bạn có thể 
có được sự yên bình và tĩnh lặng vì tâm bạn bị hút vào đề mục. Nhưng khi bạn mất 
sự tập trung đó thì những chướng ngại ập đến nặng nề. Và bạn không thực sự biết 
rõ về nó. 

Cách thực hành của Đức Phật là thế này: tâm bạn hướng về đề mục thiền của bạn - 
điều đó cũng giống như vậy; tâm trí của bạn bị phân tâm - điều đó cũng giống như 
vậy; bạn buông bỏ sự phân tâm của mình - điều đó cũng giống như vậy; nhưng lời 
dạy của Đức Phật lại khác ở chỗ, Đức Phật đã nói: “Hãy an tịnh thân hành & tâm 
hành” - thư giãn cơ thể và tâm trí - trước khi quay trở lại đề mục thiền. Trong Kinh 
đề cập việc này thường xuyên. 

Nó được đề cập trong Kinh Tứ Niệm Xứ (MN-10), Kinh Thân hành niệm (MN-119), 
Kinh Quan sát hơi thở, và trong bài kinh số 62, nơi Đức Phật hướng dẫn cách thực 
hiện thiền thở cho Rãhula, con trai của Ngài. Tôi sẽ đọc nó cho bạn để biết rằng đây 
không phải là ý tưởng của tôi. 

Được rồi, đây là bài kinh Thân Hành Niệm (Trung Bộ Kinh số 119) phần "Quán 
niệm hơi thở.” 

MN-119:4. “Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc 
cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết-già, lưng thẳng và an trú chánh 
niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở ra. Hay thở 
vô dài, vị ấy biết: “Tôi thở vô dài”. Hay thở ra dài, vị ấy biết: “Tôi thở ra dài”. 
Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: “Tôi thở vô ngắn”. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết: “Tôi 
thở ra ngắn”. 

Bạn có nghe tôi nói “mũi”, “lỗ mũi”, “môi trên” hay “bụng” không? Không. Kinh đề 
cập bạn biết bạn thở ngắn, bạn biết khi bạn thở dài. Và đây là hướng dẫn chuẩn: 


vị ấy tập. 

Đây là từ khóa - "vị ấy tập." 

“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô,” 

Không phải “chiều dài của hơi thở”. Toàn bộ “cơ thể”, “cơ thể” vật lý. 


Ap 


“Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy 
tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


36 


Đó là toàn bộ hướng dẫn về cách Quán niệm hơi thở. Đã bao nhiêu lần tôi thảo luận 
với các nhà sư ở Châu Á, với các nhà sư ở đây, với thiền sư cư sĩ ở đây, và tôi sẽ nói: 
“Nó nói rằng khi hít vào bạn làm an tịnh cơ thể bạn, khi thở ra bạn làm an tịnh cơ 
thể của bạn. Bạn an tịnh cơ thể của mình theo hơi thở vào và thở ra. Bạn có làm 
như vậy không?” 


"À không, tôi thực hành theo cách này." Chà, nhưng mà Đức Phật đã hướng dẫn rất 
cụ thể là bạn an tịnh trong hơi thở vào và bạn an tịnh trong hơi thở ra. 


Nói cách khác, khi bạn thở vào, bạn không tập trung vào hơi thở; bạn thấy hơi thở 
và bạn thư giãn; về hơi thở vào, bạn thấy hơi thở và bạn thư giãn; về hơi thở ra, và 
bạn thư giãn; về hơi thở vào, bạn thư giãn; về hơi thở ra ... điều đó hoàn toàn khác 
với cách thiền đang được dạy ở đất nước này. Thiền đang được dạy để tập trung 
rất sâu vào cảm giác nhỏ của hơi thở, nhưng không có sự thư giãn (an tịnh) nào 
đang xảy ra. 


Tôi đã gặp rất nhiều người đã nói: “Chà, tôi trở nên thực sự bình yên, bình tĩnh và 
thanh thản”. Khi bạn thực hành mà không có sự thư giãn, tâm trí của bạn bị hút vào 
đề mục (absorbed), không có trở ngại nào có thể phát sinh, bạn có thể có đủ thứ 
trạng thái rất tốt đẹp mà tâm trí của bạn tập trung vào, nhưng bạn không phát triển 
Tuệ giác khi quán niệm hơi thở. 

Bạn đang thực hành một siêu tập trung nếu bạn không cảm thấy thư giãn. Trở lại 
với chánh niệm về mettä - bởi vì đó là điều tôi dạy, tôi dạy Vipassana trong mettäã 
- ở đó có sự thư giãn. Tôi liên tục nói về việc: bạn thấy mất tập trung, bạn thư giãn; 
bất kỳ căng thẳng hoặc căng cứng trong cơ thể của bạn, trong tâm trí của bạn, hãy 
để nó như vậy và thư giãn. Về cơ bản, đây là loại chỉ dẫn mà Đức Phật đã dạy cho 
việc quán niệm hơi thở. 

Khi Đức Phật là một vị Bồ Tát, Ngài đã thực hành các loại tập trung bị hút để đạt 
đến trạng thái rất sâu, nhưng sau đó Ngài đến gặp vị thầy và Ngài nói: “Chỉ có thế 
thôi sao?” Giáo viên nói: "Vâng, đây là nó, điều này là xa nhất mà bạn có thể đi." Vị 
thầy đầu tiên đã nói bạn có thể đến Không Vô Biên Xứ; vị thầy thứ hai nói về Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Không thể cao hơn nữa, chỉ có thế thôi. 

Bodhisatta nói, “Tôi không hài lòng với điều đó. Vẫn còn thứ gì đó ở đó mà tôi đang 
nhìn thấy. " Anh ấy nói "Phải cócách khác." Thiền siêu tập trung (bị hút) đã được 
dạy từ thời xa xưa. 

Mọi người đều thực hành điều đó bằng hình thức này hay hình thức khác. Không 
quan trọng bạn đang nói về tôn giáo nào. Khi họ đang nói về một số dạng tập trung, 
họ đang nói về các mức độ siêu tập trung khác nhau. 

Tôi đã ở Miến Điện gần ba năm. Tôi đã có cơ hội học với một số học giả xuất sắc. 
Một trong những học giả ở Hội đồng Phật giáo thứ sáu, và Ngài là người trả lời 
chính cho Hội đồng Phật giáo thứ sáu. Ngày được gọi là Mingun Sayadaw. 


37 


Ngài đã ghi nhớ hơn mười hai nghìn trang từ các bài kinh và chú giải. Ngài đã phải 
làm bài kiểm tra. Bạn biết tất cả mọi người ở đây như thế nào, họ phàn nàn vì “Tôi 
phải làm bài kiểm tra bốn giờ liền khi bạn vào đại học. A, đó là một điều rất khó!” 
Ngài đã tham gia kì thi kéo dài 30 ngày, mỗi ngày mười giờ. Ngài ấy đã làm chính 
xác hơn 90%. Ý tôi là ví ấy có một trí óc tuyệt vời. Hiểu biết của Ngài về các bài Kinh 
là không thể tin được. 

Tôi gặp Ngài và hỏi "Bhante, nơi nào trong các bài kinh có đề cập đến"cận định” 
(access concentration) hay “sát na định” (moment-to-moment concentration)? 
Ngài trả lời, “Nó không có trong các bài kinh. Đó là trong các bản chú giải. " Tôi đã 
hỏi Vị ấy rất nhiều câu hỏi theo nhiều cách khác nhau, về cơ bản là cùng về sự tập 
trung bị thụ (absorption concentration). 


"Đó có thực sự là những gì Đức Phật dạy không?" Và Vị ấy nói: "Không, nó khác bởi 
vì sự an tịnh." - "Chà, tại sao chúng ta không dạy nó bây giờ?” - “Bởi vì các bản chú 
giải không đồng ý với điều đó và chúng ta học theo các bản chú giải.” 

Bây giờ tôi đã bỏ qua các sách chú giải, nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng sử dụng vì có 
những điểm thực sự tốt trong đó. Và bây giờ tôi luôn đối chiếu lại với Kinh điển. 
Khi bắt đầu chú tâm vào Kinh điển, tôi bắt đầu thấy Đức Phật đã dạy một kiểu thiền 
khác biệt. 

Đặc biệt ở đất nước này, rất nhiều người rất quan tâm đến “Vipassanä thuần” 
(straight Vipassana). Khi bạn tra từ “vipassana” trong các bài kinh, bạn sẽ nhận 
được tất cả các tham chiếu khác nhau, gồm các bài kinh mà nó chuyển đến. Sau đó 
bạn tra từ “samatha” và bạn đi đến các tham chiếu đó, bạn bắt đầu thấy rằng 


—) 


“vipassanä” và “samatha” luôn được đề cập cùng nhau. 


Từ “vipassanä,” trong các bài kinh, được nhắc đến chỉ hơn một trăm lần, tôi không 
nhớ con số chính xác. Từ “jhãna” được đề cập hàng ngàn lần cùng với “vipassanä” 
và “samatha”. 

Vậy Đức Phật dạy gì? Ông ấy dạy Vipassanä thẳng hay ông ấy dạy samatha- 
vipassanã? Có một bài kinh 149 trong Trung Bộ Kinh mà bài này làm sáng tỏ mọi 
thứ. Hãy để tôi xem nếu tôi có thể tìm thấy phần này ... được rồi, đây là phần số 10 
nếu bạn muốn xem và tự đọc: 

MN-149:10. Và nơi vị ấy, hai pháp này được chuyển vận song hành: Chỉ 
(samatha) và Quán (vipassan3). 

Nó nói rằng, hai điều này - Chỉ và Quán - xảy ra trong anh ta được kết hợp chặt chẽ 
với nhau. Đây là một điều thú vị nhỏ để bạn chiêm nghiệm. 


38 


Những gì Đức Phật dạy là làm thế nào để có một tâm trí tĩnh lặng, tỉnh táo để nhìn 
thấy mọi thứ xảy ra như thế nào - chúng xảy ra như thế nào. 


Chúng tôi không quan tâm đến lý do tại sao - “tại sao” dành cho nhà tâm lý học và 
nhà trị liệu. 


Làm thế nào để cơn giận phát sinh, điều gì xảy ra trước, điều gì xảy ra sau, điều gì 
xảy ra sau đó? Bạn có thể đang ngồi thiền rất an tĩnh, yên bình, và đột nhiên ai đó 
đóng sầm cửa lại, họ tạo ra âm thanh, bất kể nguyên nhân là gì. Và tâm trí của bạn 
cứ "Tôi ghét điều đó. Tôi ước gì nó sẽ dừng lại. "Làm thế nào việc này phát sinh? 
Được rồi, đầu tiên là một âm thanh, sau đó là một cảm giác, và đó là một cảm giác 
khó chịu. Và sau đó là Tham Ái, “Tôi không thích” và căng thẳng, và sau đó là Chấp 
Thủ, và sau đó là xu hướng thói quen của bạn là: “Khi loại cảm giác này xuất hiện, 
tôi luôn hành động với thái độ không hài lòng.” 

Bạn đang phản ứng lại nhiều lần với một âm thanh. Phản ứng của ai? "Nó là của tôi, 
tôi không thích nó, tôi không muốn nó ở đó, tôi không thích bị quấy rầy." - “Tôi” 
“Tôi” “Tôi” “Tôi” “Tôi”. Trên thực tế, âm thanh phát ra - đó không phải là tốt, xấu 
hoặc không tốt và không xấu - nhưng nó khá lớn và đó là một âm thanh khó chịu. 


Khi chánh niệm nhạy bén, bạn sẽ thấy cảm giác khó chịu xuất hiện - và ngay lập tức 
thư giãn. Khi đó, Tham Ái không phát sinh, và sự Chấp Thủ không phát sinh, và xu 
hướng thói quen của bạn không phát sinh. 


Tâm trí của bạn tỉnh táo, sáng suốt, và bạn đưa tâm trí đó trở lại đề mục thiền của 
mình. Việc này cần phải luyện tập đến một mức độ nào đó vì những điều này xảy 
ra rất nhanh và rất khó để nhận ra chúng. Điều gì đã thực sự xảy ra? 


Khi âm thanh phát ra, có một cảm giác khó chịu và sau đó là sự căng thẳng "Tôi 
không thích nó”, và rồi một loạt suy nghĩ và quan điểm của bạn về cách mọi thứ 
nên là như thế nào. Bạn đang đấu tranh với thực tế, và điều đó gây ra khó chiiuj, 
điều đó gây ra khổ, điều đó gây ra xáo trộn. 


Cách thức hoạt động của Pháp Duyên khởi (Dependent Origination) rất nhanh. Mỗi 
khoảnh khắc suy nghĩ, nó đều có Duyên khởi trong đó - {Bhante búng tay một lần} 
- tức là một triệu lần. Nó diễn ra lặp đi lặp lại rất nhanh chóng. Bạn càng đồng hóa 
với sự không hài lòng, thì sự không hài lòng càng phát sinh; bạn càng đồng hóa với 
nó, bạn càng phải trải qua nhiều khó chịu. Làm sao để vơi đi khó chịu. 


Tôi đã từng cảm thấy thú vị khi một trong những người bạn của tôi, một thiền sư 
Zen, dạy mọi người về Phật giáo và anh ấy sẽ nói “Đạo Phật là về đau khổ”. 

Và sau đó anh ấy chỉ ngồi đó và không nói thêm gì nữa. Anh ấy không nói bất cứ 
điều gì về nguyên nhân gây ra đau khổ, hoặc khả năng chấm dứt đau khổ, hoặc cách 
để làm điều đó. Anh ấy chỉ nói, "Đạo Phật là về đau khổt" 


39 


Tôi biết một số người giảng dạy vipassanä, rằng họ muốn bạn có cơn đau xuất hiện. 
Vì vậy, họ cho bạn biết ngay khi một cảm giác đau đớn xuất hiện, bạn đặt sự chú ý 
vào ngay giữa cơn đau đó và quan sát "bản chất thực sự của nó." 


Bạn phải nhìn chằm chằm vào cơn đau ở đầu gối của mình hoặc bất cứ nơi nào nó 
xảy ra, và bạn quan sát tất cả những đặc điểm khác nhau này nảy sinh và qua đi, 
nhưng bạn đã bỏ lỡ điều gì đó khi làm điều đó. Bạn không nhìn thấy phản ứng của 
tâm trí đối với cơn đau, thứ đang bị siết chặt xung quanh nó, "không muốn nó ở 
đó." 

Cơn đau về bản chất là một điều cần né tránh. Có phải Tứ Diệu Đế đã được giảng 
dạy khi thiền sinh được hướng dẫn "Hãy chú ý ngay giữa cơn đau?" 

Những gì tôi đang nói với bạn là, khi cảm giác này xuất hiện - cơn đau sẽ xuất hiện 
- chào mừng bạn có một cơ thể. Bạn sẽ làm gì với nó? Đầu tiên, bạn nhận thấy tất 
cả những suy nghĩ về cơn đau, và bạn để những suy nghĩ đó qua đi và thư giãn. Tiếp 
theo, bạn nhận thấy một nắm đấm tinh thần thật chặt xung quanh nỗi đau đó. 


Sự thật là khi những loại cảm giác này phát sinh, chúng ở đó. Bất cứ lúc nào bạn cố 
gắng đấu tranh với sự thật, bất cứ lúc nào bạn cố gắng kiểm soát sự thật, bất cứ lúc 
nào bạn cố gắng thay đổi sự thật thì đó là nguyên nhân của đau khổ. Tôi bảo bạn 
phải làm gì? 

Cho phép nỗi đau ở đó. "Đau quá!" Được rồi, đó là một cảm giác đau đớn. Nhưng 
cảm giác đau đớn đó không sao cả; nó là thế vì đó là sự thật. 


Cho phép cảm giác khó chịu ở đó và thư giãn. Bạn đưa nụ cười trở lại đề mục thiền. 


Bản chất của những loại cảm giác này là chúng không biến mất ngay lập tức. Vì vậy, 
sự chú ý của bạn sẽ quay trở lại nó. Bạn lại đối xử với nó theo cách tương tự. Hãy 
buông đi những suy nghĩ về nó, thư giãn, cho phép không gian để cảm giác đó ở đó, 
thư giãn. Trở lại đề mục thiền của bạn. Bạn đang làm gì khi bạn làm điều đó? 


Bạn đang thực hành toàn bộ con đường Bát Chánh Đạo. Bạn đang thay đổi từ: “Đây 
là nỗi đau của tôi và tôi không thích nó” thành “Đó là cảm giác này và không sao, 
hãy để nó ở đó vì đó là sự thật, nó ở đó.” Bạn đã thay đổi quan điểm của mình. Bạn 
đã thay đổi chế độ xem của mình từ “Đây là tôi, đây là tôi” thành “Chỉ có vậy”. 


Mỗi khi bạn thay đổi quan điểm, bạn sẽ bớt căng thẳng. Đó là học cách chấp nhận 
một cách yêu thương bất cứ điều gì nảy sinh trong khoảng khắc hiện tại. 


Bất cứ lúc nào bạn cố gắng chiến đấu với những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện 
tại, bất cứ lúc nào bạn không thích những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại, 
dukkha sẽ tới. 


40 


Nguyên nhân của đau khổ là gì? Tập đế thứ hai: nguyên nhân của đau khổ là Tham 
Ái. Làm thế nào để Tham Ái phát sinh? Tham Ái nảy sinh và biểu hiện bằng căng 
thẳng trong tâm trí và cơ thể. 


Mỗi khi bạn trút bỏ được căng thẳng trong tâm trí, trong cơ thể bạn - đó là Tập đế 
thứ ba - đó là sự chấm dứt của đau khổ. Cách bạn thực hiện là thực hành Bát Chánh 
Đạo, chúng ta sẽ đi vào chỉ tiết hơn trong bài Pháp thoại khác. 


Mỗi khi bạn mất tập trung, mỗi khi tâm trí bạn bị kéo ra khỏi đề mục thiền của bạn, 
hay có Tham Ái, hay là có sự căng thẳng; mỗi khi bạn nhìn thấy nó, bạn cho phép 
nó tồn tại và thư giãn, bạn đang thực hành Diệu Đế Thứ Ba (Diệt Đấ). 


Một trong những người bạn tu sĩ của tôi - đó là một học giả khác ở Úc - chúng tôi 
đã có một cuộc thảo luận lớn về từ “Nibbäna”. Nibbäna là gì? Anh ấy tiếp tục nói 
rằng có hai loại Nibbäna. Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó trước đây. Làm thế 
nào mà có thể được? 


Có một loại Nibbäna thế gian: “Ni” có nghĩa là không, và “bãna” có nghĩa là lửa. Dập 
lửa. Ngọn lửa của cái gì? Ngọn lửa của sự Tham Ái. 


Bạn phải trải nghiệm sự chấm dứt Tham Ái - sự căng thẳng - hàng ngàn, hàng chục 
ngàn, hàng trăm ngàn lần trước khi bạn có thể trải nghiệm loại Nibbãna xuất thế 
gian. 


Buông bỏ sự căng thẳng mỗi khi nó phát sinh sẽ đưa bạn tiến thêm một bước, một 
bước gần hơn, tới Niết bàn xuất thế gian. Bạn sẽ nghe tôi nói đi nói lại: “Khi một 
cảm giác xuất hiện, hãy để nó tồn tại, thư giãn, mỉm cười, quay trở lại đề mục thiền. 


MN-20:3. “Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, 
các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sĩ được trừ 
diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, 
nhất tâm, định tĩnh. Chư Tỷ-kheo, ví như một người thợ mộc thiện xảo hay 
đệ tử một người thợ mộc, dùng một cái nêm nhỏ đánh bật ra, đánh tung ra, 
đánh văng ra một cái nêm khác; chư Tỷ-kheo, cũng vậy, khi một Tỷ-kheo y cứ 
một tướng nào, tác ý một tướng nào, các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên 
hệ đến sân, liên hệ đến sĩ sanh khởi, thời này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần 
phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý 
một tướng khác liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các ác bất thiện tâm 
liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sĩ được trừ diệt, đi đến diệt vong. 
Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Hôm nay tôi đã nói với một số bạn về 5 Biết (5 Rs): Buông bỏ, Thư giãn, Mim Cười, 
Trở Về, Lặp lại .. nhưng, tôi đã nghĩ ra thêm một cái khác. Bây giờ có tất cả là 6 Biết 
(6 Rs). 

Đầu tiên là Nhận biết (Recognize); nhận ra rằng tâm trí của bạn bị kéo ra khỏi đề 
mục thiền. 


41 


Sau đó, buông khỏi sự phân tâm, và biết thư giãn, biết mỉm cười, biết về với đề mục, 
và tiếp tục làm điều đó, tiếp tục mỉm cười, tiếp tục với đề mục thiền của bạn. Lặp 
lại. 


Dù sao đi nữa, khi tâm bạn đặt tại đề mục thiền, nó rất yên bình và tĩnh lặng, đó là 
thiện Pháp. 


Khi tâm trí bạn bị phân tâm, đó là lúc Tham Ái, Chấp Thủ và nỗi đau bắt đầu. Bạn 
càng tham gia vào sự phân tâm thì càng có nhiều “Đây là tôi, đây là tôi, và tôi muốn 
kiểm soát nó, và tôi muốn nó theo cách của tôi." Và sự thật không bao giờ như thế, 
vì vậy bạn có đau khổ. 


Nhưng điều tôi muốn là bạn có thói quen quan sát sự phân tâm này phát sinh như 
thế nào. 


Một lần nữa, chúng tôi không quan tâm đến lý do tại sao nó phát sinh - à, cánh cửa 
đóng sầm, đó là lý do tại sao - ai quan tâm chứ? Nó chỉ là một âm thanh. Đó chỉ là 
sóng âm thanh đập vào tai. Tai bạn đang hoạt động tốt, làn sóng âm thanh đập vào 
tai, nhĩ thức (ear consciousness) phát sinh. Sự gặp gỡ của ba điều này được gọi là 
xúc nhĩ. Với xúc nhĩ là điều kiện, cảm giác (Thọ) ở tai nảy sinh. Cảm giác (Thọ) là 
dễ chịu hay khó chịu, hoặc chúng ta có thể mô tả 108 loại cảm giác (Thọ) khác nhau, 
nhưng tôi không muốn làm vậy. 


Về cơ bản, cảm giác là dễ chịu hoặc khó chịu. Với cảm giác (Thọ) là điều kiện 
(condition), Tham Ái xuất hiện. Tham ái luôn biểu hiện bằng sự căng thẳng và gò 
bó, và đó là tâm trí "Tôi thích nó, tôi không thích nó". Với Tham Ái là điều kiện, 
Chấp Thủ xuất hiện; đó là những ý kiến và câu chuyện trong đầu bạn. Với Chấp Thủ 
là điều kiện, xu hướng thói quen nảy sinh. "Tôi luôn nghĩ theo cách này khi loại cảm 
giác này xuất hiện." 

Mỗi khi ai đó đóng sầm cửa lại, có sự không hài lòng: "Tôi luôn hành động như vậy 
khi điều đó xảy ra." Đó là nguyên nhân của rất nhiều đau khổ vì “Tôi không thích 
cánh cửa đóng sầm lại. Tôi không thích âm thanh đó. Tôi muốn âm thanh dừng lại 
để nó không "làm phiền tôi." Nhưng âm thanh chỉ là âm thanh, nó không tốt, nó 
không tệ, nó chỉ là âm thanh. 


Việc âm thanh ở đó là chuyện bình thường. Tại sao? Bởi vì nó ở đó! Nó không phụ 
thuộc vào việc bạn thích hay không thích nó, nó ở đó - bạn không có bất kỳ quyền 
kiểm soát nào đối với nó. 

Phản ứng của bạn là nguyên nhân của đau khổ: “Tôi không thích nó. Tôi ghét điều 
đó khi nó xảy ra. Nó làm xáo trộn việc thiền của tôi. Nó khiến tôi khó chịu và thất 
vọng, "và tâm trí của bạn rơi vào hàng nghìn thứ khác nhau. Và rồi cùng với sự 
phân tâm đó, sự phân tâm nhiều hơn, và nó kéo tâm trí bạn ngày càng xa rời đề 
mục thiền của bạn. Đôi khi bạn có thể bị dính mắc trong một thời gian dài. 


42 


Sau đó, ai đó khác đóng sầm cửa hoặc gió thổi qua hoặc một âm thanh khác xảy ra, 
và tâm trí của bạn sẽ bay theo âm thanh đó. Những gì bạn nghĩ và suy ngẫm, đó là 
xu hướng của tâm trí bạn. Bất cứ khi nào điều này xảy ra: “Tôi không thích nó. Tôi 
muốn nó khác hơn hiện tại,” bạn càng cảm thấy không thích điều gì đó, tâm trí của 
bạn càng hướng về sự không thích đó. 


Buổi sáng, một trong những điều mà chúng ta nói là hận thù trên đời này không 
bao giờ có thể vượt qua được; hận thù chỉ có thể vượt qua bằng tình yêu. Tôi muốn 
thay đổi điều đó một chút vì hận thù là một từ khó. 


Làm thế nào về ác cảm không bao giờ có thể được vượt qua bởi ác cảm? Ác cảm chỉ 
có thể được khắc phục bằng cách yêu thương chấp nhận. Âm thanh đó thế nào? 
“Chà, bạn luôn hành động theo cách này!” 


Điều này đã được nói bao nhiêu lần trong các mối quan hệ? “Bạn luôn như thế này!” 
Ô không, bạn không phải vậy, nhưng vì bạn nghĩ đi nghĩ lại điều đó, tâm trí bạn 
hướng về điều đó và điều đó dẫn đến ngày càng nhiều đau khổ. 


Làm thế nào để vượt qua xu hướng thói quen này? Nâng cao nhận thức của bạn để 
biết khi nào điều gì đó xảy ra và cảm giác nảy sinh do sự tiếp xúc đó, và thư giãn 
ngay lúc đó. Nếu bạn thả lỏng tham ái ngay lúc đó, thì bạn không còn chấp thủ, bạn 
không có xu hướng thói quen của mình. 


Đầu óc bạn rất tỉnh táo; tâm trí của bạn rất dễ tiếp thu đối với bất cứ điều gì khác 
nảy sinh; bạn đã đạt được trạng thái xả (equanimity) thực sự. Đó là mục đích của 
việc thực hành này: nâng cao nhận thức của bạn để bạn có thể thấy những điều này 
xảy ra như thế nào. 

Đó là câu hỏi mà Đức Phật hỏi: Làm thế nào? 

Tại sao? Ồ, có hàng triệu lời bào chữa cho lý do tại sao mọi thứ xảy ra. “Chà, tôi 
không thích những âm thanh này bởi vì một lần khi tôi ở trong nôi, ai đó đã phát 
ra âm thanh thực sự lớn và khiến tôi sợ hãi và kể từ đó tôi không bao giờ thích âm 
thanh lớn nữa”. Tại sao? Ai quan tâm! Tại sao không phải là câu hỏi: Làm thế nào 
mà điều này phát sinh? Toàn bộ ý tưởng thoát khỏi những cản trở của bạn là xem 
chúng nảy sinh như thế nào. 

Sự bồn chồn (trạo cử) là một chướng ngại lớn, và bạn nên kết bạn với nó vì nó sẽ 
tồn tại một thời gian, cho đến khi bạn trở thành một vị A-la-hán. 

Trạo cử là gì? Trước hết, là một cảm giác khó chịu. Có việc “Tôi thích nó, tôi không 
thích nó,” và sau đó là tất cả những câu chuyện về những gì đang xảy ra trong sự 
bồn chồn, bất an. 

Trạo cử là mọi suy nghĩ phân tán. Mọi ý nghĩ kéo bạn ra khỏi đề mục thiền đều là 
một phần của trạo cử. Bạn đang ngồi thiền và đột nhiên bạn nghĩ về những gì đã 
xảy ra năm ngoái, những gì đã xảy ra tuần trước, những gì đã xảy ra ngày hôm qua 


43 


- không quan trọng - điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, không quan trọng là sự phân 
tâm là gì. 

Ngay sau khi bạn nhận ra rằng tâm trí của bạn không hướng về đề mục thiền, thì 
hãy buông bỏ sự phân tâm đó, thư giãn, mỉm cười, trở lại đề mục thiền của bạn. 


Bản chất của tâm đi lang thang này là chúng sẽ không biến mất ngay lập tức. Tâm 
trí của bạn được kéo trở lại và bắt đầu suy nghĩ lại. Làm thế nào mà điều đó xảy ra? 


Hãy quan tâm nhiều hơn đến cách chuyển động của sự chú ý của tâm trí từ rất bình 
yên và tĩnh lặng vào đề mục thiền của bạn, đến việc bị phân tâm. Làm thế nào mà 
điều đó xảy ra? 


Khi bạn ngày càng quan tâm nhiều hơn đến cách tâm trí của bạn bị phân tâm, bạn 
bắt đầu trở nên quen thuộc hơn với quá trình này vì đó là một quá trình thực sự. 
Nhiều người sẽ dùng những từ như "bồn chồn" hoặc "ô tô” hoặc "đau đớn;" tất cả 
những từ này đều là khái niệm. Chúng tôi sẽ coi ô tô là một khái niệm. 

Đi ra ngoài và chỉ cho tôi cái ô tô của bạn. Đó có phải là bánh xe, có phải là cản xe, 
có phải là đèn pha, có phải là vô lăng, có phải là động cơ không? Bạn có thể tiếp tục 
và tiếp tục. Đây là một thứ có nhiều bộ phận nhỏ được ghép lại với nhau để tạo nên 
ý tưởng rằng đây là một thứ. 


Điều tương tự cũng xảy ra với cơn đau. Đau là gì? Nó là nhiệt, là lo lắng, là không 
thích, là rung động? Và nó có thể được tạo thành từ tất cả những thứ đó. Nhưng khi 
nó là nỗi đau, nó biến thành "nỗi đau của tôi." Khi bạn bắt đầu tách nó ra và nói 
“Chà, đây là nhiệt, và đây là một số rung động, và đây là một số không thích về nó, 
và cảm giác này nảy sinh, và tất cả những phần khác nhau này." 


Bạn bắt đầu thấy rằng nó không phải của bạn, nó chỉ là một phần của quá trình phát 
sinh. Nó xảy ra theo cùng một cách mọi lúc. Hãy cho tôi biết nó đã xảy ra như thế 
nào. 


Với sự bồn chồn, điều gì xảy ra trước, điều gì xảy ra sau? Khi bạn quen với việc tâm 
trí trở nên mất tập trung như thế nào, bạn sẽ bắt đầu buông bỏ nhanh hơn một 
chút vì bạn đang nhận ra quá trình này. 


" # 


Đó không phải là “tôi”, đó không phải là “sự bồn chồn của tôi”, không phải là “suy 
nghĩ của tôi”, đó chỉ là một loạt những điều nhỏ được ghép lại với nhau để tạo nên 
khái niệm này. Bạn đang tách rời khái niệm và bắt đầu thấy những điều nhỏ nhặt 
này nảy sinh. 


Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với cách chúng phát sinh, bạn có thể buông bỏ 
chúng nhanh hơn, dễ dàng hơn, và quá trình đó được gọi là Duyên khởi. 


44 


Không nhiều người ở đất nước này sẽ dạy Duyên Khởi trong một khóa tu thiền vì 
mọi người, thành thật mà nói, không thực sự hiểu nó hoạt động như thế nào. Bạn 
sẽ được biết về điều này nhiều hơn, tôi hứa. Nhưng với Duyên Khởi - đôi khi có 
năm mắt xích mà bạn quan sát, đôi khi có bảy, đôi khi có chín, đôi khi có mười một. 
Nó chỉ phụ thuộc vào tình huống và mức độ minh mẫn của đầu óc bạn tại thời điểm 
đó, mức độ nhận thức của bạn về quá trình này tại thời điểm đó. 


Ở đất nước này, mọi người đều đang nói về tầm quan trọng của vô thường, khổ đau 
và bản chất vô ngã của mọi thứ. 


Trong Mahavagga - đó là một trong những cuốn tạng Luật (những quy đinh của 
người đi tu)- và bất cứ khi nào nó được đưa ra, mọi người đều nghĩ: “Ồ, cuốn sách 
về giới luật, những quy tắc dành cho các nhà sư!” Nó còn nhiều hơn thế nữa! Nó có 
rất nhiều bài kinh trong đó. 


Nó có nhiều hướng dẫn hành thiền. Trong Mahavagga có đoạn: 


“Bạn có thể thấy anicca, dukkha, anattä, mà không bao giờ nhìn thấy Duyên 
Khởi, và bạn không bao giờ có thể thấy Duyên khởi mà không thấy anicca, 
dukkha và anattä.” 


Đó là một tuyên ngôn mạnh mẽ. Thực ra, điều đó khá quan trọng. 


Bạn luôn có thể thấy vô thường, khổ đau và bản chất vô ngã của mọi thứ khi bạn 
nhìn thấy quá trình Duyên khởi và cách thức nó hoạt động. Bạn sẽ ngày càng trở 
nên quen thuộc hơn khi tâm trí bạn bắt đầu bình tĩnh lại. Xin đừng nóng vội. 


Bạn học cách chơi với thiền, bạn biến nó thành một trò chơi và nhận thức của bạn 
sẽ phát triển và bạn sẽ có thể nhận ra những thứ này. 


Không phải tất cả mắt xích cùng một lúc, bạn sẽ thấy một mắt xích tại một thời 
điểm, nhưng điều đó không sao. Điều mà bạn muốn biết mắt xích yếu nhất trong 
Duyên khởi là Tham Ái. Bạn có thể nhận ra nó bởi vì tâm trí bạn và cơ thể bạn có 
sự căng thẳng. 


Ngay sau khi bạn thấy rằng bạn có thể bắt đầu thư giãn và để nó trôi qua. Sau đó, 
đau khổ không phát sinh nhiều nữa. Và bạn bắt đầu có được cảm giác cân bằng hơn 
trong hành thiền, và trong cuộc sống hàng ngày. 


Một trong những điều mà tôi nhận thấy, đặc biệt là khi trở lại đất nước này là: mọi 
người đều cho rằng những trở ngại chỉ thực sự phát sinh khi bạn đang ngồi trên 
đệm; đó là lần duy nhất bạn cần xem xét chúng. Sai lầm. Những trở ngại luôn phát 
sinh. 


Khi bạn ngồi trên đệm là thời gian mà bạn thực sự có thể dành để xem nó phát sinh 
như thế nào. Và bạn trở nên quen thuộc hơn với điều đó, vì vậy khi bạn gặp phải 


45 


chướng ngại vật ngoài kia, bạn sẽ không bị mắc kẹt lâu. Bạn sẽ có thể nhận ra nó, 
xem nó thực sự là như thế nào. Hãy xem, đây là cách tập thiền mọi lúc. 


Đó là một trong những lý do tại sao tôi luôn nhấn mạnh, khi bạn làm các việc hàng 
ngày - tôi không quan tâm bạn đang làm gì - tôi muốn bạn theo dõi chuyển động 
của sự chú ý của tâm trí. Hãy đặt chú ý tại đề mục thiền của bạn. 


Nếu bạn không thể chú tâm vào đề mục thiền, ít nhất hãy mỉm cười; ít nhất. Tại 
sao? Vì khi tâm trí của bạn nhẹ nhõm (uplifted), sự tâm bạn rất nhanh nhạy, tỉnh 
táo. Và tâm trí của bạn rất linh hoạt. Nó nhìn mọi thứ nhanh hơn nhiều khi bạn có 
một tâm nhẹ nhõm. 

Tôi thường được gọi là điên vì tôi cố gắng khiến mọi người mỉm cười và vui vẻ. 
Nhưng hầu hết mọi người nghĩ rằng; "Chà, thiền phải nghiêm túc." - "Cuộc sống 
phải nghiêm túc.” 

Tôi muốn bắt người đã viết câu nói đó và đập cho anh ta một cái. Ai nói cuộc sống 
là phải nghiêm túc? Tất cả chúng ta đều có ý tưởng rằng đó là cách mà "người lớn" 
phải hành động. Nhưng tôi thà là một đứa trẻ; Tôi là một đứa trẻ. 

Khi tâm của bạn có niềm vui trong đó, bạn có tâm không dính mắc vào lúc đó. Một 
trong những sai lầm xảy ra ở châu Á là: các nhà sư dạy thiền, họ rất nghiêm khắc. 


Bởi vì người Châu Á, họ luôn ở bên các nhà sư, họ là những người may mắn, họ 
không thực sự nghiêm túc, họ thích chơi đùa và cười nói và có thoải mái, và sau đó 
khi đã đến lúc họ phải thiền, nhà sư phải thực sự nghiêm khắc. 

Họ luôn thoải mái, vì vậy họ đến gặp giáo viên và họ nói: "Chà, tôi có một số niềm 
vui khởi lên và nó thực sự rất rõ ràng." Điều đầu tiên mà thiền sư nói là: "Đừng 
dính mắc!" 

Chà, điều gì sẽ xảy ra khi những người phương Tây - những người rất nghiêm túc, 
coi trọng mục tiêu và chăm chỉ - đến châu Á và nhận được một người thầy như thế? 
Họ nói với chúng ta rằng chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. “Bạn phải ghi chú 
50.000 lần trong một giờ! Bạn phải thực sự nỗ lực!” 

Chúng ta tự đánh mất mình khi làm điều đó, và kết quả là tiến độ luyện tập không 
được tốt lắm vì chúng ta đã quá cố gắng, đang bỏ quá nhiều sức lực, quá nhiều nỗ 
lực. 


Tôi mất vài năm để thực sự hiểu ra điều này khi về Mỹ. Tôi nói với mọi người điều 
ngược lại. Bạn đã rất hướng đích rồi, bạn đã cố gắng quá nhiều rồi, nhẹ đi, vui vẻ 
đi, thư giãn! Tại sao? Bởi vì điều đó khiến tâm trí bạn cân bằng. 

Ở châu A, họ phải làm theo cách khác. Họ đã quá thoải mái, họ phải trở nên nghiêm 
túc, họ phải cố gắng cân bằng. Nhưng ở đây chúng ta không cần điều đó. Tôi đã 


46 


chứng kiến rất nhiều khóa thiền - ngoại trừ những khóa tu của tôi - nơi không ai 
mỉm cười. Và bạn nhìn thấy những nếp nhăn sâu trên trán. Họ đang rất cố gắng. 


Nấu tôi thấy bạn làm vậy, tôi sẽ đến và búng vào đầu bạn. Đừng làm vậy, thư giãn, 
vui vẻ! Chúng ta cần sự cân bằng đó. Và theo kinh nghiệm của tôi, thì ngược lại! 


Tôi chưa gặp bất kỳ người thầy châu Á nào không nhấn mạnh đến việc phải nỗ lực 
với rất nhiều năng lượng. Tôi đang bắt đầu một nơi mà bạn không cần phải làm 
quá nhiều. Tôi đang tạo ra một nơi mà chúng ta có thể vui vẻ và cân bằng, đồng thời 
vẫn có thực hành hiệu quả. 


Tôi đã thực hành Vipassanä khô trong hai mươi năm. Tôi đã nỗ lực rất nhiều. Tôi 
đã đến gặp rất nhiều thiền sư khác nhau. Khi tôi bắt đầu thực hành theo cách được 
dạy trong các bài Kinh, tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi không cần phải nỗ lực nhiều 
như vậy. 


Tôi không cần phải bỏ nhiều năng lượng như vậy vì tôi đã rất nghiêm túc và cố 
gắng hết sức. Tôi không cần thêm bất kỳ thứ gì vào nó. Nó thực sự làm chậm tiến 
bộ của tôi trong thiền. 


Thật là buồn cười khi tôi ở Malaysia, nơi có rất nhiều người đang thực hành 
Vipassana khô. Khi họ kết thúc khóa thiền một tháng, họ trông rất khổ sở. 


Họ đã nói những điều tệ hại với người khác, họ đã làm tổn thương cảm xúc của mọi 
người. Sau đó, họ sẽ chạy đến với tôi và họ nói: "Tôi cần tham gia một trong các 
khóa tu của ông!" Tôi chỉ có khóa thiền một tuần. “Ok, bạn đến và thực hiện một 
khóa thiền Tâm Từ. Tôi sẽ dạy bạn cách mỉm cười trở lại. " 


Sau đó, tâm trí của họ cân bằng, và sau đó họ bắt đầu cuộc đua, làm bất cứ điều gì 
họ sẽ làm. Tôi không để bất kỳ ai đi lại xung quanh với sự nghiêm túc; bạn nghe tôi 
cười khá thường xuyên. Tại sao? 


Bởi vì tôi muốn bạn cười. Tôi muốn bạn không cố gắng đến mức trở thành kẻ thù 
tôi tệ nhất của chính bạn. Tôi muốn bạn thử, nhưng hãy hạnh phúc khi bạn đang 
làm điều đó. Nhẹ nhàng, không nặng nề. Sự thực hành của Đức Phật luôn là về sự 
cân bằng. Vì vậy, chúng ta cần tập cười để có được sự cân bằng đó. 

Khi một trở ngại xuất hiện, hãy thử xem nó phát sinh như thế nào và vui vẻ với nó. 
Đối xử với nó như một đối tác, nó là một trò chơi. “Chà, đây là cơn tức giận, tôi 
không cảm thấy muốn cười, tôi không cảm thấy muốn chơi, tôi cảm thấy như muốn 
nổi điên! ” 

Ok, bạn điên, bạn đau khổ, bạn làm khổ mình, lựa chọn của bạn. Bạn có thể làm 
điều đó hoặc không, tùy thuộc vào bạn. 

Tôi thì thích cười, khiến cơ thể sảng khoái, đầu óc nhẹ nhàng. Hãy buông bỏ mọi 
loại chấp trước khi tôi có thể cười vì tâm trí mình thực sự điên rồ như thế nào. 


47 


Điều này giống như việc đi vào và dạy mọi người: “Chà, tôi đã luôn chạy theo vòng 
tròn hướng này,” và bây giờ tôi vào theo và nói “Chà, tôi muốn bạn đi theo hướng 
khác.” - "“Chà, thật khó." - “Chà, thói quen cũ của bạn, khó bỏ. Thói quen cũ của bạn 
là gắt gỏng, thói quen sợ hãi cũ của bạn, thói quen cũ của bạn là lo lắng hoặc trầm 
cảm, bất kể điều gì xảy ra trong ngày, thật khó để từ bỏ. " Tại sao? Bởi vì chúng ta 
đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều và tâm trí của chúng ta có xu hướng hướng tới 
điều đó. Tôi đang nói: “Tôi muốn bạn mỉm cười và tôi muốn bạn nghĩ những suy 
nghĩ yêu thương và tử tế, cũng như cảm nhận những suy nghĩ đó trong trái tim 
bạn.” Thay đổi thói quen cũ của bạn thành một thói quen mới. Tôi hứa bạn càng 
cười nhiều thì mọi chuyện càng trở nên dễ dàng hơn. 

Ngày đầu tiên của khóa thiền, đó là những cái hố. Điều đó luôn khó khăn bởi vì tâm 
trí của bạn vẫn chạy xung quanh như mọi khi ở ngoài kia. Nó cần vào kỷ luật và vì 
thế nó nói: "Chà, tôi sẽ buồn ngủ một chút, tôi sẽ chạy xung quanh và bồn chồn một 
chút, tôi sẽ không thích điều này, và tôi sẽ thích điều đó, và tôi sẽ tiếp tục điều này.” 
Bạn đang làm tất cả những việc mà bạn thường làm và tôi sẽ chỉ cho bạn cách thay 
đổi thói quen đó, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Bạn thay đổi bao nhiêu, bạn 
có theo sát hướng dẫn không? 


Đừng thêm bất cứ thứ gì, đừng bớt đi bất cứ thứ gì. Chỉ mỉm cười. Cảm nhận cảm 
giác yêu thương rạng ngời đó, cảm giác rực rỡ tuyệt vời. 


Hãy thực hiện một điều ước mà bạn muốn cảm nhận được chính mình, và sau đó 
đặt điều ước đó vào trái tìm của bạn và cho đi! Tiếp tục cho đi. 


Có điều ít được trao đổi trong đất nước này, đó là thiền có ba phần. 

Hai trụ cột đầu tiên - chúng chưa bao giờ được nói đến; chỉ có nói về ngồi thiền và 
đi thiền. Đức Phật gọi đó là là dang, sila, bhavang; tất cả đó là thiền. 

Dana là cho đi: "Ô, nhà sư đang nói về việc cho đi, ông ấy muốn làm giàu." Không, 
tôi không nói về điều đó. 

Có ba cách để cho đi: bạn cho đi bằng lời nói của mình; bạn cho đi bằng hành động 
của mình; bạn cho với ý của bạn. Tôi đang yêu cầu bạn cho đi với ý của bạn. 


Mỗi khi tôi nói: “Hãy ở bên người bạn tâm linhvà chúc họ tốt lành”, bạn đang thực 
hành sự cho đi của mình theo cách đó. Có ba cách để cho đi. 

Chuẩn bị món quà của bạn với một tâm trí vui vẻ; tặng quà của bạn với một tâm trí 
vui vẻ; suy ngẫm về việc tặng món quà đó với tâm thế vui vẻ. Có rất nhiều điều 
hạnh phúc xung quanh đây, phải không? 

Hãy làm điều đó thường xuyên, chừng nào bạn có thể nhớ là làm điều đó và không 
chỉ khi bạn đang ngôi trên đệm. Ngay bây giờ, tôi muốn bạn làm điều đó mọi lúc. 


48 


Tôi không quan tâm nếu bạn đang ăn, tôi không quan tâm nếu bạn đang đi vệ sinh, 
tôi không quan tâm bạn đang làm gì, hãy tiếp tục cống hiến. Nó làm cho bạn hạnh 
phúc. 


Phần tiếp theo là thực hành giới luật (sila). Đây là điều cực kỳ quan trọng, và đây 
là điều mà hầu hết các khóa thiền mà tôi đã từng đến ở đất nước này, vị thầy sẽ 
truyền giới một lần bằng tiếng Päli, và không bao giờ nhắc đến nữa. Bạn không bao 
giờ thực sự có cảm giác với nó. Chúng tôi làm điều đó hàng ngày, chúng tôi làm điều 
đó mỗi sáng. 

Không phải như một nghi thức nào đó, mà là một lời nhắc nhở bạn hãy giữ giới luật 
của mình. Bạn vi phạm giới luật của mình, bạn có thể trông đợi với tâm trí bồn 
chồn, sợ hãi, lo lắng, trầm cảm sẽ xuất hiện. 


Ở đây chúng ta đang thực hiện tám giới. Khi bạn kết thúc khóa thiền, tôi sẽ truyền 
cho bạn năm giới. Nhưng đừng chỉ nghe theo các giới luật và nói: "Vâng, vâng, vâng, 
vâng, vâng.” 


Tôi thực sự khuyên bạn nên phát nguyện giữ giới mỗi ngày để ghi nhớ chúng trong 
tâm trí của bạn. Bạn vi phạm giới luật và bạn có thể trông đợi rất nhiều bồn chồn, 
lo lắng, sợ hãi, trầm cảm, tất cả những thứ, tất cả những trạng thái tỉnh thần tiêu 
cực phát sinh. 


Bạn nghĩ chướng ngại là gì? Nó xuất hiền bởi vì bạn từng phạm giới. Chướng ngại 
xuất hiện bởi vì bạn không giữ giới luật tốt. Tôi biết nhiều người đã tham gia nhiều 
khóa thiền. Họ rời khỏi khóa thiền, họ quên đi giới luật, họ quay lại cuộc sống theo 
cách mà họ thường sống. Rồi họ quay lại khóa thiền, khóa thiền kéo dài hai tuần, 
họ phải mất một tuần để tĩnh tâm, để rồi họ cónhận được một số lợi ích từ khóa tu. 


Họ không nghiêm túc lắm về những gì Đức Phật đang nói hoặc đang thực hành. Đây 
là cách thực hành mọi lúc. Hãy giữ giới luật của bạn càng chặt càng tốt. 


Nấu vì bất cứ lý do gì mà vi phạm một trong các giới thì bạn hãy dừng lại, tha thứ 
cho lỗi lầm của mình, quyết tâm không tái phạm và thọ giới một lần nữa, ngay lúc 
đó. "Nhưng một ly rượu vang sau bữa ăn hoặc trong bữa ăn tốt mà." Giới luật nói: 
“Không dùng bất kỳ chất kích thích hoặc rượu." Có một lý do chính đáng cho điều 
đó. Bạn dùng chất kích thích và rượu, thứ nhất: nó làm đầu óc bạn mê muội ngay 
lúc đó, và bạn có xu hướng vi phạm các giới luật khác. 


Nhưng, quan trọng hơn, nó ảnh hưởng đến việc thiền của bạn theo cách tiêu cực. 
Đầu óc của bạn trở nên đờ đẫn trong một khoảng thời gian và nguyên nhân trực 
tiếp là do uống rượu. “Ồ, chỉ có một ly thôi mà, thỉnh thoảng thì không vấn đề.” Nó 
có vấn đề chứ. Đừng làm vậy, nếu bạn thực sự muốn thanh lọc tâm trí của mình. 
Hãy giữ giới luật của bạn chặt chẽ nhất có thể, mọi lúc. 

Tôi đã kể đi kể lại câu chuyện này nhưng tôi sẽ kể lại lần nữa. Tôi có biết một người 
phụ nữ, cô ấy ở Malaysia, cô ấy đến gặp tôi và cô ấy nói: "Con muốn thầy dạy tôi 


49 


cách thiền." Cô ấy chưa bao giờ thiền trước đây. Cô đã luôn giữ giới luật của mình 
một cách thực sự chặt chẽ. Cô ấy thực sự tốt bụng và giúp đỡ rất nhiều người. Và 
tôi dặn: “Được. Tôi có mở khóa thiền vào cuối tuần. Hãy đến tham dự." 


Và cô ta tham gia. Vài thời thiền đầu tiên có vẻ khó khăn. Ngay sau đó tôi đi ngang 
qua cô ấy và tôi thấy cô ấy đang có khuôn mặt cau có lúc thiền. Tôi nói: "Nào, chúng 
ta trao đổi một chút!" Tôi nói: "bạn thực hành thiền thế nào?" Và cô ấy nói: "Con 
chỉ có thể ngồi khoảng 45 phút!" Tôi nói: "Chà, tại sao bạn không ngồi lâu hơn?" Cô 
ấy nói: "Con bị đau ở chân, cái đau khó tin!" 

Và là một Mỹ, tôi nói: “Vậy thì đừng ngồi trên sàn nhà. Thử ngồi thiền trên ghế xem 
sao!”. Đây cũng chỉ là khóa thiền một ngày! Và cô ta đã ngồi thời thiền bốn tiếng. 
Cô ấy hiểu rồi! 

Cô ấy đã thiền rất tốt và rất dễ dàng bởi vì cô ấy đã dành cả cuộc đời của mình để 
sống theo giới luật. Đức Phật nói, nếu bạn giữ giới luật của mình một cách thực sự 
chặt chẽ, tâm của bạn tự nhiên hướng đến sự an bình và tĩnh lặng. 


Tôi biết một số người trong nhiều năm thực hành và cuối cùng họ cũng có được 
một chút tập trung. Đây là một phụ nữ chỉ hành thiền trong một ngày và cô ấy đã 
tiến xa hơn nhiều người. Thật là tuyệt. Cô ấy tốt đến mức tôi muốn xoa đầu cô ấy. 
Không ai tốt như vậy. 


Tất cả cách thực hành kết nối và hỗ trợ nhau. Bạn không chỉ tiếp thu một phần 
những gì Đức Phật dạy và nói: “Chà, tôi sẽ làm hoàn hảo điều này và mặc kệ những 
øì còn lại”. Nó không như thế. Bạn sẽ thực hành nhiều năm và chuốc lấy sự thất 
vọng. Giống như những gì đang xảy ra ở đất nước này - chúng ta sẽ thử yoga 
Vipassanä, và chúng ta sẽ thử trị liệu tâm lý Vipassana, và chúng ta sẽ thử 
Vipassanä của người Hindu và Vipassanä của Cơ đốc giáo! Ôi! Điều gì đang diễn ra? 
Tại sao điều đó lại diễn ra ra? 


Tại sao nhiều người thực hành hơn hai mươi năm mà không có bất kỳ tiến bộ thực 
sự? Và đó là tại sao họ bắt đầu thực hành những thứ khác và kết hợp nó? Tại sao 
điều đó lại xảy ra? Bởi vì họ không hoàn toàn tuân theo lời dạy của Đức Phật. Và họ 
đang bắt đầu đưa ra một số ý tưởng thời đại mới (New Age) về điều này và điều 
kia. 

Tôi đã nói ngoài bài Kinh một chút, nhưng nó khớp với những gì tôi đang nói và tôi 
đang nói về những gì bài Kinh này đề cập tới. 

Làm thế nào để bạn loại bỏ một trở ngại? Làm thế nào để bạn thoát khỏi sự phân 
tâm? Một trong những điều đã xảy ra trong các bài Kinh là, trong những năm qua, 
có một số điều đã được thêm vào. 


Bài kinh đặc biệt này được thêm vào một thời gian muộn hơn so với thời của Đức 
Phật, bởi vì ngài sẽ không đưa ra những loại chỉ dẫn này. 


50 


Cách hướng dẫn mà tôi đang nói đến là câu trích dẫn được yêu thích tại Miến Điện, 
từ các thiền sư tới các thiền sinh: Khi tâm bạn đi lang thang quá mạnh... 


7. “Nếu Tỷ-kheo ấy trong khi tác ý hành tướng các tâm và sự an trú các tầm 
ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn 
khởi lên, thời chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên 
nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm 


Đó là một trong những hướng dẫn. Điều đó liên quan đến việc tập trung bị hút 
(absorption concentration). Điều đó không liên quan gì đến những gì Đức Phật đã 
dạy. Bài Kinh đặc biệt này đã được một số người Bà La Môn thêm vào khoảng ba 
trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt, và nó đã được đưa vào Kinh, và về cơ bản nó 
đã bị lướt qua mỗi khi Hội đồng Phật giáo được diễn ra. 


Đoạn “nghiến răng” này dường như bắt nguồn từ bài kinh Trung Bộ Kinh 36, phần 
20 (phần 20 - có một sự trùng hợp nào đó không...). Ở đây nó mang một ý nghĩa 
hoàn toàn trái ngược. Hãy xem bài kinh 36 nói gì: 

MN-36: 20. “khi Ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế 
ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách Ta, 
Nhưng những gì tiếp theo thay đổi hoàn toàn ý nghĩa ... 

“dầu cho Ta có chí tâm tỉnh cân, tỉnh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú 
không dao động, nhưng thân Ta vẫn bị khích động, không được khinh an,...” 
Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đang nói rằng điều này dẫn đến bất an và trạo 
cử và đó là điều không nên làm. Chúng ta phải thư giãn và sáu biết (6Rs) nhẹ nhàng 
với tất cả các chướng ngại, không xua đuổi hoặc kìm nén chúng. 

Có một số bài kinh khác ... một trong những bài Kinh nói rằng Đức Phật nói sẽ không 
bao giờ tồn tại một quốc gia do phụ nữ điều hành. 

Đó là điều nực cười nhất mà tôi từng nghe. Đức Phật sẽ không bao giờ nói điều gì 
như thế, nhưng nó nằm trong bài Kinh. Nó chỉ bị lướt qua bởi vì nó không phải là 
nội dung chính của những lời dạy, vì vậy ít người quan tâm dến nó. 


Nhưng là cách bạn vượt qua bất kỳ trở ngại nào, bất kỳ sự phân tâm nào, là nhận 
ra rằng tâm trí của bạn đã bị lôi kéo vào sự phân tâm đó, hãy để sự phân tâm đó, 
thư giãn, mỉm cười và quay trở lại đề mục thiền của bạn. 

Hãy tỉnh táo hơn để nhận biết quá trình mất tập trung. Ví dụ với tình trạng hôn 
trầm? Làm thế nào để hôn trầm phát sinh? 


Bạn đang chú tâm tại đề mục thiền; sau đó bạn để tâm trí của mình miên man và 
nghĩ về điều này và nghĩ về điều nọ. Rồi tâm trí bạn mơ mộng hơn một chút; và sau 


51 


đó lưng của bạn bắt đầu chùng xuống; và rồi đột nhiên bạn gần như ngã lăn ra vì 
bạn đang ngủ; và sau đó bạn cố gắng nỗ lực rất nhiều và vươn lên thật nhanh. 


Nhưng bạn đã không nỗ lực đúng mức và bạn vẫn có những suy nghĩ mông lung 
đó, và toàn bộ quá trình lại xảy ra. Làm thế nào để bạn vượt qua cơn buồn ngủ, hôn 
trầm? 

Bạn thường không vượt qua nó khi mới bắt đầu, bạn vượt qua nó vào lúc cuối cùng. 
Bạn nên quen thuộc hơn với cách mà điều này phát sinh. Khi bạn bắt đầu thấy lưng 
chùng xuống, nếu ngay lúc đó, bạn nhận ra và buông bỏ, sửa thẳng lưng, quay trở 
lại đề mục thiền, thì vấn đề chỉ dừng lại ở đây. Bạn sẽ gặp tình trạng gục đầu xuống! 


Sau đó, bạn thấy quá trình của những gì xảy ra ngay trước đó. Khi làm điều này một 
vài lần, bạn sẽ bắt đầu thấy: “Ô, đây là cách quy trình vận hành!” Khi bạn nhận ra 
điều này nhanh hơn, bạn bắt đầu buông bỏ nhanh hơn. 


Khi bạn buông bỏ nhanh hơn và thư giãn vào điều đó, bạn ngừng đồng hóa đó là 
của bạn. Sự cản trở cuối cùng trở nên yếu đến mức nó thậm chí sẽ không xuất hiện 
nữa. Nếu bạn cười với chính mình về việc bị dính mắc thì cơn buồn ngủ sẽ biến 
mất. 

Chuyện gì xảy ra sau đó? Một cảm giác nhẹ nhõm thực sự.Sau khi thấy nhẹ nhõm, 
bạn cảm thấy niềm vui dâng lên, rất nhẹ trong người, rất nhẹ trong tâm, cảm giác 
hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Có sự hưng phấn nhẹ. 


Khi điều này biến mất, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Tâm trí bạn cảm 
thấy thoải mái, cơ thể bạn cảm thấy thoải mái. Tâm trí của bạn ở lại với đề mục 
thiền của bạn, không chuyển động. 


Những gì tôi vừa mô tả cho bạn là sơ thiền. Làm thế nào bạn vào được sơ thiền? 
Bằng cách hiểu quá trình của trở ngại, cách thức hoạt động của trở ngại và buông 
bỏ chấp trước vào nó. Tệp đính kèm là gì? "Tôi, đây là tôi, đây là của tôi”. 


Bạn đã chia nhỏ nó đủ để bạn thấy rằng đây là một phần của một quá trình khách 
quan. Nó chỉ là những thứ khởi lên, nó luôn xuất hiện theo cùng một cách, vì vậy 
bạn bắt đầu buông bỏ khi bạn nhận ra nó. Bạn đã buông bỏ sự dính mắc (Tham Ái). 
Và nhờ cách đó, bạn có lợi lạc. 


Những chướng ngại là vô cùng quan trọng. Chánh niệm của bạn sẽ trở nên thực sự 
tốt và nhạy bén trong một khoảng thời gian, và sau đó, vì lý do này hay lý do khác, 
nó bắt đầu yếu đi. 

Không lâu sau, có một sự phân tâm khác. Bạn phải làm việc với điều đó. Mỗi khi 
bạn buông bỏ sự xao lãng, thư giãn, mỉm cười, quay trở lại đề mục thiền của bạn, 
chánh niệm của bạn trở nên rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn một chút, bạn có thể quan 
sát nó rõ ràng hơn và không còn nhận ra những chướng ngại nữa. Bạn bắt đầu thấy 


52 


mọi chướng ngại là một phần của quá trình. Vì vậy, những chướng ngại hoàn toàn 
là một phần cần thiết trong việc thực hành của bạn. Thật tốt khi chúng phát sinh. 
Tại sao? Bởi vì nó khiến bạn phải thực hành tiếp. Bạn phải buông bỏ chúng. Nó giúp 
bạn thấy quá trình hoạt động ngày càng rõ ràng hơn. 


Điều này xảy ra từ jhäna này đến jhãna tiếp theo. Mỗi khi bạn buông bỏ chướng 
ngại, bạn sẽ có thể trải nghiệm các jhana sâu hơn hơn vì sự hiểu biết của bạn về 
cách thức hoạt động của quy trình trở nên rõ ràng hơn. 

Khi Đức Phật nói chuyện với một người nào đó về cách trải nghiệm Niết Bàn, Ngài 
đã mô tả nó ở hàng chục chỗ trong các bài kinh rằng cách mà bạn trải nghiệm Niết 
Bàn là bằng cách thấy Duyên khởi. Đó là cách bạn trải nghiệm Niết bàn, không chỉ 
bằng cách thấy anicca, dukkha, anattä; bạn tự động quan sát được Duyên Khởi. Mà 
bằng cách quan sát Duyên khởi và nhận ra đây là quy trình tự nhiên khách quan. 
Đó là cách nó vận hành. 


Tuệ giác là điều đưa bạn đến Niết-bàn. Đó không phải là một việc huyền bí và ma 
thuật nào đó. Đó là sự hiểu biết của bạn (tuệ giác) về quy trình Duyên Khởi. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn 
dạy. 
Được rồi! Bây giờ hãy hồi hướng công đức! 
Nguyện cho chúng sinh đang khổ được hết khổ 
Bị sợ hãi hết sợ hãi 
Nguyện cho chúng sinh đang hoạn nạn được hết hoạn nạn 
Và tất cả được an lành 
Nguyện cho mọi chúng sinh được san sẻ công đức của chúng tôi 
Nguyện cho mọi chúng sinh trong các cõi 
Thiên, Địa, Nhân, Phi Nhân 
Đều được hưởng công đức này 


Nguyện cho họ sẽ cùng bảo vệ Phật Pháp lâu dài. 


Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


S3 


MN-10: Bốn Nên Tảng Thiết Lập Niệm 
(Satipatthana Sutta) 


Ngày nay có rất nhiều sách về Phật học. Chúng ta có thông tin này, thông tin nọ từ 
các truyền thống Phật Giáo khác nhau và trở nên bối rối. Vậy nên bắt đầu như thế 
nào? Thực hành Dhamma là lời giải đáp. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc trong 
bài Kinh sâu sắc, việc thực hành mới có kết quả. Đây là nền tảng trong lời dạy của 
Đức Phật. Thiếu Chánh Niệm thì không có gì được hoàn thành tốt. Bố thí (từ thiện) 
hay giữ giới (sống có đạo đức) không thể thực hiện được đúng nếu thiếu sự tỉnh thức. 
Và liệu, chúng ta có thể phát triển tâm mình được đến đâu nếu thiếu Chánh Niệm? 
Khi thực hành đúng những nguyên tắc trong bài Kinh này, chánh niệm hay tỉnh thức 
sẽ được phát triển mạnh mẽ trong tâm. Điều này có nghĩa là những trạng thái tâm 
ô nhiễm, như xao lãng, hay quên, buồn chán, lo lắng, đờ đẫn... dần được thay thế bởi 
chánh niệm, tỉnh thức và trí tuệ. Những vấn đề tâm lý, cho dù là sản phẩm nào của 
tham sân sỉ, cho dù nó mạnh mẽ đến đâu, cũng đều có thể vượt qua được với Chánh 
Niệm. Bởi vì, thiết lập Chánh Niệm như cách được giảng dạy trong bài Kinh, không 
phải có được do đưa thêm gì vào, mà là làm vững vàng một trạng thái vốn có của 
tâm. Qua việc rèn luyện, tâm tỉnh thức ngày một mạnh mẽ, xuất hiện nhiều và đều 
hơn. Vì thế, việc tâm đi lang thang, hay bị dính mắc vào những dục lạc giác quan hay 
chìm đắm trong những suy nghĩ bất hiện cũng sẽ giảm bớt. Điều này có nghĩa là bớt 
khổ ẩaqu, thêm hạnh phúc. Bạn hãy thử thực hành và khám phá theo lời dạy từ Kinh 
Satipatthana. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý thực hiện dưới hướng dẫn của người đủ năng 
lực, người biết cách định hướng sự nỗ lực của bạn một cách đúng đắn và hỗ trợ khi 
bạn gặp khó khăn. 


Bài Pháp thoại 21-22/2/20606 tại Trung tâm Vipassana Dhamma Deng, Joshua Tree, 
California 


54 


BV: Bài Kinh hôm nay sẽ là Kinh Tứ Niệm Xứ (Kinh Thiết lập Niệm), bốn nền tảng 
thiết lập Niệm. 


Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammäsadhamma (kiềm-ma sắt 
đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo 

—Này các Tỷ-kheo. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn 

—Bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn thuyết như sau 

—Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng 
sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ 
Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 


Lĩnh vực đầu tiên là sự suy ngẫm, hoặc quan sát thân (cơ thể) và bắt đầu với chánh 
niệm về hơi thở. Điều thú vị, là khi Đức Phật dạy chánh niệm về hơi thở, thì hướng 
dẫn giống nhau từng từ từng chữ trong các bài Kinh khác (như Kinh Quán Thân 
119, Kinh Quán Niệm Hơi Thở 118, Kinh Giáo Giới Rahula 62). Việc này cho thấy 
lời hướng dẫn đã được “chuẩn hóa” dù trong hướng dẫn thực hành các loại thiền 
khác nhau. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân? Này các Tỷ- 
kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, 
vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; 


hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: 
“Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”. 


Từ khóa của phần hướng dẫn này là “vị ấy biết”. Vị ấy nhận biết được khi nào thì 
có hơi thở dài và khi nào thì có hơi thở ngắn. Vị ấy biết khi nào hơi thở tỉnh tế và 
khi nào thì hơi thở thô trược. Vị ấy biết khi nào hơi thở nông, khi nào thì hơi thở 
sâu. VỊ ẤY BIẾT. 


Đoạn hướng dẫn không yêu cầu “vị ấy tập trung/ chú tâm vào”, không đề cập “đặt 

toàn bộ sự chú ý của mình chỉ vào hơi thở”. Đoạn hướng dẫn chỉ là “vị ấy biết hơi 

thở”. Và lần nữa, bạn có thể thấy không có các từ “chóp mũi”, “mũi”, “dưới mũi trên 
J ( 


môi trên”, “bụng”, “phồng xẹp” hay bất kì sự kết hợp nào của những điều này. Bạn 
chỉ cần nhận biết được hơi thở đang như thế nào trong hiện tại. 


Bây giờ... 
Vị ấy tập 
Đây là từ khóa mấu chốt của việc thực hành thiền 


Là 


“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô; Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra" 


S5 


Trong bản dịch Trung Bộ Kinh đầu tiên ( tiếng Anh), Bhikkhu Bodhi, tôi có trao đổi 
với vị đó về việc này, chia sẻ là vị ấy cảm thấy phải đưa thêm “của hơi thở” đằng 
sau “cảm giác toàn thân”. Nguyên nhân là Ngài Nyanaponika còn tại thế, và 
Nyanaponika là thầy của Bhikkhu Bodhi, nên Bodhi cảm thấy phải đưa đưa “của 
hơi thở” vào. 


Sau khi Ngài Nyanaponika qua đời, Bhikkhu Bodhi, trong tái bản lần 2, bỏ đi cụm 
từ “của hơi thở” vì nó gây hiểu nhầm. 

Nếu mình đặt “của hơi thở” đằng sau cụm từ “cảm giác toàn thân”, thì câu này có 
nghĩa là mình chỉ tập trung rất sâu vào hơi thở và bỏ qua mọi thứ khác, và đó là 
một dạng của sự tập trung cao độ (siêu tập trung). Nhưng nếu bạn đọc tiếp, ý ở đây 
không phải như vậy. 


Khi bộ Kinh được tái bản lần thứ 2, Bodhi đã bỏ “của hơi thở” ở các tất cả các bài 
Kinh, trừ bài Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Vị ấy bị sót bài Kinh đó. 

“Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ 
thở ra”, vị ấy tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Đây là toàn bộ hướng dẫn về thiết lập niệm hơi thở. Tôi đã có rất rất nhiều buổi 
thảo luận với rất rất nhiều vị thiền sư, và khi tôi hỏi “ngài tập chánh niệm hơi thở 
như thế nào? “Tôi đặt sự chú ý ở vùng mũi hoặc môi trên, mà tôi đặt toàn bộ tập 
trung tại đó”. 

Điều này không phù hợp với hướng dẫn “vị ấy tập”. Vị ấy tập: an tịnh thân hành 
trong hơi thở vào, an tỉnh thân hành trong hơi thở ra. Nhiều người thực hành chỉ 
với việc quan sát hơi thở mà không có thao tác “an tịnh”. Những thao tác thực hành 
này là mấu chốt tạo nên sự khác biệt của Thiền do Đức Phật giảng dạy với những 
biện pháp khác. 


Toàn bộ những người Bà La Môn và Hindu thời đó, họ cũng có thiền về hơi thở. Tuy 
nhiên họ chỉ tập trung vào hơi thở. Họ không đưa thao tác an tịnh thân hành vào. 


An tỉnh thân hành có nghĩa là gì? Hầu hết mọi người, đặc biệt ở đất nước này (Mỹ), 
khi chúng ta nói về cơ thể, đều nghĩ cơ thể được tính từ cổ xuống, và tâm là từ cổ 
đi lên. Trong thực tế, cơ thể là từ đỉnh đầu đến ngón chân. 


“An tịnh thân hành” đề cập đến những căng thẳng và cứng nhắc vi tế xuất hiện ở 
trong đầu, trong tâm trí, và trong não. Khi bạn thư giãn/ buông lỏng với hơi thở 
vào, thư giãn/buông lỏng với hơi thở ra, bạn sẽ cảm thấy tâm được êm ái và mở 
rộng hơn. 


Bạn sử dụng hơi thở như là lời nhắc nhở để thư giãn, buông lỏng, làm mềm những 
thân hành. Có nghĩa là nếu có bất kì cứng nhắc, căng thẳng nào trên cơ thể, và nếu 
bạn nhận biết được căng thẳng này, bạn hãy thư giãn nó, và thư giãn cái này 


56 


(Bhante chỉ vào vùng đầu). Cái căng thẳng vi tế trong vùng đầu cũng là căng thẳng 
trong tâm trí. Bạn đang thực tế an tịnh cả thân thành và tâm hành bằng thao tác 
thư giãn/ làm mềm. 

“Nếu tâm äi lang thang, hãy buông khỏi đó, thư giãn, mỉm cười, và quay về với đề 
mục hành thiền”! Bạn có thấy tôi thường xuyên nhắc nhở việc này không? Bạn càng 
có khả năng thư giãn những căng thẳng và cứng nhắc cực kì vi tế trong đầu, thì bạn 
càng nhanh chóng thâm nhập sâu vào thiền. 


Khi tôi trao đổi với các vị sư và nhiều vị thiền sư hướng dẫn chánh niệm hơi thở, 
và khi đề cập đến việc “an tịnh thân hành - tâm hành khi thở vào và thở ra” và hỏi 
“ông có làm như vậy không?” và thường tôi nhận được “không, tôi không thực hành 
thiền như thế. Tôi thực hành lời Phật dạy theo cách khác”. 


Nhưng thao tác “an tịnh” này là mấu chốt của thực hành, và việc hành thiền của các 
bạn ngay lập tức có hiệu quả. Tiến bộ trong hành thiền sẽ nhanh hơn rất nhiều khi 
bạn theo đúng toàn bộ hướng dẫn. 


Tôi quen rất nhiều bạn thực hành Vipassanäa theo phương pháp Mahasi. Và với 
phương pháp Ngài Mahasi, nếu có sự xao nhãng, hành giả đặt sự chú tâm của mình 
vào sự xao nhãng cho tới khi nó biến mất và quay trở lại luôn với hơi thở. Hành giả 
không thư giãn. 


Nếu bạn không có thao tác “thư giãn” bạn sẽ có trải nghiệm “cận định” và “sát na 
định”. Khi bạn thực hành định nhất tâm này (one-pointed concentration), và xuống 
sâu nhất định, định lực sẽ kìm nén những chướng ngại xuống. Chướng ngại rất khó 
khởi lên. Họ gọi đó là thanh lọc tâm. Và theo cách nào đó, họ đúng. Tuy nhiên đó 
không phải là cách Đức Phật hướng dẫn. 


Điều Đức Phật hướng dẫn có chút khác. Đức Phật hướng dẫn hãy an tịnh tâm trí 
bằng cách buông bỏ những căng thẳng và khó chịu được tạo ra bởi sự xao lãng. Bạn 
buông bỏ bằng cách nào? Bạn thư giãn, làm mềm. Bạn thư giãn cái gì? Bạn thư giãn 
những căng thẳng và khó chịu được tạo ra bởi tham ái (tanha - chữ Pali). 


Tham ái (tanha) luôn được biểu hiện bằng những căng thẳng và khó chịu trong tâm 
trí và trong cơ thể. Nên mỗi khi bạn buông được những căng thẳng này, đặc biệt là 
những căng thẳng trong vùng đầu, bạn sẽ cảm thấy tâm mình được mở rộng, được 
dịu đi và êm ái hơn. 

Ngay sau đó, nếu bạn chú ý, bạn sẽ thấy không có bất kì suy nghĩ khởi sinh trong 
lúc đó. Mà lúc đó, chỉ có cái biết trong sáng, ổn định, mạnh mẽ, và bạn đưa cái tâm, 
không có tham ái, quay về với đối tượng hành thiền. 

Đây là ngày thứ ba của khóa thiền và một vài bạn đang có tiến bộ cực kì tốt. Tôi rất 
hạnh phúc vì điều này cho thấy bạn đang làm đúng hướng dẫn. Hỷ và lạc trong bạn 
xuất hiện. bạn bắt đầu thấy dễ chịu với hành thiền và bạn bắt đầu hiểu điều gì đang 
diễn ra. 


S7 


Tất cả là do thao tác “thư giãn”. Tôi đã trải qua rất rất nhiều khóa nhập thất với 
pháp môn Ngài Mahasi. Sau khoảng 7,8 năm, tôi thấy mất khoảng 5 năm để hiểu 
thế nào không phải là thiền trước khi bắt đầu hiểu thiền là gì. Nhưng ở khóa nhập 
thất như thế này, nó khác. Bạn bắt đầu hiểu được thiền là gì, ngay bây giờ. 


Bạn không cần phải trải qua 5 năm như hầu hết mọi người. Bạn bắt đầu cảm nhận 
được và điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Đây là một hành trình không đơn giản, 
nhưng bạn bắt đầu thấy được. 


Thao tác “an tịnh thân hành”, buông bỏ những căng thẳng và cứng nhắc, nghĩa là 
bạn đang buông bỏ tham ái (tanha). Và tham ái là gì? Đó là nguyên nhân của đau 
khổ (bất toại nguyện). 


Khi bạn buông/ đoạn trừ được tham ái, và tâm bạn trở nên trong sáng, bạn sẽ cảm 
nhận sự mở rộng và an lạc, tâm thuần tịnh. Đây là phút giây “diệt khổ”. Bạn đưa 
tâm không có khổ này quay trở về với đề mục thiền. 

Điều rất ngạc nhiên với tôi là có rất nhiều người quan tâm tới thực hành lời Phật 
dạy; nhưng họ không làm theo đúng hướng dẫn. 


Hướng dẫn thực hành chỉ bốn câu, nhưng họ không thực hiện đúng như vậy. 


Khi tôi bắt đầu hành thiền, tôi học theo phương pháp Ngài Mahasi và tôi... Tôi tự 
thấy mình là một người Mỹ ngớ ngẩn, tôi không biết gì cả. 


Bất cứ điều gì mà thiền sư hướng dẫn tôi nên làm, tôi làm theo như vậy. Sau hơn 
20 năm chỉ làm theo hướng dẫn của vị thầy mà không tự mình kiểm tra và thẩm 
sát, cuối cùng tôi mới thực hiện và hiểu về những hướng dẫn này. 

Tôi khuyến nghị các bạn không nên tin tưởng điều tôi chia sẻ. Tôi muốn bạn hãy tự 
khám phá và trải nghiệm liệu cách thức này có hiệu quả không, và hãy thực hành. 


Này các Tỷ-kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo 
khi quay dài, tuệ tri: “Tôi quay dài” hay khi quay ngắn, tuệ tri: “Tôi quay 
ngắn”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thở vô dài, tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; 
hay thở ra dài, tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngắn, tuệ tri: “Tôi thở vô 
ngắn”; hay thở ra ngắn, tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở vô”, vị ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập; “An tịnh toàn 


thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Khi thực hành, bạn bắt đầu thấy được khi sự xao lãng xuất hiện trong tâm và mình 
buông sự chú ý khỏi xao lãng, mỉm cười và quay về với đề mục thiền. Việc này giúp 
bạn dần quan sát được cách tâm di chuyển hay sự chú ý di chuyển. 


S8 


Bạn đang phát triển trí tuệ, từng bước từng bước một. Nếu bạn có một cái tâm 
động, nhưng bạn nhận biết được ngay, bạn buông khỏi xao nhãng, thư giãn, mỉm 
cười và quay về, bạn đang phát triển chánh niệm của mình. 


Phát triển Chánh niệm nghĩa là bạn bắt đầu quan sát được cách di chuyển của tâm 
từ điều này sang điều khác. 


Khi bạn đang ngồi thiền, sự chú ý của bạn đang ở đề mục, hơi thở hay bất kể là gì, 
bỗng dưng mình nghĩ về việc ngày hôm qua. Làm thế nào mà điều này diễn ra? 


Đừng hỏi “tại sao” nó lại như thế, mà hãy hỏi “bằng cách nào, làm thế nào” nó diễn 
ra. Đó là điều mà Đức Phật luôn chia sẻ: bằng cách nào? Làm thế nào mà việc đó 
sinh khởi? 


Sau 12 năm thực hành ở Châu Á, điều tôi chứng kiến khi về Mỹ, là có rất nhiều thảo 
luận, chia sẻ, nghiên cứu về căng thẳng, về trầm cảm, về thuốc để điều trị căng 
thẳng, điều trị trầm cảm. Khi bạn bắt đầu quan sát được cách tâm di chuyển, bạn 
không cần bất kì loại thuốc nào. Tất cả những gì bạn cần làm là quan sát cách nó 
sinh khởi. Làm thế nào mà stress sinh khởi? Một cảm giác xuất hiện, thường là cảm 
giác khó chịu. Tâm sẽ phản ứng lập tức “tôi không thích cảm giác này”. 

Sau khi có cảm giác, sau khi tâm phản ứng “tôi thích hay tôi không thích, sẽ là chuỗi 
suy diễn về việc tại sao bạn thích hay không thích cái cảm giác này. Và cái thói quen 
cố gắng nghĩ để điều khiển cảm giác có dịp để củng cố sức mạnh của nó. 


Một trong những cái bảng mà bạn được phát đầu khóa thiền, đó là về “ngũ uẩn” - 
“5 tập hợp”. Và bảng này mô tả mối liên quan giữa Tứ Niệm Xứ (bốn lĩnh vực thiết 
lập niệm) và ngũ uẩn. 


Khi tâm trí của bạn trở nên yếu hoặc bị xao nhãng, quan sát rõ ràng hơn, bạn sẽ 
thấy có tất cả những chướng ngại ở đó. Chánh niệm yếu đi là lúc mà chướng ngại 
khởi lên. Tuy nhiên, chướng ngại không phải là kẻ thù để tiêu diệt. Đó là thầy mình. 


Chướng ngại là những vị thầy bởi vì chúng chỉ cho bạn rất rõ ràng là dính mắc của 
mình đang ở đâu. Và thế nào là dính mắc? Dính mắc là niềm tin “Tôi là. Tôi là cảm 
giác này. Tôi là suy nghĩ này”. 

Tôi nói chuyện với rất nhiều người, và có hỏi “bạn đang bị trầm cảm. Liệu có phải 
bạn mời cái cảm giác này đến?” Tôi chưa gặp ai trả lời là “Ồ! Tôi đã không trầm cảm 
vài ngày rồi, bây giờ là đến thời điểm phải trầm cảm”. Không ai điên đến mức đó. 
Mà có thể có người như vậy. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là trầm cảm phát sinh vì 
có kì vọng về việc điều gì đó phải như thế này, thế kia. Đó là quan điểm của bạn, 
khái niệm của bạn và những thứ như thế. 


Khi mà thực tế không giống tưởng tượng, cảm giác khó chịu xuất hiện, tâm “tôi 
không thích” được kích hoạt và bạn ngày càng bị hút vào những suy diễn, những 
khái niệm, quan điểm, ý tưởng về việc tại sao nó nên là thế này, nên là thế kia. 


59 


Điều gì sinh khởi và có mặt trong hiện tại là sự thật. Những cảm giác có đó là điều 
bình thường và nên đón nhận. Bởi vì nó là sự thật. Điều gì bạn làm với những gì 
sinh khởi trong hiện tại sẽ tạo thành kết quả sẽ diễn ra trong tương lai. Nếu bạn 
đánh nhau với sự thật, bạn chống cự sự thật, bạn cố gắng thay đổi sự thật cho phù 
hợp với quan điểm của mình thì bạn đang chuẩn bị cho đau khổ. 


Bạn càng nghĩ về những cảm giác thì nó càng rõ ràng và lớn mạnh, cho đến khi 
những cảm giác đơn giản trở thành phức tạp và to lớn. 


“Tôi không thể ngủ, tôi không thể ăn, tôi bị trầm cảm!” Tại sao? Bởi vì bạn liên tục 
chống cự lại những cảm giác và cố gắng nghĩ để xua đuổi cảm giác của mình. Và nó 
không hiệu quả. Tại sao nó không hiệu quả? Bởi vì bạn không thể kiểm soát được 
cảm giác sinh khởi hay không. 


Cảm giác sinh khởi bởi vì điều kiện phù hợp để nó sinh khởi. Điều bạn đang học 
bây giờ là nhận biết những căng thẳng sinh khởi ngay sau khi cảm thọ xuất hiện. 
Những căng thẳng đó là “tham ái”. Đây cũng chính là khởi nguồn của quan điểm sai 
lầm “Đây là tôi. Đây là của tôi. Tôi không thích nó. Tôi muốn nó phải khác đi”. Và 
tiếp là bạn sẽ có “chấp thủ”. 

Chấp thủ/ dính mắc là câu chuyện, ý tưởng, khái niệm, quan điểm về việc những 
cảm thọ này cần phải thay đổi. 


Bạn đang cố gắng nghĩ để điều khiển cảm giác, và vì thế những cảm giác trở nên 
mạnh mẽ và nặng nề hơn. Giống như kiểu nó đầy năng lượng, và bạn cố gắng ép nó 
nén xuống, và khi nó quay trở lại, nó trở nên mạnh hơn. Và cuối cùng, bạn phải đầu 
hàng “tôi không thể chịu đựng nổi, tôi phải uống thuốc.” 


Những loại thuốc này sẽ làm tâm bị đờ đẫn cũng như nhiều vấn đề khác với cơ thể. 
Và nó không giải quyết được vấn đề. Điều gì giải quyết được vấn đề? Thực hành 
Thiền theo cách mà Đức Phật hướng dẫn. 


Ngay trong buổi tối đầu tiên, tôi đã chia sẻ với các bạn, Đức Phật không chỉ dạy ngồi 
thiền im như tẳng đá. Ngài cũng hướng dẫn bạn phải thực hành sự rộng lượng. 


Bất cứ ai bị chìm đắm trong trầm cảm, hãy làm bạn với họ. Và bạn đưa họ đến bệnh 
viên, khu vực có những người chết vì ung thư và cho họ thấy “Bạn nghĩ là bạn có 
vấn đề? Bạn đang căng thẳng và trầm cảm vì điều gì? Đây mới là những người thực 
sự đang gặp khó khăn”. Và bạn khuyến nghị họ nên đến bệnh viện, thăm viếng 
những người bị ung thư và làm những điều để những bệnh nhân này nở nụ cười 
và nhẹ nhõm hơn. 


Hãy thực hành sự rộng lượng, thực hành càng nhiều càng tốt. Thực hành thông qua 
lời nói; nói những điều tích cực với người khác; thực hành qua hành động, giúp đỡ 
người khác với bất kì cách gì cần thiết; và thực hành với những suy nghĩ. 


60 


Khi bạn thực hành thiền Tâm Từ, bạn đang làm việc đó. Bạn đang thực hành tất cả 
những sự rộng lượng đó cũng như giữ giới. Việc thực hành của bạn thực sự có kết 
quả. Ý của tôi là, tôi thấy vui khi tôi nhìn khuôn mặt các bạn. Vì một trong những 
lợi ích của thực hành thiền Tâm Từ là khiến khuôn mặt của bạn trở nên rạng rỡ. 
Khuôn mặt bạn trở nên dễ chịu, thả lỏng và đó là điều tôi đang thấy. Đây là điều 
tuyệt vời! Bạn đang thực hành lan tỏa Tâm Từ đến với người khác. Hãy cho đi. 


Khi bạn về nhà, hãy gọi điện hỏi thăm người bạn tâm linh, và hỏi họ có cảm thấy 
điều gì khác biệt trong tuần qua không? Và có thể bạn sẽ thấy điều kì diệu. 


Mục đích của bài Kinh Satipatthana là hướng dẫn chúng ta cách buông tham ái, 
cách để nâng cao năng lực quan sát và ý thức được tâm của mình di chuyển từ chỗ 
này sang chỗ khác. 


Đó là chánh niệm, là việc ý thức được sự chú ý di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. 
Thư giãn, để nó tự nhiên, nở nụ cười và quay về với đề mục. Giữ tâm ở đề mục càng 
lâu càng tốt. Nếu bạn không giỏi như những gì bạn nghĩ thì bạn không cần chỉ trích 
bản thân. Chỉ trích là thiếu công bằng. Bạn đang tốt nhất với khả năng của bạn, và 
đó là đủ. Bạn cần buông đi những kì vọng. 

Bạn cần phải nuôi dưỡng “tâm của người mới bắt đầu” như Suzuki Roshi hay đề 
cập. Bạn có thể biết sau 5 phút nữa điều gì sẽ diễn ra không? Tôi không biết chắc. 
Sàn nhà có thể sập xuống. Có máy bay nào đó rơi xuống đây. Ai mà chắc chắn được? 


Tại sao mà chúng ta luôn mong chờ mọi điều diễn ra theo cách cụ thể nào đó? Mình 
càng có nhiều kì vọng, mình càng có nhiều đau khổ mình tạo ra. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại 
thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; 


Điều gì đang được đề cập ở đây? Bạn đang quan sát gì? Đầu tiên, tôi không thích từ 
“suy ngẫm” bởi vì nó liên quan tới việc tư duy, suy nghĩ. Còn đây là việc quan sát. 
Nên tôi thay đổi nó. 

Làm thế nào bạn quan sát bên trong cơ thể (quán thân trên nội thân)? Bạn quan 
sát có những căng thẳng bên trong và bạn thư giãn. Trong hơi thở vào, bạn thư 
giãn, trong hơi thở ra, bạn thư giãn. 


{lặp lại} sống quán thân trên ngoại thân, 

Bạn đang sử dụng hơi thở như là lời nhắc nhở để thư giãn. Đó là ngoại thân. Bạn 
đang quan sát phần bên trong cơ thể và phần bên ngoài cơ thể. 

vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân 


61 


Bạn quan sát điều này mọi lúc. Bạn đang thấy được hiện tượng tự nhiên khởi lên 
và diệt đi. Nhưng nó không chỉ là cơ thể vật lý. Nó còn là những căng thẳng và khó 
chịu do tâm lý tạo ra (cơ thể tâm lý). 


sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương 
tựa, không chấp trước vật gì trên đời. 


Làm thế nào mà bạn độc lập, không luyến ái hay dính mắc bất kì điều gì ở đời? Hãy 
lưu ý, tham ái (tanha) là khởi nguồn của sự đồng hóa cái tôi, và chấp thủ là những 
suy nghĩ về việc đó. 

Bạn độc lập bởi vì bạn buông cái tâm “tôi thích” và “tôi không thích”. Chỉ thư giãn 
và buông bỏ. Bạn rất độc lập và sáng suốt. Tâm trí không còn bị bao phủ bởi niềm 
tin sai lầm “đây là tôi, đây là bản ngã của tôi”. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi, tuệ tri: “Tôi đi”, hay đứng, tuệ tri: “Tôi 
đứng”, hay ngồi, tuệ tri: “Tôi ngồi”, hay nằm, tuệ tri: “Tôi nằm”. Thân thể được 
sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri thân như thế ấy. 


Vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; 
hay vị ấy sống quán thân trên nội thân, ngoại thân; hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Đây là bốn oai nghỉ (tư thể). Tôi luôn cảm thấy lạ về việc này, đặc biệt khi tôi còn 
thực hành phương pháp Ngài Mahasi. Vì phương pháp đó yêu cầu “biết được tư thế 
(oai nghi) nào bạn đang có, và ghi nhận nó 10 hay 15 lần: ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, 
ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, đứng, đứng, đứng, đứng, đứng, đi, đi, đi, đi, đi, đi, nằm, nằm, 
nằm, nằm, nằm, nằm. Nó luôn là bài tập có phần dị với tôi. 

Tôi biết tôi đang đứng, tôi biết tôi đang ngồi. Hướng dẫn này là cho dù ở tư thế nào 
chăng nữa, hãy thực hành thiền, thực hành thiền với đề mục. 

Nếu bạn đang thực hành chánh niệm hơi thở: hãy thư giãn với hơi thở vào, thư giãn 
với hơi thở ra bất kể là khi bạn ngồi, đứng, đi hay nằm. 


Nếu bạn đang thực hành Tâm Từ, hãy giữ việc lan tỏa cảm giác, bất kể bạn đang 
đứng, đang ngồi, đang nằm, hay đang đi. 


Và, đây là phần rất thú vị, bởi vì nó có cụm từ “biết rõ việc mình đang làm (full 
awareness) 


62 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình 
đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi 
tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo Sanghati (Tăng già lê), mang bát, 
mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình 
đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, 
ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. 

Câu hỏi là, biết rõ mình đang làm cái gì? Câu trả lời khá rõ ràng. Biết rõ về đề mục 
hành thiền. Đoạn hướng dẫn này nhắc nhở bạn là bất kể bạn đang làm gì, hãy ý 
thức về đề mục hành thiền của bạn. 


Bất kể bạn đang làm gì, đang ăn hay đi tắm, bạn tiếp tục ý thức về đề mục hành 
thiền. Khi bạn ngồi, khi bạn đứng, khi bạn đi, khi bạn đi ngủ, khi bạn thức dậy, hãy 
ý thức về đề mục hành thiền. Nở nụ cười. Nguyện cho những người bạn của mình 
được hạnh phúc. Đơn giản, phải không? 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 
thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 


Bất kể thân của bạn đang hoạt động gì, hãy ý thức về đề mục hành thiền càng nhiều 
càng tốt. Biết rõ tâm đang có hỷ lạc hay không có. Biết rõ tâm đang căng thẳng và 
biết rõ tâm đang không bị căng thẳng. Biết rõ có chướng ngại trong tâm, hay không 
có chướng ngại trong tâm. Biết mình cần làm gì với tất cả những điều trên, hãy ý 
thức vào đề mục hành thiền. 


Nếu tâm của bạn bị xao nhãng bởi điều gì đó, hãy để cứ kệ điều gì đó như vậy, chỉ 
buông sự chú ý của mình, thư giãn, và quay về với đề mục. Thực hiện nó hàng nghìn 
lần mỗi giờ. Và nhớ là nở nụ cười và thoải mái. 

Hãy để tâm trí nhẹ nhàng, cho tâm trí được thả lỏng. Đấy là lý do tại sao khóe miệng 
của mình rất quan trọng. Khi mà khóe miệng được kéo lên, tâm trí cũng theo vậy. 


Khi tâm trong sáng và tích cực, nếu có những cảm xúc tiêu cực nặng nề xuất hiện, 
mình sẽ dễ dàng nhận biết. Việc ứng xử với những trạng thái dính mắc, nặng nề 
cũng dễ dàng hơn. Càng thực hành lâu, việc đón nhận mọi điều như là nó diễn ra, 
thả lỏng cơ thể và mỉm cười càng trở nên dễ dàng. Trừ khi bạn gặp phải trạng thái 
dính mắc nghiêm trọng. Khi đó, bạn phải xắn tay áo lên, và làm việc với nó. 


Nhưng ví dụ, bạn tỉnh dậy vào giữa đêm và đi vệ sinh. Bạn nghĩ thầm “không cần 
bật đèn, mình cứ đi thôi”. Và rồi bạn bị vấp ngã. Lúc này, điều gì xuất hiện trong 
tâm trí bạn? 


63 


Điều đầu tiên là cảm giác đau. Tiếp theo là “tôi không thích cái cảm giác đau này. 
Tiếp theo “tôi ghét việc này, nó đau quá......” 

Bạn vừa khập khiễng đi vừa lầm bầm tất cả những thứ này. Liệu lúc này đây, tâm 
trí của bạn có tỉnh giác? có sáng suốt? có cao thượng? Vậy thực tế, bạn đang làm gì? 


Bất cứ khi nào bạn có cảm giác đau xuất hiện trên thân, cả thân & tâm bạn sẽ phản 
ứng “Đau quá và tôi cần sự quan tâm”. Thường thì chúng ta trao thân tâm mình cái 
gì? “Tôi ghét cảm giác này. Tôi ước gì cái đau này biến mất; Ôi đau quá, khó chịu 
quá! Bạn đang tạo sân hận trong tâm mình. 

Đây là điều tôi hay làm khi tôi ở Châu Á và thường xuyên đi chân đất. Điều bất hạnh 
với tôi, ở Châu Á, trước cửa phòng vệ sinh thường có bậc nhỏ cao khoảng 3 phân. 
Và tôi thường xuyên va vào đó. 


Rồi thì tôi cũng giỏi dần trong việc nhận ra sự bất toại nguyện về cơn đau khi nó 
phát sinh, và tôi có thể quan sát được những øì sinh khởi trong tâm bởi vì nó diễn 
ra đủ nhiều. 


Khi tôi nhận ra tâm mình bị dính mắc vào bất toại nguyện với cái đau, tôi buông 
khỏi đó, thư giãn, và gửi metta tới tâm mình và ngón chân. 


Tôi lan tỏa Metta một lúc trong khi tôi ở phòng vệ sinh làm những điều cần làm, 
trong khi quay lại phòng và nằm ngủ. Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, nhìn xuống 
bàn chân và thấy đầy máu. 

Và tôi bắt đầu nghĩ “Điều gì vừa diễn ra tối qua vậy? Và trí nhớ bắt đầu hoạt động 
“Đêm qua tôi đá rõ mạnh vào bậc wc và bật móng chân. 

Nhưng không có nhiều cái đau trong đó. Khi bạn gửi Metta tới cơn đau và buông đi 
sự bất toại nguyện, hóc môn endorphin sẽ lan tỏa khắp cơ thể. 


Endorphins mạnh hơn morphine khoảng 10 lần. Cảm giác đau sẽ giảm rất mạnh 
thậm chí không còn. Quá trình này diễn ra nhiều lần, và vì thế mấy ngón chân của 
tôi bị biến dạng. 

Khi sự tỉnh thức của bạn có mặt, trạng thái tâm an tĩnh, những việc này sẽ tự động 
diễn ra thường xuyên hơn. Niệm của bạn được cải thiện khi bạn có tâm trạng vui 
vẻ, hạnh phúc. 

Trong bài Pháp thoại trước về bài 19 trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật có nói: Điều 
gì mà ta thường nghĩ và ngẫm nhiều sẽ trở thành xu hướng của tâm. 

Bạn để ý về sự không hài lòng và nghĩ đến những việc chỉ trích, tâm của bạn sẽ có 
xu hướng về việc đó. Bạn bắt đầu chủ động nghĩ điều tích cực và tử tế, lan tỏa điều 
đó tới những người khác, thì tâm bạn sẽ hướng tới điều đó 

Việc này cần luyện tập. Nhưng nếu không luyện tập, chúng ta còn những phương 


án nào khác? Bạn càng tập mỉm cười và có một trạng thái nhẹ nhàng, tâm của bạn 


64 


sẽ ngày càng nhẹ và vui vẻ. Đây là toàn bộ điều tôi muốn hướng dẫn bạn về chánh 
niệm tỉnh thức. Cho dù bạn đang làm gì, hãy ở trong trạng thái an lành và nguyện 
cho bản thân và người khác được an vui và hạnh phúc. Và bạn càng thực hành, hạnh 
phúc càng diễn ra thường xuyên hơn. 


Đồng thời, việc thực hành cũng giúp bạn ý thức rõ ràng hơn nhiều mỗi khi tâm 
trạng bị kéo xuống. Nếu bạn bị vấp chân, bạn sẽ không lầm bầm than vẫn khi về 
giường, hay vào buổi sáng hôm sau dù cơn đau vẫn còn. 


Khi tôi còn thực hành Pháp môn Ngài Mahasi ngày ở Miến Điện. Các thầy trong 
dòng khuyến khích chúng tôi ăn rất rất rất chậm và quan sát từng cử động phát 
sinh. 


Nhiều khi, ăn một bữa cần đến một giờ. Tôi chưa bao giờ hiểu được ứng dụng của 
việc ăn rất chậm này vào đời sống hàng ngày thế nào. Tôi chưa trả lời được câu: 
“tại sao tôi phải luyện tập như thế?” 


Khi tôi thiền hành, tôi đã quan sát thấy hàng trăm, hàng ngàn những chuyển động 
nhỏ mỗi khi tôi nhấc nhượng chân, góc chân, bước chân... Mất khoảng 45 phút để 
tôi di chuyển từ đầu tới cuối thiền đường. 

Nhưng việc này ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày như thế nào? “Bạn cần 
phải nhận ra sự “tác ý” trước từng hành động” Điều đó khiến tôi băn khoăn, liệu có 
phải là luyện tập chánh niệm tỉnh giác? 


Khi tôi quay trở lại nghiên cứu Kinh điển, tôi hồi tưởng lại những khoảng thời gian 
mà tôi thực hành di chuyển rất chậm. Tôi bắt đầu nghĩ lại về những hướng dẫn thực 
hành về việc quan sát những cử động rất nhỏ của thân. Nhưng điều các thầy không 
nói với tôi là việc quan sát tâm đang làm gì. 

Phương pháp này chỉ hướng dẫn việc chú tâm vào hành động của thân mà bỏ qua 
hoàn toàn tâm. Tôi thì không nghĩ đây là điều Đức Phật muốn hướng tới khi giảng 
dạy Satipatthana Sutta. 


Tôi nghĩ Đức Phật muốn các bạn quan sát tâm mình mọi lúc, bất kể bạn đang làm 
øì. Ngài muốn bạn quan sát thấy tham ái phát sinh, muốn bạn thấy chấp thủ phát 
sinh. Và bằng cách nào sự di chuyển chú ý của tâm diễn ra? Đây là cách bạn bắt đầu 
quan sát Giáo lý duyên khởi hoạt động. Việc đặt chú ý vào hành động của thân 
không quan trọng bằng đặt chú ý vào hành động của tâm, quan sát tâm di chuyển 
từ việc này sang việc khác. 


Điều này không có nghĩa bạn không đặt sự chú ý vào việc bạn đang làm. Nếu bạn 
như vậy, bạn đang đặt mình vào việc nguy hiểm. Nhưng bạn nên để ý tâm bạn di 
chuyển như thế nào, càng nhiều càng tốt. 

Với những bậc /hãnga tôi chia sẻ ngày hôm qua, liệu bạn có thể thấy vui và hạnh 
phúc khi đang đi lại? khi đang tắm? khi đang giặt quần áo, khi đang ăn? Liệu bạn có 


65 


thể quan sát được niềm vui, hạnh phúc và tĩnh tại của tâm khi bạn đang làm những 
việc đó? Nếu niệm của bạn tốt, điều này có thể. 


Liệu bạn có trạng thái quân bình khi bạn đi dạo? Điều này không có nghĩa là để tâm 
đi lung tung và nghĩ việc này việc nọ. 


Điều này có nghĩa là khi có sự phân tâm, hãy buông khỏi đó, quay về với việc đang 
làm. Bạn có thể làm được điều đó không? Bạn đang huấn luyện bản thân để trở nên 
quân bình, có trạng thái tâm tỉnh thức và hướng tới hạnh phúc. Đây không phải là 
kiểu hạnh phúc rạng rỡ khiến bạn muốn ăn mừng. Đó là trạng thái an bình, nhẹ 
nhõm bởi vì không có bất toại nguyện ở đó. 


Bạn có thể ở trong các bậc thiền khi đang có hoạt động nào đó. Nhưng điều này cần 
niệm của bạn rất mạnh, cần sự chú tâm rất mạnh và khả năng quan sát sự di chuyển 
của tâm phát sinh. 


Khi tâm bị đi lang thang, đó là tâm gặp chướng ngại. Hãy buông khỏi chướng ngại 
đó, buông khỏi cái tham ái, mỉm cười và quay lại, hãy giữ tâm của bạn nhẹ nhàng. 
Đó là thiền. Quá nhiều người nghĩ là thiền chỉ là ngồi im như tượng. [Bante chỉ về 
bức tượng Phật| 

Thực tế là, tôi biết gà có thể làm việc đó, và gà có thể ngồi im hàng giờ. Nhưng điều 
đó có ích không? Mục tiêu quan trọng của thiền là đưa được nó vào hoạt động hàng 
ngày, vào sinh hoạt hàng ngày, và có thể giúp bạn quan sát thấy rõ bạn đang làm 
khổ bản thân mình như thế nào với các dính mắc. 


Giống như cách bạn thường làm: vấp chân, lầm bầm chửi rủa trong đầu, cố gắng 
đẩy cái đau đi để còn làm việc khác. Rồi cái đau quay lại, bạn lại tìm cách đẩy nó 
đi... Liệu việc này có dẫn đến Diệt khổ (cái khổ dừng lại - Nirodha) được không? 
Không! Vì sao? 

Bởi vì vẫn có dính mắc tồn tại: “Tôi tin là cái cảm giác đau này là của tôi, và tôi 
không thích nó. Tôi muốn cái cảm giác này khác đi.” Bạn đang đấu tranh với sự thật, 
đấu tranh với những gì đang diễn ra trong phút giây hiện tại. Đức Phật dạy chúng 
ta cách để đón nhận bất cứ điều gì phát sinh và quan sát với sự quân bình, an nhiên. 
Đây là những gì bài Kinh Satipatthana muốn đề cập tới. 


Trong một bài Kinh, tôi không nhớ rõ, Đức Phật có phân loại, cơ bản, về ba nhóm 
tính cách con người. Có người sẽ giống như Ngài Sariputta, tâm có xu hướng thiên 
về trí tuệ. Tâm của Ngài rất thông tuệ, nhưng ngài không nhạy cảm lắm với các cảm 
giác. Rồi có những người giống như Ngài Mogøalläna. Ngài vô cùng thông minh, 
nhưng tâm của Ngài thiên về cảm giác. Và ngài rất nhạy cảm với những cảm giác 
khác nhau. 

Và có người có tính cách như Đức Phật, là sự trộn lẫn của hai nhóm tính cách kia. 
Ngài rất thông minh, đồng thời cũng rất nhạy bén với cảm giác. Với những người 


66 


rất nhạy với cảm giác, họ thường có xu hướng dính mắc vào ham muốn và dục 
vọng. Họ thường nuông chiều và dính mắc trong đó. 


Đức Phật có đưa ra hướng dẫn hành thiền cho nhóm tính cách này: thiền quan sát 
sự dơ bẩn (quán bất tịnh). Đó là loại thiền về quan sát những bộ phận của cơ thể. 
Với người mới xuất gia, các vị này được hướng dẫn loại thiền này trong một thời 
gian. Việc này giúp họ bớt gặp phải những chướng ngại liên quan tới dâm dục xuất 
hiện trong đời sống và hành thiền. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở 
lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai 
biệt. Trong thân này: “Đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, 
tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, 


Lúc này đây mọi thứ trở nên hiệu quả. Thực hiện việc này luôn khiến tâm tôi trở 
về cân bằng, mỗi khi có tham dục xuất hiện. 


màng ruột, bụng, phân, mật, đàm mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, 
nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu”. Này các Tỷ-kheo, 
cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu 
xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quán 
sát: “Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, 
đây là hột lúa đã xay rồi”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát 
thân này dưới từ bàn chân trở lên trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và 
chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này: “Đây là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, 
ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu". 


Cơ thể của ai cũng có những bộ phận như vậy. Mỗi khi tôi quan sát tới đờm, dãi, 
máu và những thứ như thế, những ham muốn thỏa mãn đều được rũ bỏ. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 
thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán thân trên thân. 


Tôi từng có khóa thiền mà có rất nhiều người thuộc nhóm tính cách tham dục. Tôi 
hướng dẫn họ “Các bạn, trong 3 ngày, tôi muốn các bạn thực hành với cách quan 
sát cơ thể của tất cả những người trong phòng. Bạn hãy quan sát họ theo cách 
ngược từ trong ra ngoài. Và cho tôi biết, cơ thể đó đẹp thế nào! Ôi, ruột non của cô 
ấy thật tuyệt vời! Bộ gan này mới đẹp làm sao! Mủ của cô ấy có màu thật đẹp” 


67 


Và để ý xem việc này khiến tâm trí bạn trở nên cân bằng như thế nào. Lưu ý, quán 
thân bất tịnh (quan sát sự nhơ bẩn) này không dành cho tất cả. Với những người 
thuộc tuýp tính cách tức giận, họ có thể ghê tởm cơ thể tới mức tự tử hoặc gần gần 
như thế. Cơ bản là nó không dành cho tất cả mọi người. 


Tôi đã thực hành loại thiền này trong sáu tháng. Có lúc tôi thực hành theo cách 
tưởng tượng ra một bát ăn lớn. Nhiều người dính mắc lớn vào tóc (mái tóc của tôi 
cần được gọn gàng. Tôi cần đi cắt tóc, nhuộm tóc...Nó phải thật đẹp). 


Bạn hãy thử tưởng tượng một cái bát đựng tóc trước mặt. Nó có mùi thế nào? Nếu 
bát súp/ cháo của bạn có tóc trong đó, bạn thấy thế nào? Bạn sẽ thấy nó không phải 
thứ đẹp đẽ lắm. 


Nếu bạn đặt từng cơ quan trên cơ thể của mình vào bát và quan sát “Nó đẹp ở chỗ 
nào?” Và chỉ với việc này, bạn bắt đầu gỡ bỏ được các dính mắc. 


Ngay sau khi tôi thực hành phương pháp này, tôi có cơ hội thăm một bệnh viện lớn 
ở Bangkok. Tôi không nhớ tên cụ thể, chỉ nhớ là bệnh viện rất lớn. Ở đó, họ cho 
phép các vị Sư vào xem xác chết. Đây là điều cực kì thú vị. 

Tôi đến nhà xác, và có người đàn ông, vì mải mê nghĩ ngợi công việc nên bị ô tô 
đâm chết khi qua đường. Và người đàn ông đấy đang ở đây, nằm trên bàn, xương 
đầy chỗ gẫy. Và rồi các bác sĩ mổ phanh ngực, kéo ra trái tim. Họ cân trọng lượng 
quả tim, rồi gan, rồi những cơ quan khác nhau trong cơ thể... Rồi họ giải phẫu dần 
ông ta, họ lột da kéo dần nó qua mặt. Rồi họ cầm cưa cắt hộp sọ, kéo não ra ngoài, 
và cân trọng lượng bộ não. Có thể ông ta có vấn đề gì đó về não nên họ cắt ra... 


Trong buổi sáng, ông ta còn là người đang sống. Và bây giờ, đó là điều gì? Người 
nào ở đây? Tôi có ở đây không? Tôi là bộ não? Tôi là trái tim? Tôi đang ở đâu? Cái 
tôi không tồn tại ở đây. Đây là “giác ngộ”. Nó sẽ khiến tâm bạn trở nên cân bằng. Và 
đó thực sự thú vị. 


Và, tôi nghĩ có bốn năm người đã chết. Có một cô, qua đời do đột quy. Khi bác sĩ lôi 
não ra ngoài, bạn có thể thấy chỗ tụ máu rất to. Rồi họ cắt xuyên qua đó và thấy cô 
ta có khối u. Trong cả quá trình, tôi ngồi đó. Tôi đã từng trải nghiệm bất tịnh bằng 
cách tưởng tượng, và bây giờ tận mắt tôi chứng kiến điều đó. Và nó khiến tôi nghĩ 
“Có điều gì đặc biệt về cơ thể này? Nó không có gì. Và nó chắc chắn không phải tôi, 
không phải bản ngã”. 

Có sự quân bình rõ ràng trong tâm khi bạn thực hành phương pháp thiền này. 
Nhưng bạn cần thực hành dưới hướng dẫn của của một vi thiền sư. Tâm của bạn 
có thể sẽ gặp vấn đề. Tôi biết cách hướng dẫn loại thiền này bởi vì tôi đã từng thực 
hành nó đủ lâu. Nhưng tôi không hướng dẫn nhiều người, chỉ những ai gặp vẫn đề 
về ham dục (ham muốn tình dục). Có thể sau vài lần người đó tham gia thiền nhập 
thất trước khi tôi gợi ý thực hành loại thiền này. Tôi muốn biết người đó kĩ hơn. 


68 


Thiền Metta cũng không phải dành cho tất cả. Nếu tâm của bạn có xu hướng quá 
thiên về lý trí và ít nhạy bén với cảm xúc, bạn nên thực hành thiền chánh niệm với 
hơi thở. 


Thiền chánh niệm với hơi thở phù hợp với mọi loại hình tính cách. Tôi bắt đầu dạy 
thiền Metta ở Malaysia bởi vì nhóm người Trung Quốc ở Malaysia có thể nói tiếng 
Anh. Một phần ba người Malaysia là người gốc Hoa, một phần ba là gốc Ấn và một 
phần ba là người Malay. Người Malay nắm hệ thống chính trị và phần nào đè nén 
người Hoa. Người gốc Hoa giàu tham vọng, chăm chỉ và người gốc Malay thường 
không như thế. Vì vậy người Malay thường tạo một số vấn đề để giảm bớt tham 
vọng và sự bành trường của người gốc Hoa. Họ không muốn người gốc Hoa gia 
tăng sự ảnh hưởng tới đất nước. Do vậy, người gốc Hoa thường có nhiều sự bức 
bối, tức giận. 

Khi tôi bắt đầu dạy thiền tại Malaysia, tôi không nghĩ là nhiều người đã hành thiền 
chánh niệm hơi thở. Nhưng tôi không nghĩ đó là loại thiền phù hợp với họ lúc đó. 


Tôi đã hướng dẫn thiền Tâm Từ - Metta. Và các bạn biết đấy, cách tôi hướng dẫn 
thiền Tâm Từ có chút khác biệt so với cách đa số thiền sư khác hướng dẫn. 


Nhiều người đã thực hành chăm chỉ và có những sự thay đổi đáng kể về tính cách 
diễn ra với họ. Sau một khóa thiền 7 ngày, họ quay trở lại công việc. Và đồng nghiệp 
thấy rằng họ không còn dễ dàng cáu giận, họ cười nhiều hơn, và họ hạnh phúc, an 
nhiên hơn. 


Đây là một trong những cơ hội mà tôi có thể làm để tôi hỗ trợ người Malay gốc Hoa 
để giảm bớt sân hận trong họ. Họ đã học được cách làm thế nào để có sự cân bằng 
trong cuộc sống. Và đấy là lý do tại sao phải học thiền. Thiền là biện pháp tạo dựng 
cân bằng đúng nghĩa. 


Có một phương pháp hành thiền khác mà trong Kinh Satipthana đề cập tới, thực tế 
Kinh hướng dẫn chín loại thiền khác nhau. Và loại thiền này gọi là thiền quán nghĩa 
địa. Đây là loại thiền rất khó thực hành ngày nay. Bởi vì cần bạn đến nhà xác hay 
khu vực để xác người. Tại Ấn Độ, thời Đức Phật còn sống, khu vực để xác là nơi 
người ta đặt tạm xác người chết tại đó và đợi người nhà tới đưa đi chôn nếu họ 
không có đủ tiền để tổ chức lễ tang hay tưởng niệm. 

Bạn có thể đến khu vực để xác này và sẽ thấy rất nhiều xác người đang ở các mức 
độ thối rữa và phân hủy khác nhau. 

Đức Phật khuyên rằng nếu bạn thuộc nhóm tính cách tham dục hoặc rất dính mắc 
vào tài sản, bạn hãy đến và quan sát xác người đang thối rữa. Tôi từng có dịp quan 
sát xác người chết một lần. Tôi từng quan sát nhiều với xác động vật. Nhưng với 
xác người, mọi việc rất khác. 

Bạn sẽ thấy ghê tởm với cái cơ thể, nhưng đồng thời bạn cũng sẽ thấy ... “tôi không 
ở đó. Đó không phải là tôi. Đó không phải của tôi. Đó chỉ là cái xác.” Khi bạn bắt đầu 


69 


mất đi sự dính mắc với cơ thể, những dính mắc với các trạng thái tâm cũng tan 
biến. Nhờ đó việc thực hành của bạn ngày càng trở nên cân bằng. 


Một điều thú vị trong bài Kinh này là những nguyên tố (tứ đại). Kinh có đề cập đến 
nguyên tố đất, nguyên tố nước, nguyên tố không khí, nguyên tố lửa. Đó là bốn loại 
nguyên tố (tứ đại). 


Khi bạn đọc Trung Bộ kinh bài số 62, bạn cũng gặp các nguyên tố. Trong bài Kinh 
đó, các nguyên tố được phân biệt rõ ràng nhưng không chỉ tiết bằng bài Kinh này. 


Và... 


Này Rahula, cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp 
thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác, 
thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ; như vậy, 
này Rahula, được gọi là nội địa giới. 

Và rồi đến nguyên tố nước (Trung Bộ Kinh bài 62) 

Và này Rahuila, thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, có ngoại thủy giới. Và 
này Rahula, thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước ở khớp xương, nước tiểu, 
và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất 
lỏng, bị chấp thủ; như vậy, này Rahuïa, được gọi là thủy giới. Những gì thuộc 
nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. 

Được rồi! Giờ chúng ta quay lại Kinh Satipatthäna. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này về các vị trí các giới và 
sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong 
đại”. Này các Tỷ-kheo, như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử của một 
người đổ tể giết con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp 
đặt các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. 


Về các nguyên tố (giới - đại), bạn có thể hiểu nguyên tốt đất đại diện cho sự chắc 
đặc và cứng rắn. Nguyên tố lửa đại diện cho nhiệt độ, nóng và lạnh. Nguyên tố 
không khí là sự rung động. Và nguyên tố nước đại diện cho sự liên kết. Đây là điều 
rất thú vị. Và trong khóa thiền này, tôi muốn tất cả các bạn hãy thử việc dưới đây. 
Hãy thọc tay vào chậu nước và cho tôi biết nước có cảm giác như thế nào? Cụ thể 
là nước có cảm giác gì? Bạn cảm thấy mát hay nóng, đó là nguyên tố lửa. Tôi muốn 
bạn cho biết nguyên tố nước có cảm giác thế nào. Bạn không thể cảm nhận được. 
Đó là điều thú vị. 


70 


Và có người nói là “Tôi cảm nhận được, tôi biết nước có cảm giác gì”. Bạn cảm thấy 
nóng và lạnh, nhưng bạn không cảm thấy nước. Thất vọng nhỉ? Bạn chạm vào nước 
hàng ngày, nhưng bạn không hề nghĩ về điều này. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 
thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong 
nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen 
lại, nát thối ra. Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: “Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy”. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 
thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán thân trên thân. 

Việc quan sát xác người tại bãi tha ma hay nhà xác, bởi vì bạn không thể làm được 
việc đó thời gian này, nên tôi nghĩ chỉ giải thích đến đây. 

Tại Thái Lan, nhiều người có tín ngưỡng rất mạnh. Khi họ biết họ sắp chết, họ sẽ 
gặp các vị sư và chuyển lời “Khi tôi qua đời, nhờ Sư hãy thu giữ cơ thể tôi để những 
người khác đến và thấy xác người như thế nào”. 


Và rồi sẽ có những vị sư đến, ngồi và quan sát. Thường xuyên là họ sẽ gặp sợ hãi 
phát sinh. Bạn biết đấy, khi bạn nhận ra cơ thể họ rồi cũng như xác chết trước mặt, 
bạn sẽ thấy sợ hãi bởi vì chúng ta luôn luôn dính mắc vào cơ thể. Điều này sẽ diễn 
ra trong một khoảng thời gian. 


Nhưng khi bạn buông được những dính mắc (tham ái) và bắt đầu quan sát được 
xác người chỉ là xác người. Bộ xác chỉ là những nguyên tố được kết hợp, tâm bạn 
sẽ trải nghiệm cảm giác rất tự do, cởi mở. Bạn bắt đầu đi vào các tầng thiền từ đó. 
Hành giả cần thường xuyên thư giãn, buông bỏ những dính mắc và buông bỏ tất cả 
những trạng thái tỉnh thần, những cảm xúc xuất hiện khi quan sát xác chết. Hành 
giả cân quan sát nó như là. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong 
nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên 
ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng 


71 


ăn. Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản chất 
là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy”. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 
thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong 
nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn 
được các đường gân cột lại ... với các bộ xương còn liên kết với nhau, không 
còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại ... với các 
bộ xương không còn dính thịt, dính máu, còn được các đường gân cột lại, 
chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là 
xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, 
ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỷ-kheo 
quán thân ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 
không vượt khỏi tánh chất ấy”. 

Bây giờ chúng ta đến phần quan sát cảm thọ (cảm giác). 


Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ? Này các 
Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri: “Tôi cảm giác lạc thọ”; 
khi cảm giác khổ thọ, tuệ trï: “Tôi cảm giác khổ thọ”; khi cảm giác bất khổ bất 
lạc thọ, tuệ tri: “Tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ”. Hay khi cảm giác lạc thọ 
thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất”; hay khi cảm giác 
lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật 
chất”. 


Cái gì là lạc thọ thuộc vật chất? 

Thiền sinh: sô cô la nóng? 

BV: Sô cô la nóng! (Cười to) Bất kì loại Socola nào à? 
Thiền sinh: Niềm vui? 


BV: Đúng rồi! Vui vẻ là lạc thọ (cảm giác dễ chịu) thuộc vật chất. Nhưng điều gì 
khiến nó thuộc vật chất? 


Thiền sinh: Tôi muốn có nữa. 


BV: “Tôi muốn có nữa”. Đúng! Đó là việc đồng hóa mình với cảm thọ đó “Tôi là...” 
và.. 


hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác lạc thọ 
không thuộc vật chất” 


r2 


Lạc thọ không về vật chất là gì? 
Thiền sinh: Niềm vui từ việc trải nghiệm Jhãäna? 


BV: Vẫn là niềm vui, nhưng không có dính mắc với đó. Điều đó tạo nên “không vật 
chất”. Đây là điều khác biệt rất vi tế giữa người có rèn luyện tâm với những người 
không rèn luyện tâm. Người không rèn tâm, khi niềm vui xuất hiện, họ chiều 
chuộng nó và cố gắng bám víu và cố gắng kéo dài nó. Và họ đồng hóa niềm vui với 
họ. Một người có sự phát triển tâm quan sát nó như là. Đó là cảm thọ (cảm giác) dễ 
chịu, để nguyên nó đó, thư giãn và quay về với đề mục hành thiền. 


Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ trï: “Tôi cảm giác khổ thọ thuộc 
vật chất; 


Cơ bản nó giống với cảm thọ dễ chịu. Và sô cô la đã biến mất. Chỉ còn dukkha 
dukkha! Ha hai 


Một vấn đề với những bài kinh, nhiều người không nhận ra. Họ nói rất nhiều về lạc 
thọ (những cảm giác dễ chịu) và dính mắc vào lạc thọ. Các bài Kinh ít đề cập đến 
khổ thọ (những cảm giác khó chịu) bởi vì nó được coi như đã được hiểu. Tuy nhiên, 
khổ thọ và lạc thọ là hai mặt của đồng tiền. Tham ái đều là “tôi thích nó. Tôi không 
thích nó.” Tất cả là tham ái. Chỉ là một bên là những điều dễ chịu, một bên là những 
điều khó chịu. 


hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ 
không thuộc vật chất”. 


Đó là gì? Khi một khổ thọ sinh khởi, bạn quan sát thấy nó là khó chịu, cho phép nó 
ở đó, thư giãn và quay về với đề mục thực hành. 


Thiền sinh: Đó là sự khách quan (impersonal) 


BV: Đó là sự khách quan, đúng vậy. Chính xác là như vậy. Cả lạc thọ thuộc về chất 
hay khổ thọ thuộc về vật chất đều là cảm thọ (cảm giác). Nhưng khi cảm thọ là khó 
chịu, chúng ta luôn cố gắng điều khiển nó theo cách này. Khi cảm thọ là dễ chịu 
chúng ta điều khiển nó theo cách khác. Nhưng đằng sau đó là quan niệm “Tôi là 
như vậy. Tôi có thể điều khiển các cảm giác.” 

Đây là lựa chọn mà tôi chia sẻ với các bạn tối qua. Quyết định bạn sẽ vơ nó vào 
mình hay quan sát một cách khách quan (take it personally or impersonally). 
Duyên khởi là một quá trình tuyệt vời để quan sát. Bởi vì bạn có thể thấy khi có 
việc này phát sinh, việc kia sẽ phát sinh; vì cái này phát sinh nên cái kia phát sinh. 
Khi cảm thọ phát sinh, tham ái hát sinh; bởi vì có tham ái, chấp thủ phát sinh; bởi 
vì có chấp thủ, hữu (tập khí - xu hướng thói quen) phát sinh. Đó là quá trình khách 
quan, không có ai trong đó. Và quy trình này luôn vận hành như vậy mọi lúc mọi 
nơi. Đó luôn là xúc, rồi thọ, rồi tham ái, chấp thủ, hữu (tập khí). 


73 


Nhưng khi bạn lựa chọn buông bỏ tham ái, chấp thủ, tập khí và những mắt xích còn 
lại của Duyên khởi sẽ không phát sinh. Bạn có một tâm trong sáng. Và bạn mang 
cái tâm trong sáng đó về với đề mục hành thiền. Đây là cách bạn phát triển trí tuệ. 
Và đó là tất cả những gì về trí tuệ. 

Năm ngoái, tôi vào một website, có rất nhiều người đang học Vi diệu Pháp. Và họ 
dùng từ “trí tuệ” thường xuyên cũng như hướng dẫn cách phát triển trí tuệ. Tôi đã 
hỏi “Các bạn đang trao đổi về việc gì? Bạn định nghĩa trí tuệ là gì?”. Có người đã 
chịu khó trả lời tôi “trí tuệ là trí tuệ”. Chậc! Điều đó không sai. Và giờ tôi đã hiểu... 
Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác bất 
khổ bất lạc thọ thuộc vật chất”; 


Cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất là gì? Đó là sự không phân biệt. Việc 
không phân biệt này diễn ra do không có Niệm. Đấy tại sao gọi là thuộc về vật chất. 


hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm 
giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất”. 


Bất khổ bất lạc thọ không thuộc về vật chất là gì? Cảm thọ không thuộc về vật chất 
này là tâm buông xả - quân bình rất mạnh. Mỗi khi bạn trải nghiệm Jhãna, bạn có 
tâm xả. Khi bạn tiến bộ hơn và tâm bắt đầu hiểu sâu hơn, trạng thái quân bình trở 
nên mạnh mẽ dần cho tới tầng thiền thứ 4 (tứ thiền). Tại tứ thiền, cảm giác duy 
nhất bạn có là quân bình. Đây là lúc tâm bạn đã ở trạng thái cân bằng rất tốt. 


Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay sống quán thọ trên các 
ngoại thọ; hay sống quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. “Có thọ đây”, vị ấy sống an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ. 

Tiếp theo, chúng ta còn hai nền tảng thiết lập Niệm nữa để đi qua. Và tôi nghĩ các 
bạn sẽ thấy nền tảng tới này thú vị. Đó là chánh niệm với tâm, cittänupassana. 
Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống quán tâm trên tâm? Này các 
Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, với tâm có tham, tuệ tri: “Tâm có tham”; hay với tâm 
không tham, tuệ tri: “Tâm không tham”. Hay với tâm có sân, tuệ tri: “Tâm có 
sân”; hay với tâm không sân, tuệ tri: “Tâm không sân”. Hay với tâm có sỉ, tuệ 
tri: “Tâm có sỉ”; hay với tâm không sĩ, tuệ trì: “Tâm không sỉ”. 

Câu hỏi là “si là gì”? 

Đó là việc vơ mọi thứ sinh khởi là mình (take things personally). Tâm có sỉ là tâm 
không nhìn thấy sự thật khách quan của mọi thứ sinh khởi. Tất cả là vô thường. Tất 


74 


cả chỉ là suy nghĩ. Nhưng vấn đề này sinh khi ta đồng hóa suy nghĩ và cảm giác là 
mình “Đây là tôi. Đây là cách tôi nghĩ. Đây là điều tôi cảm thấy”. 
Việc không thấy bản chất tự nhiên của sự sống là liên tục sinh và diệt, không thấy 


A1 


được sự thật khách quan của mọi thứ sinh khởi là “si”. 

Tôi sẽ hỏi các bạn nhiều câu hỏi trong phần này... 

Hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri: “Tâm được thâu nhiếp”. 

Tâm thâu nhiếp là gì? Là tâm được gom lại, không đi lang thang khắp nơi. 

Hay với tâm tán loạn, tuệ tri: “Tâm bị tán loạn”. 

Tâm tán loạn là gì? Đó là tâm có sự bồn chồn (trạo cử) trong đó. Bởi vì nó bị bồn 
chồn nên tâm luôn có xu hướng rời khỏi đề mục hành thiền. 

Hay với tâm quảng đại, tuệ tri: “Tâm được quảng đại”; 

Thế nào là tâm quảng đại? Là tâm trong rũpa jhäng (thiền sắc giới). Đây không phải 
là bất kì Jhãna nào, mà là các tầng thiền sắc giới. Bạn có nhận ra Kinh Satipatthäna 
đề cập đến Jhãna? Trước đây tôi được dạy là bài Kinh này chỉ về Niệm, nhưng không 
hẳn chỉ có vậy. 

hay với tâm không quảng đại, tuệ tri: “Tâm không được quảng đại” 

Đây là điều đơn giản. Đó là tâm không ở Jhãäna. Hãy lưu ý là Jhãna không có nghĩa 
là sự tập trung. Jhãna là những bậc thang đo sự tiến bộ trong thiền. Nó chỉ là những 
bậc thang, những cấp độ. Đó là những những cấp độ giúp hiểu biết sâu sắc hơn về 
Giáo lý Duyên Khởi. 

Hay với tâm vô thượng, tuệ tri: “Tâm vô thượng” 

Tâm vô thượng là gì? Đó là trạng thái tâm trong thiền vô sắc aripa jhãng. 

aripa jhãnga là những khía cạnh khác nhau của tứ thiền. Khi bạn nghe về Bát Chánh 
Đạo, phần cuối được gọi là samma samadhi. samma samadhi luôn được định nghĩa 
là trải nghiệm một trong tứ thiền. Và điều này có nghĩa là bao gồm cả những bậc 
thiền vô sắc giới. 

Các tầng thiền vô sắc là: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là những trạng thái quảng đại, vô thượng và sự chú ý 
của mình đã vô cùng vô cùng tỉnh tế và chính xác. Bạn có thể quan sát được mọi 
thứ rất rõ ràng. Ở các bậc thiền vô sắc giới, sự tách bạch và rõ ràng trong quan sát 
ở một mức độ khác khi bạn trong các tầng thiền vô sắc. 

Một vấn đề tôi gặp phải trước đây khi thực hành Vipassanä (theo hướng dẫn thầy 
Mahasi Sayadaw), là mọi người chia sẻ là tôi không thể quan sát được khi đang ở 
trong các tầng thiền. Nhưng nếu các bạn đọc Kinh, thì từ minh sát (Vipassanä) và 


#5 


từ Định (samatha), luôn luôn đi cùng nhau trong các bài Kinh. 2 việc này luôn phải 
cùng nhau nếu bạn thực hành theo đúng cách Đức Phật hướng dẫn. 


Hay với tâm hữu hạn, tuệ tri: “Tâm hữu hạn”. Hay với tâm có định, tuệ trì: 
“Tâm có định”; hay với tâm không định, tuệ tri: “Tâm không định”. 


Tâm có Định là gì? Trong bản dịch này, họ dùng từ tập trung quá nhiều 
(concentration - bản Kinh tiếng Anh). Nhưng ở Mỹ, tôi phát hiện ra rằng tập trung 
luôn luôn có nghĩa là một dạng chú tâm mạnh mẽ, một dạng chú tâm bị, hoặc dạng 
chú tâm không thể bị dao động. 


Vì thế tôi chọn từ ngữ có một chút khác. Vì mọi người không hiểu rõ là tâm tập 
trung còn có thể rất an tĩnh, an nhiên nhưng cũng rất tỉnh giác chứ không chỉ tập 


„ (f ` 


trung vào mỗi một thứ duy nhất. Tôi lựa chọn từ “collected” thay vì “concentrated”. 
Hay với tâm giải thoát, tuệ tri: “Tâm có giải thoát”; hay với tâm không giải 
thoát, tuệ tri: “Tâm không giải thoát”. 

Thế nào là tâm giải thoát? Đó là tâm đang trải nghiệm rất sâu sắc sự thật thứ ba, 
Diệt Đế. Mỗi khi tâm bạn đi lang thang khỏi đề mục hành thiền, bạn cần buông khỏi 
điều xao lãng đó, thư giãn - làm mềm đi những căng thẳng tạo ra bởi sự di chuyển 
chú ý của tâm. 

Khi bạn buông những căng thẳng, những khó chịu đó (trong thân & tâm), tâm bạn 
trở nên nhẹ nhõm, mở rộng. Ngay sau đó, tâm bạn trong sáng và thức trở nên nhạy 
bén. Bạn mang cái tâm đó quay về với đề mục hành thiền. Bạn đang giải thoát tâm 
mình khỏi sự căng thẳng của tham ái; bạn đang buông bỏ tham ái. 


Tham ái (Tanha) luôn được biểu hiện là căng thẳng trong thân và trong tâm. Mỗi 
khi bạn buông bỏ, thả lỏng, bạn trải nghiệm tâm giải thoát. 


Vậy tâm không giải thoát là gì? Đó là có người thực hành tập trung nhất điểm (one- 
pointed concentration), tâm của họ đi lang thang, họ buông sự xao lãng và lập lực 
quay về với đề mục hành thiền. Họ không buông tham ái (là thư giãn căng thẳng). 
Tâm của họ lúc đó không được giải thoát. 


Tôi có rất nhiều lần trao đổi với Sayadaw U Silananda về phần này của Bài Kinh. Và 
tôi luôn thắc mắc với vị ấy là tại sao không giải thích như vậy (sự liên kết giữa 
Vipassana & Samatha). Chắc có lẽ Vị ấy là thiền sư Vipassanä. Là thiền sư, bạn nên 
hướng dẫn những điều này. Nhưng nếu bạn là thiền sư Vipassanä, bạn không muốn 
học trò của mình quan tâm tới Jhãna. Bạn muốn học sinh chỉ trải nghiệm điều được 
gọi là Tuệ Minh Sát (Vipassana nana). 


Vấn đề là việc thực hành quan sát Vipassanä khô là một dạng của tập trung bị hút 
(tập trung nhất điểm). Nó có thể là từ sát na này sang sát na nọ...Nhưng nó vẫn là 
sự tập trung nhất điểm. 


#6 


Khi các bạn vào cận định (access concentration - Upacara samadhi). Điều bạn trải 
nghiệm là do sức mạnh của định sẽ đè nèn để các chướng ngại không sinh khởi. Đó 
là vấn đề chính. 

Những chướng ngại (triền cái) là nơi bạn gặp dính mắc. Bạn thanh lọc tâm trí được 
một thời gian khi bạn trong “cận định”. Tuy nhiên bạn không thể hoàn toàn thanh 
lọc tâm bởi vì khi bạn rời khỏi cận định, những chướng ngại sẽ quay trở lại. 


Bởi vì bạn ít rèn luyện khả năng nhận biết chướng ngại nên bạn rất dễ bị chúng 
cuốn theo. Khi bạn luyện tập quan sát và thư giãn, mỗi khi chướng ngại sinh khởi, 
tâm bạn bị đi lang thang và bạn bắt đầu suy nghĩ lung tung... bất kể điều gì khởi 
sinh lúc đó. Đó là một phần của bồn chồn (trạo cử), đó là chướng ngại. Bạn xử lý 
chướng ngại như thế nào? 


Bạn buông những suy nghĩ, thư giãn cái tham ái, và giờ bạn đang có trạng thái tâm 
trong sạch. Khi bạn thực hành quán Vipassana khô, bạn thường được hướng dẫn 
“Khi tâm đi lang thang, hãy quan sát vào điều gây mất tập trung đó cho đến khi nó 
tan biến, rồi ngay lập tức quay lại với hơi thở”. 


Với hướng dẫn này, không có bước thư giãn vì thế thiền sinh đưa sự chú ý có tham 
ái trong đó quay về đề mục. Sẽ rất khó để có tâm hoàn toàn trong sạch với cách 
thực hành đó. 


Tôi đã viết một quyển sách có tên là: The Anapanasati Sutta: A Practical Guide to 
Mindfulness oƒ Breathing and Tranquil Wisdom Meditation. Trong quyển sách đó, 
tôi viết về mọi điều tôi đang chia sẻ với các bạn bây giờ. 

Khi tôi hoàn thành quyển sách, tôi đã gửi đến Sayadaw U Silananda. Vị ấy có đọc và 
ấn tượng với nó, và đã đưa nó lên website. Điều tuyệt vời là rất nhiều người đã đọc 
quyển sách nhờ Vị ấy đăng lên website. Tôi và U Silananda đã thảo luận về phương 
pháp tôi chia sẻ trong sách, chính là phương pháp tôi đang hướng dẫn các bạn tại 
đây. Vị ấy đồng ý rằng đây là một phương pháp hành thiền rất tốt. Và nó giúp hành 
giả hiểu rõ hơn về cách thiền mà Đức Phật dạy. Nhưng vị ấy chia sẻ là vị ấy sẽ không 
thể dạy cách thiền này được vì trong 40 năm qua, vị ấy đã hướng dẫn cách hành 
thiền khác. 


Bất cứ phương pháp thiền nào bạn đang thực hành. Nếu bạn không có bước buông 
và thư giãn tham ái, bạn đang thực hành một dạng tập trung nhất điểm nào đó. 


Nếu bạn thực hành tập trung bị hút, bạn sẽ không thể quan sát được Duyên Khởi 
(Thập Nhị Nhân Duyên) theo cách nó cần được quan sát. Ngày mai, trong bài Pháp 
thoại, chúng ta sẽ nói về một trong những bài rất quan trọng trong Trung Bộ Kinh: 
Bài kinh sáu sáu (bài số 148). 


Tôi sẽ đọc Kinh toàn bộ mà không lược bỏ hay làm tắt bất cứ gì. Tôi là như vậy vì 
bài Kinh sẽ hằn sâu trong tâm trí của bạn theo cách bạn không tưởng tượng được. 
Bạn sẽ có khả năng quan sát rõ ràng hơn nhiều quá trình Duyên khởi hoạt động. 


T7 


Quay lại, chúng ta đang trao đổi về lĩnh vực quan sát tâm cittãänupassana. Chúng ta 
đang trao đổi về việc nhận biết tham, sân, sỉ, tán loạn, vô thượng... 


Bạn sẽ thấy những trạng thái tâm này khi chúng xuất hiện, và chắc chắn chúng xuất 
hiện. Rất nhiều thứ khác nhau sẽ sinh khởi khi bạn thực hành. Việc bạn ứng xử/ 
phản ứng thế nào với chúng quyết định điều gì sẽ diễn ra trong tương lai. Nếu bạn 
buông khỏi những xao nhãng, thư giãn, mang cái thư giãn đó về đề mục hành thiền, 
bạn sẽ có xu hướng quan sát Duyên khởi ngày càng rõ ràng hơn. 

Trong vài bài Pháp thoại vừa rồi, tôi có chia sẻ về ngũ uẩn. Tôi không cụ thể nói nó 
là ngũ uẩn, nhưng tôi có nói. Ngũ uẩn là cách nói về năm tập hợp. 

Bạn có cơ thể vật lý. Phần đầu tiên của Kinh Satipatthäna là gì? Kayãnupassana 
chánh niệm về thân. Bạn có cảm thọ (cảm giác). Lĩnh vực thứ hai trong Satipatthäna 
là? Vedananupassana chánh niệm về thọ. Bạn có tưởng. Tiếp theo bạn có hành 
(sankhara). Tôi gọi nó là suy nghĩ. Cách gọi nào cũng đúng. 


Tưởng là phần của tâm dán nhãn (dán tên gọï) cho sự vật sự việc hiện tượng. Bạn 
nhìn thấy cái này, và tâm bạn nói: đây là quyển sách. 


Tưởng là phần của tâm có khả năng nhận biết và có trí nhớ trong đó. Và khi chúng 
ta trao đổi về lĩnh vực thứ ba trong Kinh, là cittãnupassang, thiết lập niệm về tâm, 
có bao gồm sankharas, là suy nghĩ, là dự định, là tưởng. 


Phần cuối của ngũ uẩn là thức. Cái này phù hợp với dhammanupassana, quán Pháp. 


Bạn có thể thấy ngũ uẩn và bốn lĩnh vực chánh niệm là cùng đề cập đến cùng một 
thứ. 


Bạn tạo nhiều đau khổ cho mình bằng cách khi một cảm thọ phát sinh, bạn cố gắng 
nghĩ để xua đuổi cảm thọ đó. Bạn càng cố suy nghĩ về cảm giác, cảm giác càng trở 
nên mạnh mẽ. Cảm giác càng mạnh mẽ, bạn càng tạo nhiều đau khổ cho bản thân. 


Bạn được hướng dẫn hành thiền như thế nào? Đó là khi cảm giác (Thọ) sinh khởi, 
có thể là lạc thọ, khổ thọ....Tiếp đó là Ái phát sinh ngay sau Thọ (cảm giác). Ái luôn 
luôn là tâm “tôi thích hoặc không thích. 


Ái luôn được biểu hiện là những căng thẳng trong thân và trong tâm. Sau Ái là Chấp 
Thủ (sự dính mắc). Chấp thủ là suy nghĩ, quan điểm, ý kiến, khái niệm về tại sao 
bạn thích hay không thích cảm giác đó (Thọ). 


Mắt xích yếu trong Thập Nhị Nhân Duyên là Ái. Tại sao? Bởi vì tham ái là thứ rất 
dễ nhận ra khi nó phát sinh. Nó luôn xuất hiện và biểu hiện trong thân và tâm là cái 
căng thẳng, khó chịu. Khi cảm giác (thọ) phát sinh, ta thích hoặc không thích nó. 
Rồi ta có suy nghĩ rồi ta khơi lên những tập khí (Hữu) về những suy nghĩ đó. Ta 
luôn nghĩ theo cùng một cách với từng loại cảm thọ phát sinh. 


78 


Mỗi khi cảm giác (cảm thọ) phát sinh, sẽ có những suy nghĩ về cảm giác. Việc bạn 
cần làm là buông đi những suy nghĩ đó, đừng dính mắc vào bất cứ câu chuyện nào 
đang diễn ra, rồi thư giãn. 


Tiếp theo, bạn quan sát cảm giác, và điều bạn đang quan sát thấy, chỉ là cảm giác. 
Và xung quanh cảm giác có một cái căng thẳng tỉnh thần nhỏ. Đó là “tôi thích hay 
không thích”. 


Chúng ta luôn có xu hướng muốn kiểm soát cảm giác, muốn nó phải theo ý của 
mình. Nếu đó là cảm giác khó chịu, ta muốn nó biến mất, dừng lại hay xua đuổi nó 
đi. Nếu đó là cảm giác dễ chịu, ta muốn ôm ấp và giữ chặt bằng mọi cách. Nhưng sự 
thật là, khi cảm giác phát sinh, nó ở đó, và nó ở đó theo cách của nó. Đó là sự thật. 


Bạn cần buông đi cái bọc căng thẳng tỉnh thần bao xung quanh cảm giác đó. Cảm 
giác đó có thể là tâm có định, có thể là tâm tán loạn, có thể là tâm có tham, có thể là 
tâm có sân... không quan trọng. Điều bạn cần làm là “Được rồi! Cảm giác ở đó, và 
đó là điều bình thường”. Bạn thư giãn căng thẳng và quay về với đề mục hành thiền. 


Khi bạn ứng xử với cảm giác như vậy, bạn sẽ không gặp đau khổ. Không tồn tại cái 
“tôi muốn sự thật phải khác đi.” Không có gì cần kiểm soát. Bạn chỉ cần quan sát 
điều gì phát sinh theo cách nó thực tế phát sinh. 


Đây là việc rất quan trọng. Bạn càng hình thành được thói quen thư giãn, tâm của 
bạn càng nhanh chóng được tự do. 


Đây là những gì mà đoạn này của bài Kinh đề cập đến. Khi bạn đi sâu vào thiền hơn, 
bạn bắt đầu trải nghiệm được lợi lạc của hành thiền. Đức Phật gọi những trải 
nghiệm dễ chịu là Jhãna. Nhưng Jhãna không có nghĩa là sự tập trung. Jhäna mang 
ý nghĩa là bậc thang đo sự hiểu của bạn, và chỉ là như thế. Việc bạn biết mình đang 
ở Jhãna này hay Jhãna nọ không quan trọng. Người cần biết đó là tôi. Khi bạn trình 
Pháp với tôi về những trải nghiệm của bạn, tôi biết cách để hướng dẫn tiếp theo 
như thế nào. Tôi biết những hướng dẫn nào sẽ có lợi ích cho các bạn. Tuy nhiên, 
những gì tôi chia sẻ chỉ là gợi ý. Đừng hoàn toàn tin tưởng những gì tôi nói, hãy thử 
và xem liệu nó hiệu quả đến đâu. Nếu hướng dẫn có hiệu quả, giữ nó. Nếu không, 
gạt nó qua một bên. Tôi không bị dính mắc quá nhiều với điều tôi nói. Có lẽ là vẫn 
có một chút. 

Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay sống quán tâm trên ngoại tâm; 
hay sống quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh sanh khởi 
trên tâm; hay sống quán tánh diệt tận trên tâm; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên tâm. 


Với bài Pháp thoại hôm trước, Trung bộ Kinh 111 (Anupada Sutta), tôi đã cho các 
bạn thấy rất nhiều những điều mà ngài Sariputta trải nghiệm khi đang ở trong các 
tầng thiền. 


79 


Tất cả những trải nghiệm đến rồi đi, đến rồi đi (sinh diệt), chúng không xuất hiện 
cùng một lúc. Và đây là cách bạn quan sát được tính vô thường - anicca. 

Bạn càng quan sát rõ ràng điều này như là một phần của Giáo lý Duyên khởi, bạn 
càng hiểu sâu sắc rằng đây là quy trình tự nhiên (impersonal process). 


Mọi điều diễn ra đều có nguyên nhân. Mọi điều đều phụ thuộc vào nguyên nhân. 
Bạn đang quan sát thấy sự thật tự nhiên của mọi thứ khi bạn thấy sự di chuyển và 
thay đổi liên tục, thấy được nó không liên quan gì tới mình. 


“Có tâm đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. 

Làm thế nào để không tham ái hay chấp thủ bất cứ gì ở đời? Định nghĩa của tham 
ái? Định nghĩa của chấp thủ? Đó là tất cả những suy nghĩ, khái niệm, câu chuyện 
trong tâm trí, việc đồng hóa bản thân với những điều trong tâm trí đó. 


Nếu bạn muốn không bám víu (chấp thủ) bất cứ điều gì, hãy liên tục buông bỏ tham 
ái. Tại sao? Bởi vì chấp thủ sẽ không phát sinh sau đó. Tâm của bạn trong sáng, 
bạn không có suy nghĩ khi bạn buông tham ái ra. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán tâm trên tâm. 

Bây giờ, chúng ta tới Quan sát Pháp. Đây là phần rất thú vị bởi vì đoạn đầu đề cập 
tới năm chướng ngại (triền cái), nhận thức được triền cái. Phần này hướng dẫn 
chính xác bạn cần ứng xử với chướng ngại như thế nào khi nó phát sinh. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các 
Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 
năm triền cái? Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nội tâm có ái dục, tuệ tri: “Nội 
tâm tôi có ái dục”; hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có 
ái dục”. 

Đoạn này rất rõ ràng. 

Và với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; 


Làm thế nào bạn biết được ái dục chưa được sanh khởi? Khi tâm bạn đang ở đề 
mục hành thiền, và nó bắt đầu bị xao nhãng. Điều xảy ra là tâm của bạn ở chỗ này, 
rồi bỗng nhiên nó ở chỗ khác. Bạn đã không quan sát được quá trình này. Tất cả 
những gì bạn biết là tâm mình đã di chuyển từ hơi thở và dính vào chỗ xao nhãng. 
Làm thế nào điều đó diễn ra? Điều gì diễn ra đầu tiên? Tiếp theo là gì? Tiếp theo 
nữa là gì? Khi tâm bạn quân bình và niệm sắc bén hơn, bạn sẽ thấy có nhiều điều 
diễn ra hơn là bỗng dưng tâm đi lang thang. 


80 


Khi bạn buông đi cái xao lãng, thư giãn và đưa tâm về với đề mục, rồi tâm lại quay 
về với cái xao lãng. Nhưng giờ đây, bạn có thể sử dụng một trong những thành phần 
của giác ngộ: trạch pháp - điều tra/ nghiên cứu trải nghiệm. Bằng cách nào, tâm 
của bạn di chuyển đến chỗ xao lãng? 


Việc bạn sẽ thấy là có điều diễn ra trước khi tâm bị dính mắc hoàn toàn vào dục lạc 
giác quan. Có điều đã diễn ra. 

Khi bạn bắt đầu nhận biết được tâm cứ bị kéo, và bạn thư giãn rồi về với đề mục, 
bạn bắt đầu quen với cách xao nhãng xuất hiện. Đây là một trong những lý do tại 
sao chướng ngại là người bạn tốt. Chúng đang chỉ cho bạn thấy bạn đang bị dính 
mắc ở đâu và như thế nào. Tâm bị lôi kéo, và bạn sẽ thấy có cảm giác sinh khởi ngay 
trước khi suy nghĩ về dục lạc giác quan bắt đầu. 


Đương nhiên bạn sẽ bị dính mắc vài phút trước khi bạn nhận ra mình bị dính mắc. 
Điều bạn cần là buông khỏi cái chướng ngại và thư giãn, và quay về với đề mục 
hành thiền. 

Bản chất tự nhiên của chướng ngại là chúng kéo tâm bạn về phía chúng. Và đây là 
điều tốt. Tại sao? Bởi vì mỗi khi tâm bạn đi lang thang khỏi đề mục, bạn nhận biết 
được, bạn thư giãn và đưa tâm về đề mục, là bạn đang cải thiện chánh niệm. 


Bạn đang cải thiện kĩ năng quan sát sự di chuyển của tâm. Tâm sẽ di chuyển liên 
tục chỗ này chỗ khác. Nhưng khi bạn bắt đầu quen thuộc với quy trình này, bạn bắt 
đầu quan sát được một cách tỉnh tế và sâu sắc hơn. 


Điều gì diễn ra đầu tiên? Bạn sẽ không để ý, hầu hết các bạn sẽ không để ý được mà 
cần rèn luyện thêm. Bạn sẽ thấy là tâm của mình vốn đang rất yên tĩnh với đề mục, 
rồi rồi bỗng dưng nó dao động, nó rung rung. Nó rung ngày một rõ ràng hơn rồi 
cuối cùng nó di chuyển đi. 


Điều đang được đề cập đến trong đoạn Kinh này là làm thế nào để có thể nhận biết 
được quá trình vi tế và sự sự dao động này. Lúc đầu, bạn không thể quan sát được, 
rồi bạn nhận biết ngay khi nó bắt đầu di chuyển, bạn thư giãn và quay về. 

Bạn không còn bị chướng ngại lôi cuốn. Đôi lúc vẫn bị, đôi lúc không. 

Bạn có thể phải làm việc này hàng trăm, hàng ngàn lần. Điều này phụ thuộc vào độ 
lớn của sự dính mắc của bạn tới đâu đối với các dục lạc giác quan. 

Nhưng nếu bạn nhìn nhận những gì diễn ra chỉ là quy trình, bạn sẽ bắt đầu buông 
đi những niềm tin về cái tôi, về đây là của tôi. Với việc ngày một quen thuộc với sự 
xao lãng và cách nó sinh khởi, bạn càng nắm bắt được quá trình này nhanh hơn. 
Thay vì bị xao lãng 5 - 10 phút, bạn chỉ còn xao lãng 1-2 phút, rồi vài chục giây, rồi 
nhanh hơn, nhanh hơn. 

Rồi với Chánh niệm ngày một mạnh mẽ và sắc bén, bạn sẽ đến giai đoạn mà bạn có 
thể nhìn thấy tâm bắt đầu rung động, bạn buông ngay lúc đó và tâm không còn đi 


81 


lang thang. Bạn bắt đầu hiểu tầm quan trọng của chướng ngại - đó là những người 
thầy của bạn. 


Tôi không phải là thầy các bạn. Những chướng ngại là thầy của các bạn bởi vì chúng 
chỉ cho bạn rất rõ cách mà tâm trí bạn hoạt động. Khi bạn quan sát nó một cách rõ 
ràng, bạn sẽ nhận ra những phần mắt xích khác nhau của Giáo lý Duyên khởi. 
Duyên khởi diễn ra rất nhanh. Tôi biết có một số chú giải chia sẻ về Duyên khởi 
diễn ra trong ba kiếp. Với tôi đó là sự mơ mộng. Nhưng chỉ với cái này (BV búng 
ngón tay), có hàng triệu Duyên khởi sinh diệt. 


Khi bạn quen thuộc với cách quy trình Duyên khởi hoạt động, bạn sẽ huấn luyện 
bản thân cách buông đi niềm tin và sự dính mắc với mọi thứ. Không có gì xuất hiện 
là “tôi, của tôi, tự ngã của tôi”. Bạn sẽ thấy mọi thứ chỉ là một quy trình tự nhiên 
khách quan. Và bạn sẽ trải nghiệm sự tự do và giải thoát nếu bạn thực hành đúng 
như vậy. 


(Lặp lại) Và với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với 
ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; 


Vị ấy nhìn thấy những dao động vi tế. 


và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri 
như vậy. 


Việc này là như thế nào? Đó là giữ vững tâm của mình tại đề mục. Khi bạn chú tâm 
vào đề mục, chướng ngại sẽ không sinh khởi. Khi bạn bắt đầu có xao lãng, bạn sẽ 
nhận biết nó mỗi lúc một sớm và rõ ràng hơn. 


Bạn sẽ phát triển chánh niệm liên tục bằng cách buông những dính mắc và thả lỏng, 
quay về với đề mục. 

Cuối cùng, chướng ngại không còn đủ năng lượng để có thể phát sinh và tâm bạn 
tự nhiên sẽ đặt ở đề mục hành thiền ngày một lâu hơn. Đó là cách bạn vượt qua 
chướng ngại. 


Điều cần lưu ý ở đây là bạn chú ý vào đề mục hành thiền, nhưng không dính mắc 
vào đó. Nếu bạn đặt quá nhiều sự chú tâm và năng lượng, trạo cử (bồn chồn) sẽ 
quay lại thăm bạn. 

Và mọi chướng ngại đều như vậy cả. Các bạn cũng xử lý như vậy với mọi chướng 
ngại. Cùng một cách. Tôi gọi tất cả các chướng ngại là “xao lãng”. 

Bất cứ khi nào tâm bạn bị kéo đi, nó bị xao lãng. Hãy buông tâm khỏi đó, thư giãn, 
nhẹ nhàng quay lại với đề mục hành thiền. 

Mỗi khi bạn buông sự căng thẳng, bạn đang trải nghiệm Nibbana. Đó là Nibbana 
thế gian, vẫn là Nibbana thuộc vật chất, nhưng nó không có sự khó chịu (lửa) trong 
đó. Nibbana, ni - không, bãna - lửa. Tham ái được gọi là lửa. Nó có tính chất nóng. 


82 


Mỗi khi bạn buông sự xao lãng, cho dù đó là loại chướng ngại (triền cái) nào, mỗi 
khi bạn buông nó, bạn thư giãn, bạn mang cái tâm trong sáng đó quay về với đề 
mục. Chánh niệm của bạn, theo đó, được mài sắc bén dần lên. 


Bạn sẽ kéo dài thời gian chú tâm vào đề mục, tần xuất bị chướng ngại ảnh hưởng 
giảm đi, và đó là lúc bạn bắt đầu trải nghiệm các tầng thiền Jhãna. Trạch pháp (thẩm 
tra) liên tục hỗ trợ mài sắc chánh niệm. 


Chúng ta sẽ trao đổi về thất giác chi sau. Tôi sẽ hướng dẫn bạn sau một lúc nữa. 


Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri: “Nội tâm tôi có sân hận”; hay nội tâm không 
có sân hận, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có sân hận”. Và với sân hận chưa sanh 
nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với sân hận đã sanh, nay được đoạn 
diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ 
tri: “Nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên”; hay nội tâm không có hôn trầm thụy 
miên, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên”. Và với hôn trầm 
thụy miên chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với hôn trầm 
thụy miên đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với hôn trâm 
thụy miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri 
như vậy. Hay nội tâm có trạo hối, tuệ tri: “Nội tâm tôi có trạo hối”; hay nội 
tâm không có trạo hối, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có trạo hối”. Và với trạo hối 
chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với trạo hối đã sanh nay 
được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với trạo hối đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có nghi, tuệ 
tri: “Nội tâm tôi có nghi”; hay nội tâm không có nghị, tuệ tri: “Nội tâm tôi 
không có nghỉ”. Và với nghỉ chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; 
và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với nghi đã 
được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến bẩy yếu tố giác ngộ (thất giác chi). Chúng ta sẽ quay 
về lục thức và ngũ uẩn sau. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bảy 
Giác chỉ. Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp 
đối với Bảy Giác chi? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo nội tâm có niệm giác 
chỉ, tuệ tri: “Nội tâm tôi có niệm giác chi”; hay nội tâm không có niệm giác chỉ, 
tuệ tri: “Nội tâm tôi không có ý niệm giác chỉ”. 

Bạn sẽ thích nghe điều này. 

Và với niệm giác chỉ chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với 
niệm giác chỉ đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


83 


Tâm bạn đang như thế nào lúc này? Cách tâm bạn di chuyển từ việc này sang việc 
khác thế nào? Điều đó diễn ra thế nào? Bạn thấy chứ, nó luôn liên quan tới trạch 
pháp và nhận biết giáo lý Duyên khởi. 

Quan sát được những mắt xích sinh và diệt. Bạn hãy nhớ để quan sát, nhớ để nhìn. 
Đó là Niệm. 

(Lặp lại) Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy 


Làm thế nào nhận biết được như vậy? Hãy nhớ để ý. Nhớ là quan sát cách tâm di 
chuyển từ việc này sang việc khác. 

Hãy để mọi thứ như là, thư giãn, quay về với đề mục đó là cách để mài sắc Niệm. 
Đó là cách bạn phát triển Niệm, và cách Niệm Giác Chi được bồi đắp, được tu thành 
viên mãn. 

Hãy thực hành và trở nên giỏi với nó. Khi tôi nói với bạn về thực hành thiền, hầu 
hết mọi người nghĩ là ngồi ở trên đệm và đó là thế. Bạn biết tôi đang nói điều gì, tôi 
nói là hành thiền mọi lúc mọi nơi. 

Việc hành thiền mọi lúc mọi nơi là việc không dễ. Thiền trong mọi việc là như thế 
nào? Đó là hãy rèn luyện sự chú ý về nhận biết tâm của mình đang làm gì trong 
phút giây hiện tại. Ví dụ, ngay bây giờ, tâm của mình đang căng thẳng. Tại sao? Bởi 
vì có tham ái trong đó. Hãy buông, thư giãn, mỉm cười và quay về với đề mục. Không 
chỉ có việc thiền ngồi mới khiến bạn có thể ở trong các bậc thiền Jhãna. Bạn có thể 
trải nghiệm Jhãna ngay trong khi thái rau, giặt quần áo, tắm rửa. Bạn có thể ở Jhäna 
bất kể lúc nào. Khi bạn tắm, bạn có thể cảm thấy niềm vui không? Khi bạn thái rau, 
bạn có thể cảm thấy niềm vui không? Khi bạn cắt cỏ dọn vườn, bạn có thể cảm thấy 
niềm vui không? Nếu chánh niệm sắc bén, bạn có thể ở trong Jhãna với bất kể công 
việc gì. 

Đó là khi tâm mình tuyệt đối trong sáng. Khi bạn đang trải nghiệm Jhãna, không có 
chướng ngại nào phát sinh cả. Chướng ngại chỉ phát sinh khi Niệm của bạn yếu đi. 


Hôm qua, tôi có cho các bạn xem một bảng thể hiện mối liên quan giữa ngũ uẫn và 
Tứ niệm xứ. Chướng ngại được vẽ ở dưới. 


Khi Niệm của bạn yếu đi, chướng ngại sẽ xuất hiện, hoặc một hoặc hai hoặc ba. 
Chướng ngại thích xuất hiện cùng nhau, chứ không thích xuất hiện lần lượt. 


Bạn có sự bồn chồn (trạo cử), và thực tế là bạn sẽ thích cái bồn chồn khi bạn đang 
có dự định gì đó, và bạn không thích sự bồn chồn khi bạn cảm thấy quá tải. Bạn 
không chỉ có bồn chồn, bạn còn có hoặc tham hoặc sân với cái bồn chồn đó. 

Bạn cần phải có hứng thú với việc có một trạng thái tâm nhẹ nhàng, an tịnh. Việc 
có trạng thái tâm phù hợp sẽ giúp bạn nhận biết điều đang diễn ra, để nguyên nó 
đó, buông sự chú ý khỏi đó, thư giãn và quay về với đề mục hành thiền. Với một vài 
người, đề mục của bạn là hơi thở, bạn hãy quay về với hơi thở và thư giãn. Hơi thở 


84 


vào, thư giãn, hơi thở ra thư giãn. Với người khác, đề mục là Metta. Hãy quay về 
với cảm giác Metta. Trong hoạt động hàng ngày, bạn không nhất thiết phải lan tỏa 
tới người bạn tâm linh. Bạn có thể lan tỏa Metta tới tất cả mọi người. 


Điểm mấu chốt là nhận biết tâm mình bị dính mắc vào chướng ngại, để chướng 
ngại ở đó, thư giãn, quay về với đề mục. Trong đời sống hàng ngày, bạn để ý thực 
hiện việc này. Đây chính là lý do tôi thúc các bạn bây giờ. 


Với những công việc hàng ngày, bạn có thể ở trong trạng thái tâm vui vẻ, hạnh phúc 
chứ? Bạn có thể hạnh phúc khi rửa bát, rửa rau, dọn dẹp, ăn uống, đi vệ sinh? Bạn 
có thể chứ? Hãy đừng thả rông tâm, hãy để tâm trong những trạng thái tích cực. 


Đây là mấu chốt của việc thực hành. Bạn càng có khả năng làm tốt những việc này, 
bạn càng ít trải nghiệm đau khổ. Và tâm bạn ngày càng an tĩnh, hạnh phúc, tích cực 
và nhạy bén. Bất cứ khi nào bạn có những suy nghĩ lặp đi lặp lại, bạn đang có sự 
dính mắc và tâm bạn bị vướng vào tham ái, chấp thủ. 


Bạn thư giãn sau khi bạn nhận biết... Việc nhận biết vừa là Niệm, vừa là Trạch Pháp. 
Sau đó là Tỉnh Tấn - sự chủ động buông bỏ khỏi xao lãng. 


Và rồi hỷ (niềm vui) phát sinh. Sau Hỷ, là Khinh an, và tâm bạn trở nên an tĩnh và 
cân bằng. Tôi vừa giảng nhanh qua tất cả những yếu tố của giác ngộ (Thất giác chỉ). 
Đó là cách Thất giác chi hoạt động. 


Một điều nữa mà tôi muốn bạn nhớ: hãy phát huy khiếu hài hước, tự giễu chính 
mình. Mỗi khi bạn bị dính mắc vào điều gì đó, bạn có thể tự giễu mình bằng cách 
cười thoải mái. “Cái tâm mình thật điên rồ. Ha ha! Mình lần nữa lại bị dính mắc rồi!” 
“Lại cơn giận! Mình lại dính rồi! Cũng không có gì”. 


Việc cười giễu chính mình thay đổi góc nhìn của bạn từ “tôi là, tôi bị...” trở thành 
“cũng chỉ là...”. Thay đổi từ “đồng hóa thành vấn đề cá nhân, việc to tát, việc lớn” 
trở thành “cũng chỉ là có thế, cũng chỉ làm cảm thọ, cũng chỉ là cảm xúc...” Việc 
buông trở nên dễ dàng hơn. Bạn thấy không, đó là quá trình áp dụng đủ bảy yếu tố 
giác ngộ (Thất giác Chi). 


Bạn có hỷ (niềm vui) ngay ở giữa. Niềm vui giúp bạn tách rời dễ dàng hơn và có cái 
nhìn khách quan. Khi bạn vui, tâm bạn nhẹ nhàng, sắc bén và tỉnh tế hơn. 


Khi trạng thái tâm của bạn bắt đầu chùng xuống. Bạn sẽ dễ dàng quan sát được. 
Bạn có biết tại sao tôi luôn yêu cầu bạn mỉm cười không? Tại sao tôi luôn yêu cầu 
bạn cười thoải mái? Bởi vì nó giúp cho Niệm của bạn. Nó giúp bạn thẩm tra/ nghiên 
cứu trải nghiệm của bạn. 

Càng cười nhiều, bạn càng dễ dàng đưa tâm về trạng thái thăng bằng. Bạn có thể 
đo sự tiến bộ trong việc phát triển tâm linh của mình bằng cách nhận ra mình đã 
bớt cười NHẠO mọi thứ, và bạn đã bắt đầu cười VỚI mọi thứ. Bạn không còn vơ 
mọi thứ vào mình. 


85 


Khi tôi ai nghe đó nói điều gì đó đúng. Điều tôi thường làm là cười to. Tôi không 
cười nhạo. Tôi chỉ cười vì đó là điều đúng, đó là điều tốt. 

Đó là hỷ phát sinh. 

Điều thú vị với bảy yếu tố giác ngộ là cách sử dụng chúng để đối xử với chướng 
ngại. Ví dụ khi bạn gặp hôn trầm (trạng thái lờ đờ, buồn ngủ). Lúc đó bạn cần Niệm, 
bạn cần Trạch Pháp, bạn cần Tỉnh Tấn, và khi bạn Tinh Tấn, Hỷ phát sinh. 


Khi bạn có sự bồn chồn (trạo cử) bạn vẫn cần Niệm, Trạch Pháp nhưng bạn cần chú 
tâm nhiều hơn tới Khinh an, tới Xả, tới Định (an tĩnh của tâm). 


Ta có thể chia yếu tố giác ngộ thành 7 yếu tố, và khởi lên khi cần. Tuy nhiên, chúng 
đều cần bắt đầu từ Niệm. Bạn cần nhớ, bạn nhớ chú tâm với trạng thái khinh an, 
chú tâm với trạng thái hý... 


Chánh Tinh Tấn trong Bát Chánh Đạo cũng vô cùng quan trọng với việc thực hành 
của bạn. Với việc Trạch Pháp của bạn, bạn cần thực hiện với sự cân bằng của Tinh 
Tấn. Chánh Tỉnh Tấn là gì? 


Chánh Tinh Tấn là nhận biết tâm đang có bất thiện, buông dính mắc khỏi bất thiện, 
thư giãn, khơi gợi là trạng thái tâm thiện, và duy trì trạng thái tâm thiện đó. 


Bây giờ hãy nhìn lại các chướng ngại. Bạn đang làm gì khi chướng ngại phát sinh? 
Bạn quan sát thấy tâm có trạng thái bất thiện. Bạn buông sự dính mắc khỏi đó, thư 
giãn, mỉm cười và quay về với đề mục. Đó chính là Chánh Tinh Tấn. Nỗ lực và tỉnh 
tấn không phải cùng một thứ. 


Bạn cần thực hành tỉnh tấn với sự nỗ lực vừa đủ. Nếu bạn cố gắng quá, bạn sẽ bị 
bồn chồn, bứt rứt (trạo cử). Nếu bạn không đủ cố gắng, bạn sẽ bị hôn trầm. 


Tôi từng có một thiền sinh ở Malaysia. Sau buổi tôi hướng dẫn về thực hiện sự 
quyết tâm khi làm việc với Jhãna, cô ấy về nhà, và sau một tuần cô ấy quay lại và 
trình pháp “Con từng quen với việc trải nghiệm Jhãna” (Điều này tôi biết). Nhưng 
bây giờ con không thể vào được các Jhãna nữa. Điều gì đang diễn ra vậy ạ? Tôi hỏi 
“con đang quyết tâm như thế nào?” Và cô ấy nói “Con quyết tâm sẽ vào nhất thiền”. 


Với cách quyết tâm như vậy, cô ấy đang cố gắng quá mức. Khi cô ấy không thể vào 
được Jhãna như ý muốn, cô ấy lại càng cố gắng và nỗ lực để thực hành. Và điều đó 
tạo nên sự bồn chồn, bất an. Cô ta không thể vào Jhãna được. 

Tôi đã khuyên “Hãy thay đổi câu nói trong quyết tâm của mình đi. Hãy tạo sự quyết 
tâm để tâm trở nên an tĩnh và thoải mái, rồi con xem điều gì sẽ diễn ra. Và với cách 
quyết tâm như vậy, bỗng dưng cô ấy lại có thể vào các tầng thiền một cách dễ dàng. 
Bạn thấy đấy, mọi thứ có thể rất tinh tế. Ví dụ bạn nghĩ là “hôm nay không thích 
hợp để ngồi thiền lắm, nhưng thôi cứ ngồi đi!”. Nếu bạn bắt đầu với trạng thái tâm 
đó, bạn sẽ gặp điều gì? Bạn sẽ gặp nhiều bồn chồn (trạo cử). 


86 


“Tôi không muốn ở ở đây làm việc này, nhưng tôi cảm thấy là tôi nên, vì thế nên tôi 
cứ làm thôi”. Bạn cần phải buông tất cả những suy nghĩ kiểu đấy. 
Khi thực hành thiền, hãy khiến việc này trở nên nhẹ nhàng, như cách bạn chơi một 
trò chơi vậy. Đừng quá nghiêm túc. Tôi từng tham dự rất nhiều khóa thiền nhập 
thất dài ngày, ba tháng, tám tháng, đại loại thế. Nhiều người tham gia không hề có 
nụ cười nào trong suốt quá trình. Họ có lẽ đang cố gắng quá mức. 


Tôi đánh giá cao sự chăm chỉ họ có. Tôi cũng giống hệt họ. Tôi cũng không cười. 
Nhưng đó không phải là Tinh Tấn đúng cách, chăm chỉ đúng cách. Với cách như 
vậy, tâm trí hành giả trở nên nặng nề và nghiêm túc hơn cần thiết. 

Và rồi sẽ có những chỉ trích bản thân một cách vi tế xuất hiện. Bạn đã rất chăm chỉ, 
bạn đã rất nỗ lực, nhưng bạn không thấy được kết quả như cách bạn nghĩ. Bạn lại 
nỗ lực thêm một chút, thêm một chút, thêm một chút và không hề có chút tiến bộ 
nào trong hành thiền. 


Tại một trung tâm thiền, tôi gặp một vị Sư người Việt Nam. Vị ấy ở đó trước khi tôi 
đến một năm. Vị ấy đã rất nỗ lực và cố gắng. Và vị ấy gặp bình cảnh. Trước đây tôi 
thường chơi bóng rổ, và khi chơi quá nhiều, chúng tôi buộc phải nghỉ vài ngày để 
hồi sức và lấy lại cảm hứng. 

Vị ấy không nghỉ, cho dù một hay hai ngày để giải tỏa áp lực cho bản thân. Khi tôi 
ở Trung tâm đó, vị ấy đã đạt được Tuệ Minh Sát thứ 2, sau một năm rưỡi thực hành 
- khi đó tôi còn thực hành thiền Vipassanä theo cách Ngài Mahasi hướng dẫn. Bởi 
vì vị ấy đã cố gắng quá, quá sức. 


Toàn bộ vấn đề khi thực hành thiền là học cách điều chỉnh sự cố gắng của mình. 
Bạn càng đi sâu vào thiền, bạn càng phải học cách cân chỉnh sự nỗ lực của mình. Nó 
ngày càng trở nên vi tế hơn. 


Việc này sẽ trở nên cực kì thú vị, đặc biệt là khi Niệm của mình sắc bén. Bởi vì chỉ 
cần bạn cố gắng hơn cần thiết một chút, tâm của bạn bắt đầu có xu hướng bị bồn 
chồn. Bạn lùi lại một chút và biết tâm đã cân bằng. Rồi bạn tự nhủ... mình cần giảm 
bớt sự nỗ lực. Và bạn sẽ gặp...đờ đẫn, một cách vi tế. Mỗi thời thiền bạn ngồi, bạn 
lại học cách điều chỉnh một chút năng lượng của mình để có sự cân bằng. Trải 
nghiệm việc này là rất thú vị. 


Và có sự khác biệt lớn giữa những người Á và người Âu trong thực hành thiền. 
Người Châu Á thường có xu hướng thoải mái, thả lỏng, và họ thích những thú vui 
“tao nhã”, thích buôn chuyện, thích tụ họp cười đùa, và thích ăn nhiều. Và khi họ 
đến các trung tâm thiền, Thiền sư phải nghiêm khắc và để ý tới họ thường xuyên. 
Tôi đã thấy một vị sư, trong một khóa thiền nhập thất miên mật. Vị ấy lẽ ra đang 
phải ngồi thiền miên mật thì lại nằm ngủ trong phòng và bị thiền sư bắt gặp. Vị 
thiền sư ấy xách tai vị sư kia và mắng cho một trận và bắt đi ngồi thiền. Vị sư ấy 
phải ngồi thiền trước mặt thiền sư. 


87 


Ở đất nước này, chúng ta không cần làm thế, chúng ta không cần các vị thiền sư 
nghiêm khắc. Chúng ta cần những vị thiền sư kiểu như “con đang cố gắng quá mức, 
cần thoải mái hơn”. Sự nỗ lực của bạn cần nhẹ hơn. 


Vấn đề của chúng ta là luôn muốn “nỗ lực vì sự hoàn hảo” và “chiến đấu để thành 
công”. Vậy nên chúng ta cần những thiền sư “thư giãn, chậm lại một chút!”. Chúng 
ta luôn hướng đến mục tiêu, vì thế chúng ta tự hại mình trên con đường đi. Và việc 
cố gắng kiểu này cơ bản là không hiệu quả. Toàn bộ Thất Giác Chi cần sự thăng 
bằng để đạt Nibbana. Điều này có nghĩa là Hỷ giác chỉ (niềm vui) cần phải có trong 
việc tạo nên sự cân bằng. 


Rồi! Bây giờ chúng ta quay lại ngũ uẩn (năm tập hợp). 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm 
thủ uẩn. 


Đây là một câu rất thú vị “năm thủ uẩn - chấp thủ/dính mắc vào ngũ uẩn”. Phụ 
thuộc vào Niệm của bạn, ngũ uẩn có thể bị dính mắc với tham ái và chấp thủ hoặc 
không. 


Nếu một cảm giác xuất hiện và bạn quan sát thấy, bạn buông sự chú ý, thư giãn. 
Không có chấp thủ nào phát sinh. Nếu Niệm không đủ sắc bén, chấp thủ có thể phát 
sinh. 


Chấp thủ là gì? 


Tôi lặp lại, đó là tất cả những quan niệm, ý kiến, khái niệm, suy nghĩ, câu chuyện và 
những niềm tin về việc những thứ đang diễn ra là của bạn, là do bạn. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 
năm thủ uẩn? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: “Đây là sắc, đây là sắc tập, đây 
là sắc diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. Đây là tưởng, đây là 
tưởng tập; đây là tưởng diệt. Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. 
Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt”. Như vậy, vị ấy sống quán pháp 
trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
các pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩấn. 


Đây là việc nhận biết những uẩn khi chúng phát sinh và để nguyên chúng như vậy. 
Vậy làm thế nào để bạn biết được đây là nguyên bản, bạn đang quan sát thấy 
nguyên bản của cảm giác (mà không phải là chấp thủ)? Một câu hỏi khó nếu bạn 
không nắm rõ về Duyên khởi. Nhưng nếu bạn biết về Duyên khởi, bạn sẽ trả lời 
“Điều tạo nên cảm giác (Thọ) là Xúc (xúc duyên thọ)”. 


88 


Với Xúc là nguyên nhân, Thọ phát sinh. Và điều này áp dụng với toàn bộ ngũ uẩn. 
Vì vậy mọi thứ luôn quay về Duyên khởi và cách thức nó hoạt động, phát sinh, thay 
đổi... 


Bây giờ, chúng ta nghe về nội xứ & ngoại xứ (6 giác quan) 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu 
nội ngoại xứ. Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp đối với sáu nội ngoại xứ? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo tuệ tri con 
mắt và tuệ tri các sắc, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với 
kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã 
được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Nghe quen thuộc không? Những chướng ngại (triền cái). Khi mắt gặp hình ảnh và 
màu sắc, nhãn thức phát sinh. Ba cái (hình ảnh-màu sắc, mắt, nhãn thức) gặp mặt 
được gọi là Nhãn Xúc. Xúc là nguyên nhân, Nhãn Thọ phát sinh; với Nhãn Thọ là 
nguyên nhân, Nhãn Ái phát sinh; với Nhãn Ái phát sinh, Thủ phát sinh. 


Khi mà mắt gặp hình ảnh và màu sắc, và thứ phát sinh, sẽ có cảm giác (thọ) phát 
sinh, cảm giác dễ chịu (lạc thọ), cảm giác khó chịu (khổ thọ), hoặc cảm giác trung 
tính (bất lạc bất khổ thọ). 


Nếu bạn quan sát thấy và thư giãn, không dính mắc nào phát sinh. Nếu Niệm của 
bạn không đủ sắc bén, dính mắc sẽ phát sinh. Điều đang diễn ra là bạn bắt đầu suy 
nghĩ về việc bạn đang thấy cái gì, và “cái này hay đấy, mình thích” hoặc “mình đã 
từng thấy cái này rồi...! Rồi, bỗng nhiên, bạn đang lang thang ở chỗ nào đó cách xa 
việc quan sát vạn dặm. Đó là cách thức những xao lãng hoạt động. 


Một lần ở Malaysia, tôi bắt đầu quen thuộc với Duyên khởi. Tôi nghĩ là sẽ rất thú vị 
nếu mình có thể thử ăn món ăn mình rất yêu thích, xoài, mà không hề có tham ái. 
Tôi cầm miếng xoài, cho vào miệng, và tôi cảm nhận được vị của nó. Tôi nhận thấy 
cách mà nhiều vị phát sinh. Và tôi bắt đầu nhai miếng xoài, và có những cảm giác 
dễ chịu phát sinh. Và tôi biết “tham ái”, và tôi thấy tham ái. 

Rồi tôi thư giãn và tự nhủ “mình cần làm lại, mình chưa quan sát được việc này rõ 
ràng.” Tôi cầm miếng xoài khác và thực hành với thao tác y như lúc trước. Một lần 
nữa, tham ái lại diễn ra quá nhanh, tôi không thể thấy, tôi lại thực hành tiếp. Một 
lúc sau, tôi ăn hết cả bát xoài. 

Đến miếng cuối cùng “được rồi, mình thử tiếp lần nữa”. Và rồi cuối cùng tôi cũng 
thấy được khi cảm giác phát sinh, tôi thư giãn và không có tham ái phát sinh. Đây 
là một phát hiện lớn, ngay lúc đó. Đây là điều cực kì thú vị. 


Bạn có thể thực nghiệm việc này với tất cả các giác quan. Bạn thực nghiệm với mắt 
và hình ảnh, tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và cảm giác, tâm và đối 
tượng của tâm. 


89 


Bạn có thể quan sát được những điều này. Đương nhiên là bạn phải luyện tập nhiều 
thì mới có thể quan sát được rõ ràng. Và việc quan trọng nhất là bạn phải có hứng 
thú để thực nghiệm. Bạn có thể lựa chọn một giác quan nào đó, và chơi thử với cửa 
giác quan này trong vài ngày, để xem bạn có thể nhận biết được cảm giác phát sinh 
và thư giãn ngay sau đó. Bạn sẽ thấy đây là thí nghiệm cực kì thú vị. Tôi không 
khuyến khích bạn thí nghiệm quá nhiều với các món ăn bởi vì bạn sẽ sớm bị béo 
phì. Ha ha! 


Vị Phật béo không phải là Đức Phật. Tôi kể các bạn nghe câu chuyện này. Đức Phật 
có người anh em họ trông rất giống Ngài. Và rất nhiều người bị nhầm lẫn khi gặp 
người họ hàng này. Và người anh em họ đã quyết định ăn thật nhiều để trông khác 
đi. Vị ấy là A la hán, và người Trung Quốc thấy vị ấy qua kinh điển Mahayana và gọi 
ngài là Phật béo. 

Tại Trung Quốc thời xưa, ai mà béo đều được coi là rất hanh phúc. Bởi vì họ gặp rất 
nhiều các vấn đề, bệnh tật...và rất ít người béo tốt. Họ đã thấy người anh em họ của 


tá 


Đức Phật béo và “Ngài là Đức Phật, ngài hạnh phúc”. Và đó là lý do họ rất thích Ngài. 
Họ đã tạo dựng hình tượng một vị Phật với nụ cười sảng khoái. 
Quay lại, chúng ta chuẩn bị kết thúc phần Quán Pháp. 


Tỷ-kheo tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng ... tuệ tri mũi và tuệ tri các hương ... tuệ 
tri lưỡi ... và tuệ tri các vị ... tuệ tri thân và tuệ tri các xúc, tuệ tri ý và tuệ tri 
các pháp; do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và 
với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã 
sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn 
diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các 
ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên các 
pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị 
ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 
sáu nội ngoại xứ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bảy 
Giác chỉ. Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp 
đối với Bảy Giác chi? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo nội tâm có niệm giác 
chỉ, tuệ tri: “Nội tâm tôi có niệm giác chỉ”; hay nội tâm không có niệm giác chỉ, 
tuệ tri: “Nội tâm tôi không có ý niệm giác chỉ”. Và với niệm giác chi chưa sanh 
nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với niệm giác chỉ đã sanh, nay được 
tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


90 


Hay Tỷ-kheo nội tâm có trạch pháp giác chỉ ... (như trên) ... hay nội tâm có 
tỉnh tấn giác chỉ ... (như trên) ... hay nội tâm có hỷ giác chỉ ... (như trên) ... hay 
nội tâm có khinh an giác chỉ ... (như trên) ... hay nội tâm có định giác chỉ ... 
(như trên) ... hay nội tâm có xả giác chỉ, tuệ tri: “Nội tâm tôi có xả giác chỉ”; 
hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có xả giác chỉ”. 
Và với xả giác chỉ chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với xả 
giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các 
ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên các 
pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị 
ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 
Bảy Giác chỉ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị ấy sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn 
Thánh đế. Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp 
đối với Bốn Thánh đế? Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: “Đây 
là Khổ”; như thật tuệ tri: “Đây là Khổ tập”; như thật tuệ tri: “Đây là Khổ diệt”; 
như thật tuệ tri: “Đây là Con đường đưa đến Khổ diệt”. 


Nếu bạn nghe kĩ các bài Pháp về Duyên Khởi, các bài không sử dụng từ Dukkha - 
khổ. Duyên khởi bắt đầu từ “vô minh” rồi “hành” rồi “thức” rồi “lục nhập”.... dần 
dần hết chuỗi mắt xích trong Thập Nhị Nhân Duyên. Và thay vì đề cập đến dukkha 
- khổ, các bài Kinh thường chia sẻ: 

Vị ấy biết “đây là nguyên nhân của khổ” 

Bạn có thể nói là dukkha hoặc mỗi mắt xích. 

Vị ấy biết “đây là khổ diệt”, vị ấy biết “đây là con đường diệt khổ” 

Đó là Bát Chánh Đạo. 

Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên 
các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy 
sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên các 
pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị 
ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 
Bốn Thánh đế. 


91 


Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vị ấy 
có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn (Anagami). 


“Chánh trí ngay trong hiện tại”, Đức Phật đang đề cập đến việc trở thành A la hán. 
Nếu vẫn còn dấu vết của kiết sử, của tham ái và chấp thủ, sẽ trở thành Bất hoàn. 


Đoạn Kinh này không đề cập gì đến hai quả vị đầu tiên đúng không? Tại sao lại thế? 


Bạn không cần phải thực hành thiền để có thể trở thành Nhập lưu và Nhị Lai. Hai 
quả vị đầu tiên liên quan đến sự hiểu biết của các bạn và quan sát được Thập Nhị 
Nhân Duyên theo cách hiểu của bạn. 


Bạn không phải thực hành thiền. Ngài Sariputta không tập thiền khi trở thành 
Sotapanna (Nhập lưu). Khi ngài gặp Đại Đức Assaji ngài hỏi “cốt lõi việc giảng dạy 
của Đức Phật là gì?” Và khi Đại Đức Assaji nói “Tathaga nói “các Pháp do duyên mà 
sinh”. Ngay khi nghe câu này Sariputta đã chứng quả Nhập Lưu. 


Tiếp đó Đại Đức Assaji “Các pháp do duyên mà diệt. Thầy tôi là Đức Thế Tôn. Ngài 
giảng dạy như vậy”. 


Tôi không nhớ chính xác lắm. Nhưng cơ bản là, Đại Đức Sariputta chỉ nghe đoạn 
này, và Ngài trở thành bậc Nhập lưu bởi vì trí tuệ của Ngài quá tốt. Ngài chỉ cần một 
chút gợi ý. 

Và khi Moggalläna gặp Sariputta, Ngài nói lại nguyên lời như vậy. Mogøgalläna cũng 
thành bậc Nhập Lưu. 


Có rất nhiều ví dụ như vậy. Ngài Cấp Cô Độc đến gặp Đức Phật nghe Pháp một lần 
và đã trở thành Sotapanna. 


Đệ nhất nữ cư sĩ Visakha, khi bà mới tám tuổi, bà gặp Đức Phật nghe Pháp và cũng 
trở thành Nhập Lưu. Bạn không cần phải thực hành thiền để thành Sotãpanmna. Nó 
phụ thuộc nhiều vào năng lực hiểu biết (trí tuệ) của các bạn> 

Một lần nữa, điều gì bạn suy nghĩ và trăn trở, điều đó trở thành xu hướng của tâm 
bạn. Đây là gợi ý tôi đưa ra cho bạn. 

Bậc Thánh quả thứ hai Sakadagami cũng như vậy. 

Liên quan tới Anagami và A la hán, cách duy nhất là bạn phải hành thiền. Bạn cần 
phải quan sát được sâu sắc các mắt xích của Duyên khởi. 

Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ 
này như vậy trong sáu năm, trong năm năm, trong bốn năm, trong ba năm, 
trong hai năm, trong một năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bất hoàn. 


92 


Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến một năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ 
này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là 
chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất 
hoàn. Này các Tỷ-kheo, không cần gì bảy tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm 
xứ này trong sáu tháng, trong năm tháng, trong bốn tháng, trong ba tháng, 
trong hai tháng, trong một tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu 
còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỷ-kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này 
trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 
Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng 
sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ 
Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của 
Thế Tôn. 


Có ai hỏi hay chia sẻ gì không? 
Thiền sinh: Nhập lưu là gì? 


BV: Nhập lưu có nghĩa là một người đã đạt được kết quả đầu tiên của giác ngộ. Khi 
việc đó diễn ra, tâm của họ trở nên trọng sach, và họ sẽ không cố ý phạm giới vì bất 
kể lý do gì. 


Đây là cách tốt để bạn thử xem liệu bạn đã là Sotãpanna. Hãy thử nói dối, tâm bạn 
sẽ không cho phép. Và theo Kinh điển, nếu bạn đã chứng quả Dự lưu, bạn sẽ còn tối 
đa sống bảy kiếm nữa. 


Tư đà hoàn (Sakadagamni) là bậc thứ hai của giác ngộ còn được gọi là Nhất lai. Điều 
này có nghĩa họ chỉ còn quay về kiếp người tối đa một lần trước khi trở thành A la 
hán và thoát khỏi luân hồi. Vị thánh Bất lai (Anagamï) là chúng sinh sẽ tái sinh ở 
một tầng trời đặc biệt (cung Đâu Suất) Đây là nơi họ sẽ sống rất rất rất lâu, và trở 
hành A la hán trước khi qua đời. Và họ cũng thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Khi 
bạn trở thành A La Hán, bạn sẽ không còn quay lại bất cứ cõi nào. 


Nibbana là gì? Tôi không nói về nó vì tôi không thể. Nó là một trạng thái xuất thế 


gian, và làm thế nào để mô tả về trạng thái xuất thế gian khi sử dụng ngôn ngữ (là 
sản phẩm của thế gian)? 


93 


Tôi đã có nhiều buổi thảo luận với các vị sư, chúng tôi ngồi 4, 5 tiếng để cố gắng 
định nghĩa từ Nibbana, và trải nghiệm đó là thế nào. Lần nào cũng vậy, câu trả lời 
là “tôi không biết”. 


Chúng tôi chỉ cố gắng diễn tả gần nhất điều đó. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, có một bài 
Kinh diễn tả 


“Cách một vị A la hán nhìn nhận: nếu tôi bước xuống bãi biển và đắp một lâu đài 
cát. Sóng tới và đánh tan lâu đài. Cát vẫn còn đó, toàn bộ cát vẫn còn đó. Nhưng 
chúng không thể xếp chung lại giống hệt như trước”. 


Bạn có thể nói keo dính ngũ uẩn lại với nhau là vô minh và tham ái. Khi bạn không 
còn vô minh và tham ái, khi qua đời, không còn gì kết dính những thứ đó lại nữa. 


Nó đi đâu, nó là gì, tôi không biết. Nhưng Đức Phật có thuyết giảng nó như là một 
dạng của hạnh phúc. Thật nhẹ nhõm khi không có tham phát sinh trong tâm, vĩnh 
viễn! Hoặc là thật nhẽ nhõm khi bạn không còn giận dữ bất cứ điều gì vì bất cứ lý 
do nào. Đó là sự nhẹ nhõm đích thực, đó là một dạng hạnh phúc. 


` 


Thiền sinh: “magga” và “phala” là gì thưa Sư? 
BV: Đó là Đạo và Quả. 
Thiền sinh: Kết quả là gì? 


BV: Đó là kết quả của trải nghiệm. Khi nói về tăng đoàn (Sangha), các bài Kinh 
nguyên thủy có đề cập đến tám nhóm người xứng đáng được cúng dường, xứng 
đáng được tôn trọng, được tán dương và những điều đại loại như thế. Cụ thể đó là: 
Bậc nhập lưu, bậc Nhập Lưu với Quả, bậc Nhất Lai, Nhất Lai với Quả; bậc Bất Lai, 
bậc Bất Lai với Quả, bậc A La Hán, bậc A La Hán với Quả. 


Đó là trải nghiệm khác với trải nghiệm Nibbana ban đầu mà bạn đã trải nghiệm. 


Theo Vi Diệu Pháp, tôi không có cùng quan điểm, có mười bảy bậc của sát na tư 
tưởng (thought moment) và có 7 tư tưởng là Javana. 


Bạn sẽ trải nghiệm Nibbana trong Javana đầu tiên hoặc javana thứ 2, thứ 3. Bạn sẽ 
có Quả tại Javana 5,6. Vi Diệu Pháp mô tả là trong sát na tư tưởng bạn sẽ chứng 
nghiệm Đạo và Quả. Nhưng liệu ai có thể quan sát nổi những điều như thế? Với tôi 
nó không hợp lý. 


Cách tôi nhìn nhận là khi người ta có trải nghiệm Nibbana, hoặc trí tuệ phát sinh 
và quan sát thấy Duyên khởi, rồi trong tương lai, họ sẽ trải nghiệm đó một lần nữa. 
họ sẽ quan sát Duyên khởi rõ ràng hơn, hiểu biết Duyên khởi sâu sắc hơn. Và đó là 
Quả. Một bậc Thánh đều như vậy. 


94 


Có bài Kinh xác nhận bạn có trải nghiệm Nibbana, nhưng nếu bạn dể duôi, để mọi 
thứ diễn ra y như cũ, bạn sẽ mất Đạo, mất lợi ích từ đó và vĩnh viễn không đạt được 
Quả. Bạn cần phải cẩn thận. 


Khi bạn có trải nghiệm Nibbãng, bạn cần quan sát kĩ càng các cửa giác quan, nghiêm 
túc giữ giới, và rất cẩn thận, nếu không bạn sẽ mất đi bậc Thánh, trừ khi bạn có 
Quả. 
Và trừ khi bạn có Quả, bạn sẽ không thấy được sự thay đổi rõ ràng về tính cách. 
Được rồi! Bây giờ hãy hồi hướng công đức! 
Nguyện cho chúng sinh đang khổ được hết khổ 
Bị sợ hãi hết sợ hãi 
Nguyện cho chúng sinh đang hoạn nạn được hết hoạn nạn 
Và tất cả được an lành 
Nguyện cho mọi chúng sinh được san sẻ công đức của chúng tôi 
Nguyện cho mọi chúng sinh trong các cõi 
Thiên, Địa, Nhân, Phi Nhân 
Đều được hưởng công đức này 

Nguyện cho họ sẽ cùng bảo vệ Phật Pháp lâu dài. 

Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


95 


MN-111: Kinh Bất Đoạn (Anupada Sutta) 


Trình bày vào ngày 20 tháng 2 năm 2006 


tại Trung Tâm Vipassana Dhamma Deng, Joshua Tree, California 


Bante Vimalaramsi: Bài kinh rất thú vị bởi vì Đức Phật đang mô tả quá trình hành 
thiền của Säriputta (Xá-lợi-phất), và về những trạng thái thiền đã trải qua và những 
øì quan sát thấy trong từng bậc thiền. 


Vì thế... 


1. NHƯ VẦY TÔI NGHE. Một thời Thế Tôn trú ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà-lâm), tỉnh xá ông Anäãthapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” —“ Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các vị Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. “Này các Tỷ-kheo, Sariputta (Xá-lợi-phất) là bậc Hiền trí; Sariputta là bậc 
Đại tuệ; Sãriputta là bậc Quảng tuệ; Sariputta là bậc Hỷ tuệ (Hasupanna); 

Tôi thích điều này! 

Sariputta là bậc Tiệp tuệ (javanapanna); Sariputta là bậc Lợi tuệ 
(tikkhapanna); Sariputta là bậc Quyết trạch tuệ (nibbedhikapanna). Này các 
Tỷ-kheo, cho đến nửa tháng, Sãriputta quán bất đoạn pháp quán. Này các Tỷ- 
kheo, đây là do bất đoạn pháp quán của Sariputta: 


AI 


Trước khi chúng ta đi tiếp, từ "trí tuệ” là từ mà mọi người phải biết định nghĩa rõ 
ràng, nhưng không ai thực sự hiểu rõ. 


AIr 


Trong Phật học, bất cứ khi nào từ "trí tuệ” được sử dụng là đề cập trực tiếp đến việc 
thấy pháp Duyên Khởi (Thập Nhị Nhân Duyên). Khi bạn thấy pháp Duyên Khởi và 
cách thức hoạt động, bạn phát triển trí tuệ, bạn đang phát triển cái nhìn sâu sắc vào 
bản chất sự sinh khởi của mọi điều. Vì vậy, bất cứ lúc nào bạn nhìn thấy từ “trí tuệ,” 
nó thực sự đề cập đến pháp Duyên Khởi. 


3. “Ở đây, này các Tỷ-kheo, Säriputta ly dục, ly bất thiện pháp, 


Làm thế nào để bạn trở nên tách biệt khỏi niềm vui dục lạc (sense pleasures)? Thật 
ra, trong khi bạn ngồi thiền, bạn đang ngồi với đôi mắt nhắm lại. Niềm vui dục lạc 
của cái nhìn là không có; nó được tách biệt. Nếu bạn nghe một âm thanh và bị phân 
tâm; ngay khi tâm của bạn đi đến sự xao lãng đó, hãy để nó đi, thư giãn, mỉm cười 
và trở lại với đối tượng thiền của bạn. 


Bạn không dính mắc đến nội dung của âm thanh. Nếu ai đó đang nói chuyện, bạn 
không liên quan vào cuộc hội thoại. Bạn chỉ cần nghe nó như là chuỗi âm thanh, hãy 
để nó yên, thư giãn, mỉm cười và trở lại (với đề mục); và cũng như thế với nếm, và 


96 


ngửi, và chạm. Khi bạn tách biệt khỏi những thú vui dục lạc, có nghĩa là không liên 
quan đến bất cứ dục lạc nào phát sinh. Bạn không bị vướng mắc vào hình ảnh, âm 
thanh, xúc chạm, mùi, vị... Bạn chỉ biết nó là gì. Nó chỉ là niềm vui dục lạc, và mọi 
thứ vẫn ổn khi nó xuất hiện. Bạn cho phép những điều đó được yên; bạn thư giãn, 
mỉm cười và quay về đề mục hành thiền. 

“Ly bất thiện pháp” hay “Tách biệt khỏi các trạng thái bất thiện,” điều đó có nghĩa là 
øì? Tách biệt khỏi các trạng thái bất thiện có nghĩa là buông bỏ mọi triền cái (chướng 
ngại). Khi tâm của bạn bắt đầu trở nên an tĩnh hơn, thoải mái hơn, triền cái sẽ không 
có xu hướng phát sinh tại thời điểm đó. 

Sãriputta chứng đạt và an trú sơ Thiền (first /hãna), một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, có tầm (thinking), có tứ (examining thoupht). 

Cách mà /hãng diễn ra: bạn đang xử lý sự xao nhãng - chướng ngại. Bất kể nó là gì, 
bạn để nó yên, và bạn thư giãn, mỉm cười và trở lại với đề mục thiền. Chướng ngại 
bắt đầu trở nên yếu dần, cho đến khi nó không phát sinh nữa. 

Khi nó không phát sinh, bạn có một cảm giác nhẹ nhõm thực sự. Sau đó, ngay sau 
khi bạn có một sự nhẹ nhõm rõ ràng, tiếp theo bạn cảm thấy niềm vui phát sinh. 
Có năm loại niềm vui khác nhau. Loại niềm vui đầu tiên là như nổi da gà; nó ở đó chỉ 
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và rồi nó đi mất. 

Loại niềm vui tiếp theo như là một tia sáng; niềm vui này thật sự dữ dội trong một 
khoảng thời gian rất ngắn, và rồi nó mất dần đi. 

Loại niềm vui tiếp theo giống như bạn đang đứng trong đại dương, và bạn có những 
làn sóng niềm vui đến với bạn; nó đến từng đợt và từng đợt. 

Ba loại niềm vui này có thể xảy ra với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì. Khi điều kiện phù 
hợp, những loại niềm vui này sẽ phát sinh. 

Hai loại niềm vui cuối cùng chỉ có được qua việc rèn luyện tâm. 

Loại niềm vui tiếp theo được gọi là niềm vui bay bổng, bạn cảm thấy rất nhẹ nhàng 
trong tâm của bạn và nhẹ trong cơ thể của bạn. Bạn cảm thấy rất hạnh phúc và có 
sự phấn khích trong đó. 

Loại niềm vui cuối cùng được gọi là “niềm vui lan tỏa không giới hạn.” Nó đi ra từ 
khắp mọi nơi; nó như là những bong bóng tràn khắp và xuyên qua toàn bộ cơ thể 
của bạn. 

Khi bạn nhìn vào những hình ảnh của Đức Phật, khá thường xuyên bạn sẽ thấy rằng 
đôi mắt của Ngài khép hờ. 


97 


Người nghệ sĩ đang thể hiện “niềm vui lan tỏa không giới hạn." Và nó diễn ra khi 
niềm vui trở nên vi tế. Khi bạn ngồi thiền, niềm vui này phát sinh, bạn cảm thấy rất 
tốt, không có sự phấn khích trong đó. Tâm của bạn rất tỉnh táo và rất bình tĩnh; bạn 
hạnh phúc về bất cứ điều gì bạn đang thấy. 


Khi bạn đang ngồi, đột nhiên niềm vui này xuất hiện và bạn mắt mở to. Sau đó, bạn 
nghĩ rằng: “Chà, thật lạ.” Vì thế bạn nhắm mắt lại, và mắt bạn mở ra; để rồi bạn nhắm 
mắt lại, và đôi mắt của bạn lại mở ra. 


Bạn nói: “Được rồi, nếu mắt muốn mở, hãy để đôi mắt mở.” Và điều này là những gì 
nghệ sĩ đang cố gắng thể hiện với đôi mắt mở một phần trong hình ảnh Đức Phật. 


Trong jhãng đầu tiên, và nếu bạn nhớ những gì tôi thường xuyên nói về từ “jhäãnga,” 


ở đất nước này (Mỹ), được dịch là tập trung (concentration). 


Thật ra, từ "jhãna" có nghĩa là một giai đoạn thiền. Nó chỉ là một mức độ hiểu biết 
về pháp Duyên Khởi; Nó chỉ là một cấp độ. Niềm vui nảy sinh, ngay sau khi nó biến 
mất, bạn cảm thấy rất thoải mái trong tâm và trong cơ thể bạn. 


Cảm giác này là những gì Đức Phật gọi là “Sukha” trong tiếng Päli, có nghĩa là hạnh 
phúc. Tâm của bạn không đi lang thang rất nhiều trong lúc bạn thiền; tâm của bạn 
không rời đi (khỏi đối tượng thiền của bạn). Nó ở lại với bạn trong lúc thiền; bạn 
cảm thấy rất yên bình và rất bình tĩnh. Trong tiếng Päli, từ ngữ diễn tả cho hiện 
tượng này được gọi là “ekaggatäa (Nhất tâm). ” 

Nếu bạn tra từ này trong từ điển Pali, thì “ekaggatä,” có nghĩa là yên tĩnh 
(tranquility), nó có nghĩa là yên bình, nó có nghĩa là sự tĩnh lặng của tâm. Ekagøgatä 
có nghĩa là hành động của... sự tĩnh lặng. 

Đây là những điều mà Säriputta đã trải qua trong hãng đầu tiên. 

4. “Và những pháp thuộc về Thiền thứ nhất như tầm (thinking), tứ (examining 
thought), hỷ (joy), lạc (happiness), nhứt tâm (the unification of mind); 

Đó là năm yếu tố trong đó. Đức Phật nói: 

xúc (contact), thọ (feeling), tưởng (perception), tư (formations), tâm (mind); 
Năm uẩn là một cách khác để nói về bốn nền tảng của chánh niệm (Tứ Niệm Xứ). 
Với năm uẩn được đề cập ở trên, Bốn nền tảng chánh niệm là cơ thể (body), cảm 
thọ (feeling), ý thức (consciousness), và đối tượng tâm (mind objects). 

Khi bạn nhìn kỹ và bạn đặt tưởng (perception) và cảm giác (feeling) vào nhau, cả 
hai cùng là một thứ. Điều này rất quan trọng, bởi vì bất cứ khi nào bạn đọc Ngũ uẩn 
(trong bài Kinh nà) thì đó liên quan đến bốn nền tảng chánh niệm nằm trong mỗi 
jhãnas. Điều này chỉ dừng ở bậc thiền Phi tưởng và phi phi tưởng xứ (sẽ được giải 
thích sau). 


98 


Tiếp đó: 

dục (enthusiasm), thắng giải (decision), tỉnh tấn (energy), niệm (mindfulness), 
xả (equanimity), tác ý (attention); các pháp ấy được an trú bất đoạn. Các pháp 
ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi an 
trú, được Sãriputta biết đến khi đoạn diệt. 


Chúng ta đang nói gì ở đây? Chúng ta đang nói về vô thường (anicca). Bạn đang nhìn 
thấy sự vô thường trong khi bạn ở ƒhãng. Bạn nhìn thấy những điều này phát sinh 
và trôi qua lần lượt khi chúng xảy ra (khi bạn đang thực hành TWIM). Bạn không 
thấy được chúng khi bạn đang thực hành theo cách tập trung chú tâm vào một điểm 
(one-pointed concentration). Những điều này không nhất thiết phải đi theo trình tự 
được đưa ra ở đây; chúng xuất hiện theo cách của chúng. 


Sariputta biết rõ như sau: “Như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có 
hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt”. 


Vô thường nữa. 

Sariputta đối với những pháp ấy, cảm thấy không luyến ái, 

Ngài không nắm lấy nó, cố gắng giữ lấy chúng. 

không chống đối, 

Ngài không cố gắng đẩy chúng ra khỏi, ngăn chúng xảy ra. 

độc lập, 

Ngài thấy bản chất thực sự của tất cả các trạng thái này là khách quan, là quy luật 
tự nhiên - không bị đồng hóa (impersonal); anattä. Tôi không thích định nghĩa của 


anattä là “không phải ngã” hay “vô ngã” (not-self) bởi vì rất nhiều người hiểu lầm 
từ này. Khi bạn nói “không thuộc về cá nhân - không bị đồng hóa,” bạn thấy điều đó 
là một phần của quy trình tự nhiên. Sẽ khó hiểu khi dịch anatta là “không cái tôi”. 


không trói buộc, 

Một lần nữa, không thuộc về cá nhân - khách quan. 
giải thoát, 

Một lần nữa, không thuộc về cá nhân - khách quan. 


không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết: “Còn có sự giải 
thoát hơn thế nữa.” Đối với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa. 


Một tâm thoát khỏi các rào cản có nghĩa là tâm đã trở nên tinh khiết và không còn 
triền cái hoặc dính mắc vào niềm tin cá nhân trong đó. 


99 


Khi Ngài an trú vào /hãnga đầu tiên, Ngài biết ở đó còn nhiều việc phải làm hơn nữa. 
Nhưng trong khi Ngài ở trong jhãna này, Ngài đã nhìn thấy được sự vô thường. 

Bất cứ ai nhìn thấy vô thường đều thấy được một dạng của sự không hài lòng bởi vì 
chúng ta muốn mọi thứ giữ nguyên. Và khi không được như vậy, thì có chút không 
hài lòng phát sinh. 


Chúng ta nhìn thấy bản chất khách quan của tất cả những trạng thái khác nhau này 
khi chúng xuất hiện và qua đi. Bạn không có quyền kiểm soát những điều này; chúng 
xảy ra khi có đủ điều kiện phù hợp. Không có “tôi” (me), không có “của tôi” (my); 


^~1” 


không có “ngã” (I). 


Bạn nhìn thấy anicca (vô thường), dukkha (khổ), anattä (khách quan), trong khi bạn 
ở trong jhãna. Bạn cũng thấy năm Uẩn. Điều này rất quan trọng. Nhìn thấy những 
điều này, và chúng ta sẽ thấy rằng Säriputta đã thấy những điều này cho đến bậc 
thiền vô sở hữu xứ (realm of nothingness). 


Về việc nhận thấy năm uẩn; trong Kinh Tương Ưng Bộ, có một phần về năm uẩn và 
nói rằng năm uẩn và bốn nền tảng của chánh niệm là ư một thứ, chỉ khác góc nhìn. 


Khi bạn đang tập luyện và an trú vào /hãna, bằng cách thêm vào bước thư giãn, bạn 
đang tập luyện bốn nền tảng của chánh niệm, trong khi bạn an trú trong ƒ/hãna. 


5. “Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sariputta diệt tầm (thinking) và tứ (examining 
thought), chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ (joy) lạc 
(happiness) do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm (stillness of 
mind). 


Ở đây có nói về “sự tập trung” (concentration), nhưng tôi không thích sử dụng từ 
“tập trung” vì nó bị hiểu sai. Chỉ cần mọi người thực hành tập trung, họ đang thực 
hành một loại tâm bị hút vào đối tượng (absorption concentration). 


Khi bạn đang đọc một cuốn sách và bạn thực sự tập trung, và ai đó xuất hiện và bạn 
thậm chí không biết họ đang ở đó bởi vì bạn quá mải mê với những gì bạn đang đọc, 
đó là sự tập trung. Nhưng những gì Đức Phật đã nói, bởi vì bạn có năm uẩn này, là 
một loại tâm an tĩnh không dao động (a collected kind of mind). Đó là một tâm yên 
bình; đó là một tâm tĩnh lặng và yên tĩnh, và nó nhận biết rõ mọi thứ diễn ra. 

Bạn thấy đấy, khi chúng ta nói về năm uẩn, bài Kinh dùng từ dùng xúc (contact) thay 
vì “cơ thể” (body). 


Để có xúc, bạn phải có thân, nhưng bạn không nhất thiết phải chú ý đến cơ thể của 
mình cho đến khi có xúc chạm xuất hiện. Khi có sự xúc chạm, bạn biết rằng cơ thể 
vẫn còn. Với cách thiền chỉ tập trung vào một điểm (absobtion concentration) việc 
này không xảy ra. 


100 


Tôi đã đến các trung tâm thiền nơi mọi người thực hành loại thiền tập trung. Và 
cách chúng tôi tìm hiểu xem họ có thực sự thiền sâu không bằng cách chạm vào họ. 
Người đang ở Jhan theo cách thiền này, họ sẽ không hề biết. 


Làm ầm ï ngay bên cạnh họ, họ không biết. Họ không có nhận thức đầy đủ. Họ có 
tâm tập trung sâu sắc, nhưng họ không có nhận thức xung quanh. Họ không thể cảm 
nhận được xúc (xảy ra khi một trong lục căn tiếp xúc với đối tượng của nó trong lục 
trần). 

Sự tiếp xúc với tai, sự tiếp xúc với cơ thể, họ không thể cảm thấy những điều này 
khi họ đạt đến giai đoạn tập trung sâu. Nhưng như bạn sẽ thấy ở đây, ngay cả khi 
bạn vào cõi vô sắc giới (arũpa jhäãnas), bạn vẫn có xúc. 


Nếu bạn đang ở trong arũpa /hãng, và tôi bước đến gần bạn và tôi nói: “Ngay bây 
giờ tôi cần nói chuyện với bạn,” bạn sẽ nghe thấy điều đó. Sau đó, bạn đưa ra quyết 
định về việc bạn sẽ dừng việc thiền hay không. Bài kinh đặc biệt này rất quan trọng 
bởi vì nó cho thấy rằng có sự nhận thức đầy đủ (full awareness) trong khi bạn ở 
hang. 

Sự khác biệt giữa tập trung bị hút (absorption concentration) và samatha-vipassana 
là gì? Samatha-vipassana có thêm một bước thư giãn. Khi bạn có bước thư giãn 
trong cách thực hành. Bạn thay đổi toàn bộ phương pháp thiền. Đây là điều làm cho 
giáo lý của Đức Phật trở nên độc đáo so với bất cứ điều gì đang được các thiền sư 
khác dạy vào thời điểm đó. 


6. “Và những pháp thuộc về Thiền thứ hai như nội tĩnh? (self confidence), 


Tại sao bạn lại nội tĩnh (tự tin) khi bạn bắt đầu phát triển các giai đoạn thiền sâu 
hơn? Bởi vì bạn thực sự bắt đầu hiểu quy trình của pháp Duyên Khởi và bạn bắt đầu 
thấy nó là một quy trình khách quan (không do ai điều khiển). 


Hôm qua tôi đã chia sẻ, tôi muốn bạn quan sát sự di chuyển của tâm bạn như thế 
nào. Điều gì xảy ra; Nó xảy ra như thế nào? Khi bạn quan sát được, bạn bắt đầu thấy 
một số mắt xích của Duyên Khởi, và bạn thấy mối quan hệ nhân quả: do mắt xích 
này xuất hiện, mắt xích sau cũng rồi cũng phát sinh. 


Khi bạn buông bỏ Tham Ái (craving), khi bạn buông bỏ sự căng thẳng và sự thắt 
chặt gây ra bởi sự chú ý của tâm và chuyển động của nó, sẽ không có dính mắc (chấp 
thủ - clinging). Không có xu hướng thói quen phát sinh (Hữu - Habitual Tendency). 
Trong khoảng khắc đó, tâm của bạn rất sáng & rõ. Trong tâm không có suy nghĩ và 
bạn đưa sự chú ý quay về đề mục thiền. 


Bạn có thể thấy kinh nghiệm của Sãriputta, trong khi ngài ở một trong những jhãnas 
này, khác rất nhiều so với những gì được mô tả thông qua việc tập trung bị hút. 


101 


6. {lặp lại} “Và những pháp thuộc về Thiền thứ hai như nội tĩnh (self 
confidence), 


Bạn bắt đầu thực sự nhìn thấy nó và bạn bắt đầu tin rằng những thứ này là có thật, 
và bạn có được rất nhiều sự tự tin khi bạn làm điều đó. 


hỷ (joy), 

niềm vui nảy sinh trong jhãna thứ hai mạnh hơn; bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn 
nhiều trong tâm của bạn; bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều trong cơ thể. Tôi đã 
có những thiền sinh mà họ nói rằng họ cảm thấy rất nhẹ. Họ cảm thấy nhẹ đến nỗi 
họ phải mở mắt ra vì họ nghĩ rằng họ bay chạm trần nhà. Đó là mức độ nhẹ nhàng 
mà họ cảm nhận được. 


lạc (happiness), 


Hạnh phúc bạn trải nghiệm: thoải mái hơn, rất, rất dễ chịu, bình yên, cảm giác êm 
đềm trong tâm và trong cơ thể bạn. Bạn không có nhiều nỗi đau phát sinh vì sự thoải 
mái tuyệt vời này. 

và nhứt tâm (the unification of mind), xúc (contact), thọ (feeling), tưởng 
(perception), tư (formations), tâm (mind); 


Năm uẩn lần nữa, và bốn nền tảng của chánh niệm. 

Dục (enthusiasm), thắng giải (decision), tỉnh tấn (energy), niệm (mindfulness), 
xả (equanimity), tác ý (attention), những pháp ấy được an trú bất đoạn. Các 
pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến 
khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. 


Ngài ấy thấy anicca, dukkha, anattä, trong mỗi một jhãnas. 


Bạn sẽ có hứng khởi khi bạn bắt đầu thấy cách thức pháp Duyên Khởi hoạt động. 
Khi Tham Ái (craving) trỗi dậy, nó luôn luôn biểu hiện như một sự căng thẳng và 
thắt chặt trong cơ thể và tâm của bạn. Bạn có thể buông bỏ điều đó, và thư giãn, và 
quay trở lại đối tượng thiền của mình, bạn bắt đầu nhận được một chút sự nhiệt 
tình (dục) về điều đó. 


Tôi không muốn bạn tin tôi, và tôi không muốn bạn tin Đức Phật. Hãy tự trải nghiệm 
để xác nhận. 

{lặp lại} dục (enthusiasm), thắng giải (decision), tỉnh tấn (energy), niệm 
(mindfulness), xả (equanimity), tác ý (attention), 

Đây luôn là một khía cạnh thú vị của thiền. Bạn có lựa chọn. Khi thiền, bạn có thể 
dính mắc vào những suy nghĩ hoặc cảm thọ (feeling), cảm giác (sensation), cảm xúc 
(emotion), hoặc không; tuỳ thuộc vào bạn. 


102 


Những gì phát sinh trong thời điểm hiện tại chỉ ra những gì sẽ xảy ra trong tương 
lai. Sự lựa chọn của bạn là một phần nguyên nhân những gì sẽ xảy ra trong tương 
lai. Nếu bạn quyết định ở lại với cảm xúc đó, nỗi buồn đó, sự không hài lòng, hoặc 
bất cứ điều gì, bạn nắm lấy nó; bạn có thể mong đợi điều đó xảy ra nhiều lần; bạn 
có thể mong được đau khổ. 


Hoặc bạn có thể thấy nó thực sự là gì, và bạn để nó đi, thư giãn, và trở lại với đề mục 
thiền. Khi bạn làm điều đó, giải thoát khỏi khổ đau sẽ đến. Đó là Thánh Đế Thứ Ba. 


A” 


Tôi luôn luôn ngạc nhiên về cách dùng của từ “giác ngộ” (enlightenment). Nếu tôi 
nói với bạn điều gì đó mà bạn không biết, thì tôi đã khai sáng (giác ngộ) cho bạn. 


Nếu bạn từ bỏ tham ái và quay về đối tượng thiền với tâm trong sáng, khoảnh khắc 
đó là một khoảnh khắc giác ngộ. Không có Tham Ái, chỉ có tâm không bị ràng buộc 
thuần khiết khi mà bạn quay trở lại đối tượng thiền của mình. 


Họ nói về Đức Phật giác ngộ. Đúng là Ngài đã thực sự giác ngộ. Nhưng từ "Buddha” 
là một danh hiệu, không phải là một cái tên, và nó không có nghĩa là “Người Giác 
Ngộ” (The Enlightened One). Nó có nghĩa là “Người Đã Thức Tỉnh” (The Awakened 
One). Khi bạn từ bỏ tham ái, và bạn làm điều đó đủ để một triền cái (trở ngại) mất 
dần, bạn sẽ ngày càng tỉnh táo hơn về cách thức hoạt động của quy trình (Duyên 
Khởi). 

Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào để ngày càng thức tỉnh hơn, ngày càng tỉnh táo 
hơn với cách chúng ta gây ra đau khổ cho chính mình. Không có người nào khác 
trên thế giới này gây ra đau khổ cho bạn. 


Bạn tự gây ra đau khổ cho chính mình bởi sự quyết định của bạn khi cảm giác xuất 
hiện. Một cảm giác đau đớn xuất hiện, và bạn không thích nó, nắm lấy điều đó và cố 
gắng kiểm soát nó và chiến đấu với nó. 

Sau đó, bạn lại nói những điều và làm những điều gây đau khổ cho chính bản thân 
và những người xung quanh bạn. Nhưng đó là lựa chọn của bạn, đó là quyết định 
của bạn. 


Khi bạn ngày càng tỉnh táo hơn về cách thức hoạt động của quy trình này, bạn bắt 
đầu nhìn thấy và nhận thức rõ hơn về cách bạn gây ra đau khổ của chính mình, và 
bạn bắt đầu buông, ngày một nhiều. 


Sau đó, tâm của bạn bắt đầu đi vào trạng thái xả bỏ (equanimity). Khi không còn 
phản ứng nữa; hành động như bạn luôn hành động khi một cảm giác xuất hiện. Bạn 
bắt đầu buông bỏ những phản ứng cũ và bạn bắt đầu phản ứng theo một cách mới, 
theo cách có hạnh phúc và dẫn đến hạnh phúc cho chính bạn và mọi người xung 
quanh bạn. 


103 


Tiếp theo, tỉnh tấn (energy), thực sự thú vị. Khi hành giả lần đầu tiên thiền và làm 
đúng cách, và họ có được một niềm vui, và họ bước vào jhãnga đầu tiên, họ trở nên 
rất tỉnh tấn. 


Nhưng khi trải nghiệm chấm dứt, vì lý do này hay lý do khác. Và sau đó bạn tiếp tục 
ngồi thiền và tự nhủ: “Mình sẽ lại vào tầng thiền.” 

Rồi bạn quá tỉnh tấn khiến tâm trở nên bồn chồn, và bạn lại phải làm việc với sự 
bồn chồn này. Sự tỉnh tấn thực sự rất thú vị, bởi vì nó không phải lúc nào cũng giống 
nhau. Bạn phải điều chỉnh nó một chút theo cách này hoặc một chút theo cách kia. 
Nó giống như là việc đứng thăng bằng trên một sợi dây. 


Nếu bạn quá hứng thú, bạn sẽ bị rời khỏi Jhana theo cách này. Nếu bạn không có đủ 
tinh tấn, bạn sẽ rơi theo cách khác. Bạn cần điều chỉnh liên tục tỉnh tấn để giữ thăng 
bằng. “Vâng, trước tôi đã có trạng thái tỉnh thần này, giờ tôi sẽ tỉnh tấn hơn và làm 
cho nó biến mất.” Đôi khi không. Nó phụ thuộc vào cách bạn tỉnh tấn và điều chỉnh 
như thế nào cho phù hợp. Khi bạn đi sâu hơn vào jhãna, sự điều chỉnh tỉnh tấn ngày 
càng vi tế hơn. 


A1 


Từ tiếp theo ở đây là “niệm” (mindfulness). Niệm là một trong những từ ngữ mà 
mọi người đều phải biết nó là gì, phải không? Định nghĩa của chánh niệm là gì? 
ST: Thấy trước khi làm? 


Bante Vimalaramsi: Nói một cách chung chung, điều đó đúng. Nhưng khi bạn ngồi 
thiền và bạn đang ở trong những trạng thái sâu hơn, chánh niệm là nhớ cách thức 
quan sát sự di chuyển của tâm, sự chuyển động của sự chú ý của tâm từ chỗ này 
sang chỗ khác. Và quan sát nó một cách khách quan, quan sát nó như một quy trình. 


Bạn đang ngồi thiền, có cái đau ở đầu gối phát sinh. Làm thế nào để bạn xử lý cơn 
đau phát sinh ở đầu gối? Khi bạn đang thực hành theo cách mà tôi đang chỉ cho bạn 
ngay bây giờ, bạn nhận thấy điều đầu tiên là tâm của bạn bắt đầu nghĩ về cảm giác 
đau này: “Tôi ước nó sẽ dừng lại, tôi ước nó sẽ biến mất, tôi ghét nó khi nó ở đây.” 
Tất cả những suy nghĩ đó làm cho cảm giác trở nên mạnh mẽ và dữ dội hơn. Điều 
chúng ta phải làm là đưa ra quyết định buông bỏ những suy nghĩ về cái đau và thư 
giãn, bởi vì điều đó đã và đang làm cho sự căng thẳng và thắt chặt phát sinh. Điều 
tiếp theo bạn sẽ nhận thấy là có một nắm đấm tinh thần chặt chẽ xung quanh cảm 
giác đó. 

Sự thật là, khi một cảm giác xuất hiện, nó ở đó; đó là Giáo pháp (Dhamma); đó là sự 
thật. Những gì bạn làm với sự thật này, ngay tại đây, ngay bây giờ, chỉ ra những gì 
sẽ xảy ra trong tương lai. 


Nếu bạn chống lại sự thật, nếu bạn cố gắng kiểm soát sự thật, nếu bạn cố gắng biến 
sự thật theo cách bạn muốn, bạn có thể nhận lấy rất nhiều đau khổ. Liên tục, hết lần 
này đến lần khác, cho đến khi bạn biết bạn phải chấp nhận sự thật rằng nó ở đó. 


104 


Thư giãn, mỉm cười và cho phép sự thật đó làm bất cứ điều gì nó muốn làm. Nếu nó 
muốn nảy ra xung quanh như quả bóng, nó có thể nảy ra xung quanh. Nếu nó muốn 
đi đến một nơi khác trong cơ thể bạn, nó có thể đi đến một nơi khác trong cơ thể 
bạn. Điều đó không thành vẫn đề. Cho phép cảm giác đó được yên, thư giãn và trở 
lại với đối tượng thiền của bạn. 


Cảm giác mà chúng ta gọi là nỗi đau, và nếu bạn nhớ, tôi đã nói với bạn rằng nỗi đau 
là một khái niệm (concept). Nó được tạo thành từ rất nhiều điều nhỏ bé phát sinh 
và qua đi. Làm thế nào để cái đau phát sinh? Khi bạn nhìn vào pháp Duyên Khởi, 
bạn sẽ thấy có một cảm giác nảy sinh, và cảm giác đó thật khó chịu; thật đau đớn. 


Điều tiếp theo bạn sẽ thấy là tâm bám lấy điều đó và nói: “Tôi không thích điều đó;” 
đó là Tham Ái (craving). Sau đó, bạn sẽ có những suy nghĩ, câu chuyện về cách bạn 
không thích nó và cách bạn muốn nó biến mất; đó là Chấp Thủ (clinging). 


Quá trình này xảy ra rất nhiều lần nữa. Khi bạn buông bỏ những suy nghĩ và thư 
giãn, bạn cứ để yên cảm giác đó, và thư giãn, bạn đang buông bỏ sự chấp thủ vào 
cảm giác đó. 

Bản chất của những loại cảm giác này là chúng không biến mất ngay lập tức. Nó sẽ 
được nảy qua nảy lại. Bạn để nó đi, bạn thư giãn, bạn trở lại với đối tượng thiền của 
bạn; bạn có thể có một điều ước, bạn có thể không, trước khi nó quay trở lại. Sau đó, 
điều tương tự lại xảy ra một lần nữa. Làm thế nào điều đó xảy ra? 


Ngay trước khi nỗi đau trở nên vô cùng mạnh mẽ, điều xảy ra ngay trước đó? và 
những øì đã xảy ra ngay trước đó; chuyện gì đã xảy ra trước đó? 


Khi bạn bắt đầu thấy cảm giác này nảy sinh như thế nào, bạn sẽ bắt đầu thấy, thông 
qua chánh niệm rất mạnh mẽ, rằng đây là một phần của một quy trình. Khi bạn 
buông bỏ các phần khác nhau của quy trình, bạn sẽ có sự cân bằng trong tâm của 
bạn và tình trạng khẩn cấp biến mất. Người mà nói: “Tôi phải đứng dậy và di chuyển, 
tôi không thể chịu đựng được nữa;” nó sẽ biến mất. 


Đôi khi cơn đau biến mất, và đôi khi không. Nhưng nếu nó không biến mất, có sự 
cân bằng tâm rất mạnh mẽ, để nó thậm chí không thu hút sự chú ý của bạn vào nó; 
sau đó bạn không chú ý đến nó. 


Vì vậy, chánh niệm là nhớ quan sát sự chú ý của tâm chuyển từ một điều này sang 
một điều khác. Khi chánh niệm của bạn trở nên sâu hơn, bạn bắt đầu thấy ngày càng 
rõ hơn tất cả những phần nhỏ của sự trở ngại (distraction). 

Khi bạn bắt đầu hiểu và buông bỏ sự trở ngại đó, cuối cùng sự trở ngại đó không 
kéo tâm bạn đến đó nữa; có một cảm giác nhẹ nhõm và bạn an trú vào một jhãnga. 
Tôi nói điều đó với nỗi đau, nhưng không quan trọng là thể chất hay tinh thần, bạn 
hãy đối xử với tất cả những điều này theo cùng một cách. 


105 


Một trong những điều mà tôi nhận thấy đang xảy ra ở đất nước này là khi bạn bắt 
đầu nói về năm uẩn, bạn nói có cơ thể, có cảm xúc, có nhận thức, có hành, có ý thức. 
Cảm giác: họ đang cố gắng biến nó thành một định nghĩa chỉ riêng về tinh thần. Sau 
đó, họ nói: “Vâng, bạn có những cảm xúc này xuất hiện; chúng ta cần phải làm việc 
với những cảm xúc này để bạn có thể thoát khỏi những cảm xúc này.” Đó không phải 
là những gì Đức Phật đã dạy. Ông đã dạy rằng cảm giác đó là dễ chịu và đau đớn. 
Không thành vấn đề nếu đó là nỗi buồn, nếu đó là sự tức giận, nếu đó là nỗi sợ hãi, 
nếu đó là sự lo lắng, nếu đó là trầm cảm, hay bất kì loại cảm giác tỉnh thần nào, bạn 
cần phải xem nó thực sự là gì, và quy trình đó hoạt động như thế nào. 


Khi bạn bắt đầu buông bỏ sự thèm muốn, cảm giác đó mất năng lượng và ngừng thu 
hút sự chú ý của bạn. Bạn bắt đầu thấy cảm giác cân bằng trong tâm của bạn mạnh 
mẽ hơn, đó là phần tiếp theo của điều này, đó là xả. 

Xả (equanimity) luôn tạo cảm giác cân bằng cho tâm. Đó không phải là tâm đang đi 
trên tàu lượn siêu tốc: “Tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, tôi thích cái kia, tôi 
không thích cái này.” Đó là suy nghĩ nói rằng: “Ok, đây là ngay bây giờ, vậy thì sao.” 
Đó không phải là sự thờ ơ; thờ ơ có ác cảm trong đó. Xả là trạng thái mà tâm cực kỳ 
rõ ràng, có thể nhìn thấy mọi thứ với sự cân bằng. Sự cân bằng giúp ích rất nhiều 
với việc có thể xem mọi thứ là một phần của quá trình khách quan (impersonal 
process). Tại sao điều đó quan trọng? 


Nếu bạn nhận bất cứ điều gì phát sinh là liên quan tới mình, trong tâm bạn đang 
nói: “Đây là tôi. Đây là chính tôi." Bạn không nhìn thấy Tứ diệu đế theo tính chất của 
chúng, và điều này rất quan trọng. Nếu bạn không nhìn thấy Tứ diệu đế, có nghĩa là 
bạn đang có vô minh. 


Từ cơ bản của “vô minh” là gì: “phớt lờ” (to ignore). Điều đó có nghĩa là bạn đang 
phớt lờ sự thật về cách mọi thứ phát sinh và cách chúng hoạt động, bạn đang phớt 
lờ rằng có đau khổ, có nguyên nhân của đau khổ, có cách để từ bỏ sự đau khổ đó; có 
buông bỏ đau khổ và một cách buông bỏ đau khổ. 


Có điều đó, nhưng bạn đang bỏ qua điều đó bằng cách lấy cảm giác này và nói: “Đây 
là tôi. Đây là chính tôi." Bởi vì bạn phớt lờ nó, bạn khiến bản thân ngày càng đau 
khổ, ngày càng đau đớn, ngày càng lo lắng, trầm cảm... 

Sariputta biết rõ như sau: “Như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có 
hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt”. Sãriputta đối với những pháp 
ấy, không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, 
không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết: “Còn có sự giải 
thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa”. 


Bây giờ bạn đang ở hãng thứ hai, bạn vẫn có cảm giác còn nhiều việc phải làm. 


106 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sảriputta ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền 
thứ ba. 


8. Và những pháp thuộc về Thiền thứ ba, như xả 


Khi bạn vào jhäna thứ ba ... chúng ta hãy quay lại một chút. Khi bạn ở sơ thiền, bạn 
vẫn có thể có những suy nghĩ lang thang và vẫn có thể suy nghĩ chủ động. Khi bạn 
bước vào nhị thiền, đây là lúc sự im lặng cao quý thực sự bắt đầu. Bạn không thể 
thực hiện một điều ước, khi bạn thực hành thiền tâm từ (loving-kindness), bởi vì 
điều đó khiến đầu bạn bị thắt chặt bên trong. Bạn buông bỏ ước muốn và bạn chỉ 
cảm nhận điều ước. 


Nếu bạn cố gắng diễn đạt bằng lời khi bạn ở jhãna thứ hai, nó sẽ gây ra căng thẳng; 
vì vậy bạn buông bỏ điều đó; và bạn đang im lặng cao quý. Khi bạn vào ƒhãna thứ 
ba, niềm vui không còn phát sinh nữa. 


Khi hướng dẫn, tôi không nói với bạn ở jhãng nào, tôi để bạn tự tìm hiểu. Jhana chỉ 
là những cột mốc. Tại cột mốc đó có những điều phát sinh. 


Chúng giống như những cột mốc với tôi, vì vậy tôi biết cách nói chuyện với bạn về 
trải nghiệm của bạn. Chúng giúp tôi có thể giúp bạn. Khi bạn vào jhäna thứ ba, nó 
luôn hài hước, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên bạn bước vào jhãna thứ ba, bởi vì bạn 
đã quen với niềm vui này mà bỗng nhiên nó biến mất. 

Bạn trình Pháp và tôi hỏi: “Việc hành thiền của bạn diễn ra thế nào?” 

“Mọi điều đều ổn, nhưng tôi không còn niềm vui nào.” 

Tôi nói: “Ư! Đúng rồi.” 

“Thầy không hiểu, tôi không thấy có niềm vui nữa. Vốn là nó có!” 


Và tôi nói: “Yeah. Bạn có cảm thấy tâm bạn quân bình/ cân bằng hơn bao giờ hết 
không?” 


“Vâng Vâng, nhưng không có niềm vui!” 


“Ok, bạn có cảm thấy thực sự, thực sự, hạnh phúc không? Bạn có cảm thấy thoải mái 
trong tâm và trong cơ thể như chưa từng cảm thấy trước đây không?” 


"Đúng." Và tôi nói: “Tốt, tiếp tục. Bạn không cần phải có niềm vui.” 


Khi bạn vào jhänga thứ ba, niềm vui biến mất, nhưng có những thứ khác diễn ra. Cảm 
giác cao nhất mà bạn có thể trải nghiệm là xả, sự cân bằng/ quân bình. Và sự cân 
bằng đó bắt đầu trở nên thực sự tốt. 


107 


Khi bạn vào /hãna thứ ba, bạn bắt đầu không cảm nhận thấy một số bộ phận cơ thể; 
Bạn sẽ ngồi và đột nhiên: “Tôi không cảm thấy bàn tay của mình,” hoặc “Tôi không 
cảm thấy chân mình,” 


Khi bạn bước vào jhäna thứ ba, bạn buông bỏ rất nhiều căng thẳng trong tâm. Khi 
bạn buông bỏ nhiều căng thẳng trong tâm, bạn cũng buông bỏ rất nhiều căng thẳng 
trong thân. Và để cảm nhận cơ thể, cần có chút căng thẳng trên thân. 


Khi bạn ngồi thiền và bạn cảm thấy có gì đó trong cơ thể. Đó là do sự căng thẳng 
trong tâm gây ra sự căng thẳng vật lý trong thân. 


Khi bạn đi sâu hơn vào ƒ/häãna thứ ba, bạn đang buông bỏ tất cả những điều này; bỗng 
nhiên bạn bắt đầu mất cảm giác, trừ khi có xúc chạm; tôi có thể đến và tôi có thể 
chạm vào bạn, và bạn sẽ biết rằng điều đó đã xảy ra, nhưng bạn có một tâm cân 
bằng, tâm xả. Nó không làm cho tâm của bạn rung chuyển; nó không làm cho tâm 
của bạn rung động; nó chỉ nói rằng: “Ok, đã có một cái chạm”. 


Đừng bận tâm, thư giãn, mỉm cười, trở lại với đối tượng thiền của bạn. Tâm bạn 
đang rất quân bình. Và bạn cảm thấy thoải mái hơn bạn từng cảm thấy, rất thoải mái 
trong cơ thể bạn. Tâm của bạn rất, rất an tĩnh, giống như một cái ao không có bất kỳ 
gợn sóng nào trong đó; rất phẳng lặng. 


Và những pháp thuộc về Thiền thứ ba, như xả (quân bình), lạc (hạnh phúc), 
niệm, tỉnh giác, 

Bạn thấy bạn vẫn có chánh niệm, bạn vẫn có thể thấy các chuyển động phát sinh, và 
bạn có nhận thức đầy đủ các cửa giác quan (sense doors). Bạn vẫn nghe thấy âm 
thanh, bạn mở mắt ra, bạn sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng tâm bạn có sự xả 
(equanimity) và không chạy đến chúng để chộp lấy chúng nữa. 


và nhứt tâm, 


Tâm của bạn trở nên rất yên tĩnh, rất đồng nhất. Nó không tập trung một điểm (one- 
pointed) mà nó chỉ nương tựa trên một đối tượng. Tập trung một điểm không có 
chánh niệm ở đó; đó là sự tập trung bị hút. 


Bạn có thể thấy khi gợn dao động đầu tiên trong tâm bắt đầu phát sinh. Bạn có thể 
để chúng đi và thư giãn. Bạn sẽ thấy rằng tâm bắt đầu rung động một chút, và sau 
đó có những gợn dao động ngày càng nhanh hơn, và sau đó tâm bị đi lang thang. 
Bạn sẽ thấy quy trình đó hoạt động như thế nào. Khi bạn bắt đầu thấy sự dao động 
này, nếu bạn thư giãn ngay, thì tâm của bạn vẫn đặt ở đề mục (mà ko bị cuốn đi lang 
thang). 


108 


xúc, thọ, tưởng, tư, tâm; 
Lại nữa, chúng ta có năm uẩn ở đây, và bốn nền tảng của chánh niệm. 


dục, thắng giải, tỉnh tấn, xả, tác ý; những pháp ấy được Säariputta an trú bất 
đoạn; 

Một lần nữa, một trong những điều mà tôi nhận thấy là nhiều người nói về jhãng; 
họ nghĩ rằng tất cả các trạng thái khác nhau trong /häãnga đều xảy ra cùng một lúc. 
Ngay tại đây, bạn có thể thấy những điều này đã được Sãäriputta định nghĩa từng cái 
một khi chúng xảy ra. Tất cả đều không xảy ra cùng một lúc. Vì vậy, đó là một sự 
khác biệt nhỏ giữa thiền tập trung bị hút và samatha-vipassanä mà tôi đang nói đến. 


các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết 
đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. 


Đây là anicca một lần nữa, vô thường. 


Sariputta đối với những pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, độc lập, 
không trói buộc, giải thoát không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: “Còn có sự giải thoát hơn thế nữa.” Đối với Sariputta, còn có 
nhiều việc phải làm hơn thế nữa. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sariputta xả lạc... 
Ngay cả niềm hạnh phúc cũng trở nên thô thiển. 


{lặp lại} xả lạc (abandoning of pleasure), xả khổ (abandoning of pain), diệt hỷ ưu 
(disappearance of joy and grief) đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khổ, không lạc, xả niệm (equanimity), thanh tịnh (purity of mindfulness). 


Điều đó không có nghĩa là không thể có một nỗi đau phát sinh, hoặc một cảm giác 
dễ chịu phát sinh. Nó có nghĩa là chúng không làm cho tâm của bạn dao động. Bạn 
thấy những cảm giác này là gì, và bạn có sự cân bằng đối với chúng. 


Bạn thực sự không có bất kỳ cảm giác nào phát sinh trong cơ thể (cơ thể như biến 
mất). Nhưng một lần nữa, nếu một con kiến đi trên thân bạn, bạn biết điều đó. 
Nhưng bạn có sự bình tĩnh đến mức nó không làm phiền bạn, hoặc một con muỗi 
xuất hiện và nó cắn bạn, không sao cả, vậy thì sao, không có vấn đề gì lớn. 


Một trong những sai lầm mà rất nhiều người mắc phải, khi họ nói về /hãna là họ 
nghĩ rằng jhãna chỉ phát sinh trong khi bạn đang ngồi thiền. Và bạn có thể ở trong 
jhãngas và có jhãna đó trong khi bạn đứng dậy và thực hành thiền hành (walking 
meditation). 


Bạn có thể có xả (equanimity) khi bạn rửa chén; bạn có thể có xả trong khi bạn đang 
tắm, hoặc đi vào phòng tắm, nhưng bạn cần chú tâm vào đề mục hành thiền và thực 
sự tập trung vào đề mục. 


109 


Với bất kỳ jhãna nào, bạn có thể có chúng trong các hoạt động hàng ngày của bạn. 
Đây là một trong những lý do tại sao tôi kiên quyết yêu cầu việc hành thiền của bạn 
diễn ra ở mọi lúc. 


Tôi không quan tâm bạn đang làm gì; đó là một phần của việc thực hành. Tất cả 
những gì bạn làm là một phần của thực hành, nếu bạn thực hành theo cách này, nếu 
bạn làm điều kia. Thói quen của chúng ta là bị cuốn vào công việc hàng ngày và quên 
đi thiền. Sau đó, khi bạn quay lại và ngồi thiền, bạn phải mất một chút thời gian để 
trở lại thiền. Đó là thói quen của chúng ta. 


Nhưng tôi muốn bạn nhận thức được những gì tâm bạn đang làm ở mọi lúc; ở trong 
trạng thái thiền nhiều nhất bạn có thể. 


Một trong những chức năng của chánh niệm là ghi nhớ. Để nhớ gì? Để nhớ quan sát 
sự di chuyển của tâm từ thứ này sang thứ khác. Làm thế nào để buông dính mắc, 
thư giãn và trở lại với đề mục thiền của bạn. Rất quan trọng! 


Khi bạn bước vào jhãng thứ tư, bởi vì có sự tiếp xúc khi bạn đi bộ, bạn sẽ cảm thấy 
chân mình. Bạn không cảm thấy bất cứ điều gì ở giữa đầu và chân của bạn. Trừ khi 
trời có gió, bạn sẽ cảm nhận cơ thể, nhưng đó là vì có sự tiếp xúc. 


Cố gắng phát triển tâm luôn luôn tỉnh thức. Việc thực hành, dù không dễ dàng, 
nhưng chắc chắn có giá trị. Khi bạn ý thức hơn với các hoạt động hàng ngày của 
mình, biết làm thế nào chánh niệm của bạn biến mất, và biết chướng ngại phát sinh, 
thì những chướng ngại sẽ được giải tỏa nhanh hơn. Nếu bạn ý thức về cách thức 
hoạt động của tâm, bạn có thể thấy hạnh phúc mọi lúc mọi nơi. 


Hạnh phúc này không phải là một loại hạnh phúc ham chơi; đây là một niềm hạnh 
phúc khi không có đau khổ, không đồng hóa với những suy nghĩ và cảm xúc mà nhìn 
thấy chúng để biết chúng là gì. Chúng chỉ là những suy nghĩ, chỉ là những cảm xúc, 
hãy để chúng yên, thư giãn, trở lại. 


Một trong những điều thú vị mà tôi tình cờ đọc được trong Kinh Tương Ưng Bộ là 
bài Kinh đề cập về Metta liên quan đến các yếu tố giác ngộ (SN V.46.54.4). Bài kinh 
đặc biệt này có ý nghĩa thực sự đối với tôi. Nó chia sẻ về việc thực hành thiền Metta 
trong jhãna thứ tư. Lý do đó là khám phá vì tôi luôn được nghe và tin rằng tâm Từ 
chỉ có thể đưa bạn đến /hãnga thứ ba. 

Nhưng bài kinh này nói về nó (tâm từ) ở trong /haãna thứ tư. Đây là nói về Tứ Vô 
Lượng Tâm (Brahma Vihãras). 

Tôi luôn được bảo rằng Tứ Vô Lượng Tâm, nghĩa là tâm Từ (loving-kindness), tâm 
Bi hoặc lòng trắc ẩn (compassion), tâm Hỷ hay niềm vui cảm thông (sympathetic 
joy) hay niềm vui vị tha (altruistic joy), và tâm Xả (equanimity); tâm bi 


110 


(compassion) chỉ đi đến /hãna thứ ba, tâm hỷ đi đến jhäãna thứ ba, tâm xả đi đến 
Jhana thứ tư. 


Khi tôi đọc bài kinh này, tôi thực sự kinh ngạc vì nó nói: tâm từ đi đến /haãna thứ tư, 
tâm Bi đi đến cõi không vô biên (realm of infinite space) tức ƒhãna thứ năm (arũpa 
jhãna đầu tiên), tâm Hỷ đi đến cõi thức vô biên (realm ofinfinite consciousness) và 
tâm Xã đi vào cõi vô sở hữu (realm of nothingness). Phương pháp thực hành mà tôi 
thực sự đang dạy cho bạn khi bạn thực hành thiền tâm Từ, đó không chỉ là tâm Từ; 
đó là sự thực hành của Tứ Vô Lượng Tâm. 


10. Và những pháp thuộc về Thiền thứ tư, như xả (equanimity), bất khổ bất lạc 
thọ (the neither-painful-nor-pleasant feeling), vô quán niệm tâm (the mental 
unconcern due to trangqulility), 


Đó không phải là một tuyên bố thú vị sao? 


Thanh tịnh nhờ niệm (the purity of mindfulness), nhứt tâm (the unification of 
mind), và xúc (contact), thọ (feeling), tưởng (perception), tư (formations), tâm 
(mind), 


Năm uẩn và bốn nền tảng của chánh niệm vẫn còn. 


Rất nhiều lần, tôi gặp nhiều thiên sư kiên quyết về vấn đề này: "Nếu bạn đang thực 
tập chánh niệm về hơi thở, khi bạn đến jhãng thứ tư, bạn không còn thở bằng phổi 
nữa.” 


Điều đó không hẳn đúng. Bạn vẫn có cơ thể và bạn vẫn còn xúc (contact); điều đó 
có nghĩa là bạn vẫn còn thở. Bạn không thở qua da. 


Những gì họ đang nói là khi bạn đến /hãna trong cách thiền tập trung một điểm 
(fourth absorption /häng), nhưng đó không phải cách chúng ta nhìn nhận jhäna như 
đang ở đây. 


dục (enthusiasm), thắng giải (decision), tỉnh tấn (energy), niệm (mindfulness), 
xả (equanimity), tác ý (attention); những pháp ấy được Sđriputta an trú bất 
đoạn, 


Vẫn có chánh niệm, vẫn nhận thức đầy đủ về những gì đang xảy ra. Tâm không bị 
dán hay bám chặt vào một điều cụ thể. Vẫn còn chuyển động cần được quan sát. 


các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết 
đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sãriputta 
đối với những pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói 
buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sãriputta biết: 
“Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sãriputta, còn có nhiều việc phải 
làm hơn thế nữa”. 


111 


Khi thiền sinh đến jhänga thứ tư, bạn không còn là một tân binh nữa. Bây giờ bạn đã 
trở thành một thiền sinh giỏi. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Säriputta vượt lên hoàn toàn sắc tưởng 
(perception of form), diệt trừ mọi chướng ngại tưởng (disappearance of 
perceptions of sensory impact), không tác ý đối với dị tưởng (non-attention to 
perception of diversity), 


Đây là một cách dịch tệ. Không phải là không có sự chú ý (non-attention), tâm của 
bạn biết rõ rằng có sự thay đổi nhưng nó không dao động. 


(Sariputta) nghĩ rằng: “Hư không là vô biên”, (Sariputta) chứng và trú Không 
vô biên xứ. 

Kinh nghiệm được đề cập đến là gì? Tâm bạn có sự quân bình mạnh mẽ và đột nhiên 
thấy tâm như được mở rộng. 


Nếu bạn đang thực hành thiền Metta, thì đây là lúc tâm từ biến thành tâm Bi 
(Karuna), đó là một loại cảm giác rất khác, tôi sẽ không mô tả nó cho bạn, bạn phải 
mô tả nó cho tôi, và tôi sẽ xác nhận xem đó có thực sự là nó hay không. 


Cảm giác của tâm Bi có một sự mở rộng liên tục theo mọi hướng cùng một lúc, không 
có điểm trung tâm. Chỉ có một cảm giác mở rộng, và đó là không vô biên xứ (nơi 
không gian vô tận). 


Đó là một cảm giác không gian là vô tận; nó chỉ tiếp tục mở rộng, mở rộng. Rất dễ 
chịu. 

Đây là trạng thái mà rất nhiều người đề cập đến khi họ nói về tâm Bi vô lượng của 
Đức Phật. Đây là trạng thái mà Ngài đã thực sự trải qua. Ngài đã làm điều này mỗi 
buổi sáng, vào tầng thiền Không vô biên xứ với Tâm Bi là đề mục hành thiền. 

12. “Và những pháp thuộc về Không vô biên xứ như hư không, vô biên xứ 
tưởng, nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm,” 


Bạn vẫn có năm uẩn, mặc dù bạn đang ở trong aruũpa jhãnga (thiền vô sắc giới). Điều 
này chỉ ra rằng bạn vẫn đang thực hành bốn nền tảng của chánh niệm ngay cả khi 
bạn ở trong trạng thái ariũpa jhang. 


dục, thắng giải, tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý; những pháp ấy được Sãriputta an trú 
bất đoạn, các pháp ấy được Sđariputta biết đến khi chúng khởi lên, được 
Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sáriputta biết đến khi chúng đoạn 
diệt. Sariputta đối với những pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, độc 
lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: “Còn có sự giải thoát hơn thế nữa.” Đối với Saãriputta, còn có 
nhiều việc phải làm hơn thế nữa. 


112 


13. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên hoàn toàn Không vô biên xứ, 
nghĩ rằng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. 

Đây là một trạng thái thực sự thú vị. Một lần nữa, cảm giác của tâm Bi thay đổi một 
lần nữa thành cảm giác của tâm vui vẻ vị tha (tâm Hỷ), nhưng đó không thực sự là 
một định nghĩa tốt; Tôi vẫn chưa tìm được một định nghĩa nào phù hợp. Nhưng đó 
là một cảm giác rất khác với tâm Bi. 

Điều xảy ra tiếp theo là, nhận thức của bạn bắt đầu rất tốt và sắc bén đến mức bạn 
bắt đầu thấy từng thức (individual consciousness, tỷ thức, nhãn thức...) sinh rồi diệt, 
sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Bạn đang trực tiếp trải nghiệm mọi điều thực sự thay đổi 
(vô thường). 


Không còn nghỉ ngờ gì nữa, mọi thứ là vô thường. Đôi khi tôi thấy thú vị khi thiền 
sinh đến trình pháp và chia sẻ: “Thưa Thầy, tôi đang nhìn thấy tất cả thức: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, cơ thể và tâm.” 

Bạn đang nhìn thấy tất cả những ý thức này phát sinh và qua đi và khiến bạn thấy 
mệt, phiền toái. Những gì bạn đang thấy bây giờ không chỉ là vô thường, mà là bạn 
đang thấy đau khổ. 


Và bạn cũng thấy rằng không có ai điều khiển những thứ này, nó tự xảy ra. Bạn đang 
trực tiếp quan sát anicca (vô thường), dukkha (đau khổ), anattä (khách quan - vô 
ngã), trong khi bạn ở trong arupa jhängs, và đây thực sự là một trạng thái tuyệt vời. 
Nó trả lời rất nhiều câu hỏi mà bạn từng có trước đây và mọi người đều nói về những 
điều này xảy ra quá nhanh. Giờ đây, niệm của bạn rất sắc nét, bạn có thể trực tiếp 
quan sát thấy. Nó thực sự rất thú vị, nếu không phải là một chút mệt mỏi sau một 
thời gian bởi vì chúng liên tục sinh diệt, sinh diệt. 


Và cho dù bạn đang tập thiền hành, và bạn đang ăn, hay bất cứ điều gì, bạn có thể 
thấy liên tục thấy thức sinh diệt liên tục. 


14. Và những pháp thuộc về Thức vô biên xứ như Thức vô biên xứ tưởng, nhất 
tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, 

Vẫn có năm uẩn và bốn nền tảng của chánh niệm ở đây. 

dục, thắng giải, tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý; những pháp ấy được Sãriputta an trú 
bất đoạn; các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được 
Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sđriputta đối với những pháp ấy 
không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không 
hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết: “Còn có sự giải thoát 
hơn thế nữa.” Đối với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa. 


113 


Khi bạn đi sâu hơn vào thiền, bạn bắt đầu nhận ra những điều này cho chính mình. 
Đây được gọi là “thắng trị, liễu tri” (direct knowledge and vision - kinh nghiệm trực 
tiếp) 

15. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sảriputta vượt lên hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
nghĩ rằng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ (realm of nothingness). 


Đây là một trạng thái cực kỳ thú vị. Ở những nơi mà trước đây bạn nhìn thấy mọi 
thứ bên ngoài tâm, bây giờ bạn không nhìn thấy gì. Nhưng bạn vẫn thấy những 
chuyển động khác nhau của tâm, nhưng nó không nằm ngoài tâm. 


16. Và những pháp thuộc về Vô sở hữu xứ, 


Nhân tiện, nơi bạn đang cảm thấy niềm vui (joy) trước đây, bây giờ bạn đang cảm 
thấy sự quân bình (tâm xả) rất mạnh mẽ và bạn có sự phẳng lặng trong tâm. Trạng 
thái tâm đặc biệt này là trạng thái thú vị nhất mà bạn có thể trải nghiệm trong thiền. 


Bạn vẫn có cần điều chỉnh năng lượng, và năng lượng trở nên thực sự, thực sự tỉnh 
tế. Nếu bạn không đặt đủ năng lượng để lan tỏa tâm Xả (equanimity), bạn sẽ bị đờ 
đẫn, lơ mơ. Bạn không buồn ngủ, nhưng có đờ đẫn xảy ra. 


Nếu bạn đặt năng lượng dù chỉ nhiều hơn một chút, bạn sẽ gặp trạo cử, bồn chồn, 
bất an. Bởi vì theo cách thức mà chướng ngại hoạt động, chúng không đến lần lượt. 
Nếu bạn có sự bồn chồn phát sinh vì có phần cố gắng, bạn không còn ở trong /häna 
đó nữa; bạn bị dính mắc vào chướng ngại. 


Ở đây có trạo cử và cả việc không thích trạo cử. Bạn có hai chướng ngại để giải 
quyết.Nhưng trong thời điểm này, xử lý nó khá dễ. Nó giống như đi trên sợi dây 
mỏng, bạn biết đấy, nó giống như đi trên một dây của nhện; nó tỉnh tế đến như thế. 
Sự cân bằng, chỉ cần một chút dao dộng, bạn mất cân bằng. Sau đó, bạn phải làm 
việc với điều đó, thư giãn, mỉm cười và quay trở lại. Sau đó, vẫn không đủ. Đây là 
trạng thái cực kì thú vị để làm việc với năng lượng. 


Đây là một phần thú vị của trạng thái tâm đặc biệt này. 


16. Và những pháp thuộc về Vô sở hữu xứ, như Vô sở hữu xứ tưởng, nhứt tâm, 
và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, 


Vẫn có năm uẩn; vẫn thực hành bốn nền tảng của chánh niệm. 


dục, thắng giải, tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý; những pháp ấy được Sãriputta an trú 
bất đoạn; các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được 
Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sáriputta biết đến khi chúng đoạn 
diệt. Sãriputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc 
lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: “Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sãriputta, còn có 
nhiều việc phải làm hơn thế nữa”. 


114 


Đây là trạng thái khi Ngài ấy còn là một vị Bồ Tát, Ngài trải nghiệm tầng thiền này 
với sự tập trung bị hút. Ngài hỏi vị Thầy khi đó: “Còn trạng thái nào cao hơn không?” 
Và vị Thầy chia sẻ: “Không, tầng thiền này cao nhất rồi. Con hãy giúp ta dạy nó. Là 
vị thầy cùng với ta." Vị Bồ Tát đã chia sẻ: “con không thấy thế.” Ngài vẫn thấy rằng 
còn có thứ để làm. 

17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sảriputta vượt lên hoàn toàn Vô sở hữu xứ, 
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ (realm of neither-perception-nor-non- 
perception). 


Hãy nhìn theo cách này, khi bạn bắt đầu thiền, tâm của bạn có dao động. Khi bạn 
tiến sâu hơn vào thiền, các dao động ngày càng ít đi. 


Khi bạn vào arupa jhãngs, nó bắt đầu biến thành rung động. Khi bạn đi sâu hơn vào 
jhãnas, sự rung động trở nên nhanh hơn và vi tế hơn. 


Khi bạn đạt đến tầng phi tưởng phi phi tưởng (neither-perception-nor-non- 
perception), rung động trở nên rất nhẹ đến mức rất khó phát hiện. Tâm ở đó, nhưng 
thật khó để nhận biết có tâm ở đó.. 


Khi bạn thực hành Brahma Vihãras, họ sẽ đưa bạn đến vô sở hữu xứ, và là mức cao 
nhất bạn có thể đi, với Tứ Vô Lượng Tâm, bởi vì... 


18. Với chánh niệm, Sariputta xuất khỏi định ấy. 


Tâm rất tinh tế, thật khó để biết liệu nó có ở đó hay không, và cách duy nhất bạn 
biết rằng bạn đã trải nghiệm là, khi bạn rời khỏi bậc thiền, bạn bắt đầu chiêm 
nghiệm lại về những gì đã diễn ra. 

Cảm giác/ cảm thọ vẫn còn đó mặc dù nó rất vi tế, và tưởng (perception) thì có khi 
ở đó và có khi không. Vì vậy, cách duy nhất bạn biết rằng bạn đã trải nghiệm điều 
này là bằng chiêm nghiệm lại những gì bạn trải qua khi ngồi thiền. 


Đây là lúc tôi sẽ yêu cầu: “Tôi thực sự muốn bạn đảm bảo rằng bạn đã phát triển 
thói quen thư giãn, liên tục, mọi lúc. Khi bạn vào tầng thiền này, bạn đang thư giãn 
một cách tự động. Việc thư giãn để làm gì? Khi bạn thư giãn, chuyển động sẽ ngày 
càng ít đi, cho đến khi cuối cùng bạn cũng đến trạng thái mà bạn không thể thực sự 
nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn rung động một chút. 


Sau khi với chánh niệm xuất khỏi định ấy, Sariputta thấy các pháp ấy thuộc về 
quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại: 


Bạn vẫn có được điều đó, mặc dù bạn đang ở tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


“Như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện 
hữu chúng đoạn diệt”. Sariputta đối với những pháp ấy cảm thấy không luyến 
ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú 


115 


với tâm không hạn chế. Sariputta biết: “Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối 
với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa”. 

Vị ấy vẫn biết rằng còn nhiều việc phải làm. Khi vị ấy tiếp tục thư giãn ngày càng 
nhiều, sự rung động đó trở nên tĩnh lặng đến nỗi đột nhiên dừng lại. 


19. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sãriputta vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, chứng và an trú Diệt thọ tưởng (định) (cessation of perception, 
feeling and consciousness) 


Giống như ai đó tắt đèn. Click! Không có cái gì ở đó; không có tưởng (perception); 
không có cảm giác (feeling); không có ý thức (consciousness). 


Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc (taints) được đoạn tận. 
Bạn nhớ từ “trí tuệ” mà tôi đã nói lúc đầu. Điều đó có nghĩa gì? 
Khi Diệt thọ tưởng định xảy ra, nó sẽ kéo dài theo cách của nó. rồi khi ý thức, cảm 


giác và tri giác (tưởng) hoạt động trở lại, bạn có cơ hội nhìn thấy chính xác, rõ ràng, 
với chánh niệm sắc bén, từng mắt xích trong chuỗi Duyên Khởi. 


Bạn sẽ thấy rõ như khi nguyên nhân ko sinh khởi thì hệ quả không sinh khởi. Bạn 
sẽ thấy Diệt Đế, và với việc buông bỏ vô minh, bạn sẽ thấy Tứ diệu đế; đó là khi 
Nibbäna xảy ra; đó là khi tất cả các kiết sử được buông bỏ. Đây là sự chấm dứt của 
quá trình Duyên Khởi. 


20. Với chánh niệm, Sãriputta xuất khỏi định ấy. Sau khi với chánh niệm xuất 
khỏi định ấy, Sariputta thấy các pháp ấy thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị 
biến hoại: “Như vậy các pháp ấy, trước không có nơi ta, sau có hiện hữu, sau 
khi hiện hữu, chúng đoạn diệt”. 


Vị ấy nhìn thấy tất cả các trạng thái của pháp Duyên khởi và cách chúng chấm dứt. 


Sariputta đối với các pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc 
lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. 
Sariputta biết: “Không có sự giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Đối với 
Sariputta, không có việc phải làm nhiều hơn thế nữa”. 


Không còn gì nữa để đi xa hơn. Khi điều này xảy ra, tâm Ngài trở nên vô cùng sạch 
và rõ ràng, sự hiểu biết của Ngài ấy về pháp Duyên khởi không thể lay chuyển. Cùng 
với đó, Ngài ấy buông bỏ tất cả những gì có thể khiến tâm bất thiện. Ngài ấy chỉ có 
những ý nghĩ thiện. 

21. “Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, một người có thể nói về 
người ấy như sau: “Người này được tự tại, được cứu cánh trong ánh giới, 
được tự tại, được cứu cánh trong ánh định, được tự tại, được cứu cánh trong 
ánh tuệ, được tự tại, được cứu cánh trong ánh giải thoát. Nói một cách chơn 
chánh về Sãriputta, người ấy có thể nói như sau: “Sãriputta được tự tại, được 


116 


cứu cánh trong ánh giới, được tự tại, được cứu cánh trong ánh định, được tự 
tại, được cứu cánh trong ánh tuệ, được tự tại, được cứu cánh trong ánh giải 
thoát”. 


22. Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, một người có thể nói về 
người ấy như sau: “Người này là con chánh tông của ế Tôn, sanh ra từ miệng, 
sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa thành, thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật 
chất”. Nói một cách chơn chánh về Sãriputta, người ấy có thể nói như sau: 
“Sariputta là con chánh tông của ế Tôn, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Pháp, do 
Pháp hóa thành, thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chất”. 


23. Sariputta, này các Tỷ-kheo, chơn chánh chuyển Pháp luân vô thượng đã 
được Như Lai chuyển vận. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời ế Tôn dạy. 


Bài Kinh đặc biệt này cho thấy chính xác rằng vipassana & samatha xâu chuỗi với 
nhau không tách rời, như hai con bò cùng kéo một xe. 


Chúng đi với nhau và kéo xe đến nơi bạn muốn. Chúng ta cần thực hành cả hai, 
không tách rời như Sãriputta đã thể hiện trong kinh nghiệm hành thiền của mình. 
Điều khác biệt tôi đang hướng bạn là cách ta buông những trở ngại và thư giãn. Chỉ 
cần thêm việc này (buông & thư giãn) vào thao tác thực hành, trải nghiệm thiền của 
bạn sẽ khác hoàn toàn. Bạn có thể thấy mọi điều mà Ngài Sariputta đã thấy. 


Điều này có thể xảy ra! Tôi biết nhiều vị tăng nghĩ rằng việc Nibbana trong đời này 
là bất khả thi, nên cố gắng làm gì? Tôi nói là hoàn toàn có thể. Hướng dẫn rất đơn 
giản: hãy buông mọi chướng ngại, thư giãn và quay về với đề mục hành thiền. Quá 
đơn giản. Nhưng tâm của chúng ta, thường thích mọi thứ biến thành phức tạp. 


Hãy quan sát sự chú tâm di chuyển. Tôi có những thiền sinh trải nghiệm tất cả 
những gì bài Kinh này đề cập đến. Tôi không nói họ là A-la-hán, nhưng họ đã thấy 
pháp Duyên Khởi thật sự và họ hiểu điều đó rất sâu sắc. Tôi biết rằng những điều 
này là có thể. 

Tôi có một thiền sinh. Cô ấy tham gia khóa tu tám ngày. Và cô ấy đã trải nghiệm tầng 
thiên Vô sở hữu xứ, chỉ trong tám ngày. Điều đó phù hợp với những gì Đức Phật 
thuyết giảng, rằng Giáo pháp này có hiệu lực ngay lập tức. Bạn có thể thấy nó ngay 
tại đây, ngay bây giờ. Hãy thực hành! 

Không quan trọng bạn đang làm gì; hãy quan sát tâm bạn. Nếu bạn bắt đầu đồng 
hóa (identify) với sự không hài lòng của bạn về điều này hoặc sự hài lòng của bạn 
về điều kia, ngay khi bạn nhận ra rằng tâm đang làm điều đó, hãy buông, thư giãn, 
và quay về đề mục hành thiền. 


117 


Hầu hết các bạn đang thực hành thiền Metta. Tại sao? Metta là đề mục có nhiều lợi 
thế. Một trong đó là sự tiến bộ nhanh hơn bât kì đề mục thiền nào khác. Nó đã bao 
gồm bốn nần tảng Chánh niệm (tứ niệm xứ), và có Nibbana là mục tiêu cuối cùng. 
Đây là biện pháp đi đến đích. Điều duy nhất là, đừng thêm bất cứ thứ gì, đừng bỏ đi 
bất cứ thứ gì (về cách thực hành). Chỉ khi tâm của bạn bị phân tâm, hãy buông khỏi 
đó, thư giãn và quay về. Nếu tâm quay lại điều lang thang, hãy chú ý đến việc đó đã 
xảy ra như thế nào; chuyện gì xảy ra đầu tiên; điều gì xảy ra sau đó; điều gì tiếp nữa? 


Khi bạn bắt đầu thấy điều đó, bạn bắt đầu thấy pháp Duyên Khởi. Bạn đang bắt đầu 
thấy cách bạn gây ra nỗi đau bằng việc có quan điểm trái với sự thật hiện tại. Bạn 
đang gây ra nỗi đau cho riêng bạn. Không điều gì tạo nên nỗi đau của bạn. Đó là sự 
dính mắc (attachment - chấp thủ) của riêng bạn vào cái đau. Sự dính mắc là gì? 

Sự dính mắc là: “Tôi đau quá! Cái đau này là tôi là của tôi. Tôi không thích nó, và tôi 
muốn nó thay đổi.” Hãy xem bạn tự gây ra bao nhiêu đau đớn cho mình! 

Các chướng ngại là vô cùng quan trọng bởi vì chúng cho thấy bạn đang dính mắc ở 
đâu. Khi bạn bắt đầu thấy được chướng ngại phát sinh thế nào, nó kéo tâm bạn ra 
sao và bạn bắt đầu buông chúng đi từng chút một, thì bạn sẽ có thể trải nghiệm 
Jhãnas. Các jhãnas không phải là thứ xa vời. Jhãnas có thể dễ dàng diễn ra trong thời 
gian ngắn, phụ thuộc vào cách bạn thực hành chính xác đến đâu. 

Tôi muốn nhẫn mạnh rằng đây không phải là phương pháp thực hành của tôi. Tôi 
đang đọc những điều này cho bạn từ giáo lý của Đức Phật. Tôi không có gì để làm 
với những thứ này. Tôi thực hành nó, nhưng đó không phải là tôi; đó không phải là 
phương pháp của tôi; đó là phương pháp Đức Phật hướng dẫn. 

Bạn càng làm đúng cách Đức Phật hướng dẫn, bạn càng thấy sự đúng đắn của Đức 
Phật. 

Tôi không có bất kỳ nghi ngờ gì về Đức Phật đúng hay sai. Bạn có thể nhận ra khi 
nghe tôi chia sẻ về Pháp. Tôi rất tin tưởng giáo lý của Đức Phật. 

Tôi không có bất kỳ nghỉ ngờ gì trong lời dạy của Ngài cả. Tôi cũng muốn bạn có 
điều đó. Rằng khi bạn thực hành, bạn thực sự có thể nhìn thấy và xác nhận những 
điều này cho chính mình. Bạn biết đấy, trong kinh Kãlãma, nó nói rất nhiều về việc: 
không tin những gì được viết, và không tin những gì truyền thống, và không tin bất 
cứ điều gì. 

Đức Phật nói: “Hãy đừng tin tôi.” Hãy tự thực hành và tự xác nhận. 

Rồi! Tôi đã nói rất dài. Có ai có câu hỏi nào không? 


ST: “Ngài ấy thiết lập chánh niệm trước mặt mình.” Điều đó nghĩa là gì? 


118 


Bante Vimalaramsi: Điều đó có nghĩa là anh ấy đang theo dõi những gì phát sinh 
trong tâm. Đó là một loại biểu thức của tiếng Anh. Nhưng thiết lập chánh niệm trước 
mặt bạn có nghĩa là những gì trước mặt bạn lúc này, bạn đang trải qua những suy 
nghĩ gì? Quan sát những gì trước mặt bạn ngay lúc đó có nghĩa là nhìn thấy những 
øì đang xảy ra với sự chú ý của tâm vào lúc đó. 


ST: Như thế nào mà phương pháp Bhante đang nói thay đổi những gì tôi đã thực 
hành với Vipassanã Miến Điện? 


Bante Vimalaramsi: Nó thay đổi mọi thứ bởi vì đó là một dạng tập trung hấp thụ đã 
được phát triển, kể cả các tầng Tuệ. Ngài Mahasi Sayadaw thực sự tuyệt vời vì ông 
đã điều chỉnh 9 tầng Tuệ trong Thanh Tịnh Đạo thành 16 tầng. 


Đó là một loại tập trung bị hút. Ñgay cả sát na Định cũng vậy ... Ñó không giúp việc 
quan sát Duyên Khởi hoạt động như thế nào. Nó chỉ nhìn thấy một phần của quá 
trình và dán một nhãn lên đó. 


ST: Vì vậy, Vipassanäa nói rằng có khoảnh khắc Đạo Tuệ và Quả Tuệ. Nhưng những 
øì thầy chia sẻ có vẻ khác. Liệu nó có giống nhau không? 


Bante Vimalaramsi: Tôi biết, và tôi đã hy vọng không ai sẽ hỏi tôi vì nó là câu hỏi 
khó. Bạn sẽ có trải nghiệm như là bị “ngất”, giống như kiểu mất điện. Mọi thứ dừng 
lại, nhưng nó không giống Diệt Thọ Tưởng Định. Vẫn còn một cảm thọ rất vi tế trong 
đó. Nó vẫn ở đó. Điều khác biệt thực sự là những gì xảy ra sau đó, và đó là, khi bạn 
thực hành những hiểu biết sâu sắc, bạn có sự xem xét lại tất cả bậc Tuệ (reviewing 
of all the insight knowledges). 


Khi bạn thực hành theo cách được mô tả trong Kinh điển, sau Diệt Thọ Tưởng Định, 
bạn sẽ thấy chuỗi Duyên Khởi. Đây là giáo lý cốt lõi của Đức Phật. Và đó là nơi trí 
tuệ của chúng ta được phát triển, bằng cách nhìn thấy trực tiếp điều đó. 


À, một điều khác mà họ nói đến là ngay trước khi sự cố mất điện này xảy ra, bạn 
thấy tầm quan trọng của tầng Tuệ với việc thấy vô thường (impermanence), khổ 
(suffering) và vô ngã (not self or not impersonal). Ngay trước khi điều đó xảy ra, 
theo Mahasi Sayadaw, bạn thấy sự vô thường, ba hoặc bốn lần rất nhanh liên tiếp, 
hoặc bạn thấy khổ ba hoặc bốn lần liên tiếp, hoặc bạn thấy anattä ba hoặc bốn lần 


^ ” 


nhanh chóng trong một hàng, và sau đó có “mất điện” này. 


Điều đó không đề cập đến trong kinh điển và tôi đã xác nhận với Mingun Sayadaw, 
một nhà sư rất uyên bác. 

Vị ấy nói với tôi rằng có rất nhiều sự khác biệt giữa các bài chú giải (commentaries) 
và kinh điển. Tôi yêu cầu vị ấy xác nhận nhiều điều mà tôi đã nghiên cứu vì tôi đã 
thực hành Vipassanä suốt trong hai mươi năm. Sau khi tôi có kinh nghiệm này, tôi 
muốn có sự xác nhận. Vì vậy tôi đã đến những nhà sư rất giỏi để trao đổi. Khi tôi gặp 
Mingun Sayadaw và chia sẻ: “Trong Kinh có đề cập đến cận định hay sát na định 


119 


không?” Vị ấy nói “không”. Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu 20 năm qua mình có thực 
hành đúng Chánh pháp không. 


Kinh nghiệm đó là như thế nào? Sau đó, tôi bắt đầu đi đến kinh điển, nhưng vì tôi 
vẫn lấy chú giải làm nguồn chính, tôi không thể hiểu kinh, cho đến khi tôi có ai đó 
bảo tôi cứ để các chú giải sang một bên, và đi sâu vào kinh điển. Và sau đó tất cả trở 
nên rất rõ ràng. 

ST: Thầy nghĩ thế nào về anattä khi có người định nghĩa là “không kiểm soát được”? 


Bante Vimalaramsi: Theo một cách nào đó, bạn có thể nói về anattä: "Anatta là 
không thể kiểm soát được,” nhưng “quy trình khách quan” là một cách dịch dễ hiểu 
hơn. 


Khi bạn nói “quy trình khách quan,” điều đó có nghĩa mọi việc diễn ra như cách nó 
cần diễn ra. Không ai tác động, không ai điều khiển, chúng là sự thật khách quan. 
Tôi đã dành nhiều thời gian để suy ngẫm và quyết định chọn từ “quy trình khách 
quan” (impersonal). 


Một trong những cuốn sách tôi yêu thích là Từ điển đồng nghĩa. Và tôi có nhiều hơn 
một cuốn. Tôi tra ba hoặc bốn từ điển đồng nghĩa với cùng một từ để chọn một từ 
dễ hiểu, đơn giản, nhưng chính xác. Thậm chí có một thiền sinh cho tôi Nguyên từ 
điển (etymology) tiếng Anh. Bây giờ tôi có thể xem và tìm kiếm tất cả những từ đồng 
nghĩa và sát nghĩa để chọn từ phù hợp. 


Okl Có ai có câu hỏi nào khác? 


Mọi người sẽ hạnh phúc chứ? Có phải mọi người sẽ mỉm cười? Đây là điều quan 
trọng. Ý tôi là phần quan trọng nhất là: quan sát, buông, thư giãn, trở về đối tượng 
hành thiền với nụ cười. Bạn có thể thực hành với tâm nhẹ nhàng, thoái mái. Bạn có 
thể thực hành thiền với niềm vui, như là một trò chơi vậy. Trong gần hai mươi năm, 
tôi đã quá nghiêm túc với việc thực hành thiền của mình. Sau đó tôi phát hiện rằng 
có thể thực hành trong niềm vui và kết quả tốt hơn nhiều. Đó là một phát hiện rất 
thú vị. 


Vâng! Bây giờ hãy cùng hồi hướng công đức! 


Nguyện cho chúng sinh đang khổ được hết khổ 
Bị sợ hãi hết sợ hãi 
Nguyện cho chúng sinh đang hoạn nạn được hết hoạn nạn 
Và tất cả được an lành 
Nguyện cho mọi chúng sinh được san sẻ công đức của chúng tôi 
Nguyện cho mọi chúng sinh trong các cõi 
Thiên, Địa, Nhân, Phi Nhân 
Đều được hưởng công đức này 
Nguyện cho họ sẽ cùng bảo vệ Phật Pháp lâu dài. 


Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


120 


MN-38: Kinh Đoạn Tận Ái 
Bài Kinh dài về diệt trừ Tham Ái 
(Mahatanhasankhaya Sutta) 


Vị Tỳ Kheo Sati đã tuyên bố một quan điểm sai lầm (tà kiến): thức tái sinh từ kiếp 
này sang kiếp khác, không cần điều kiện. Đức Phật đã chứng minh đây là tà kiến với 
Giáo Lý Duyên Khởi. Toàn bộ bài Kinh liên quan đến giải thích quy luật nhân quả của 
chúng sinh có ý thức. Để làm rõ việc này, Duyên Khởi đã được trình bày theo vài 
hướng khác nhau. 


Trình bày vào 24 tháng 2 năm 2006 tại Trung tâm Vipassana Dhamma Deng, Joshua 
Tree, California. 


BV: Đây là một bài kinh rất thú vị, các bạn chú ý lắng nghe. Rồi mọi thứ sẽ trở nên 
rõ ràng! 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 


Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến 
như sau: “Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong 
ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác”. 


Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: “Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, 
khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, 
thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác”. Rồi những Tỷ- 
kheo ấy đi đến chỗ Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, khi đến xong liền nói 
với Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá như sau 


—Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng, Hiền giả khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruổi, 


luân chuyển nhưng không đổi khác”. 


— Thật sự là vậy, chư Hiền, theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì 
thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác. 


Rồi những Tỷ-kheo ấy muốn Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà 
kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận 


121 


—Hiêền giả Sati, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn 
là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã dùng 
nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi; không có duyên thì thức không hiện 
khởi. 


Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, dù được các Tỷ-kheo ấy cật vấn, thảo 
luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu chấp chặt, nắm chặt tà kiến ấy. 


— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì 
thức này dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. 


Vì các Tỷ-kheo ấy không thể làm cho Tỷ-kheo Sati, con người đánh cá từ bỏ 
ác tà kiến ấy, nên các vị ấy đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Ngài rồi 
ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn 


—Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruổi, luân 
chuyển, nhưng không đổi khác”. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe: “Tỷ-kheo 
Sati, con của người đánh cá khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo tôi hiểu pháp 
Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi 
khác” ”. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ Tỷ-kheo Sati, con của người 
đánh cá ở, khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá: 


“—Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng? Hiền giả khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruổi, luân 
chuyển nhưng không đổi khác”. 

Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá nói với 
chúng con như sau: 


“— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu thì thức này dong ruổi, luân 
chuyển nhưng không đổi khác. 


Bạch Thế Tôn, chúng con muốn khiến Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, 
từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận: 


“— Hiền giả Sati chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế 
Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã 
dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi, không có duyên thì thức 
không hiện khởi. 


“Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá dầu cho được chúng con 
cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp 
chặt, nắm chặt tà kiến ấy: 


122 


“ — Thật sự là vậy, theo tôi hiểu, Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruổi, 
luân chuyển nhưng không đổi khác”. 


Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho Tỷ-kheo Sati, con của người 
đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này.” 
Rồi Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo khác 

—Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, gọi Tỷ-kheo Sati, con của người đánh 
cá: “Hiền giả Sati, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả”. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, 
sau khi đến, liền nói với Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá 


—Hiền giả Sati, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả. 

— Thưa vâng, Hiền giả 

Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá đáp lời Tỷ-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn 
ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tỷ- 
kheo Sati, con của người đánh cá, đang ngồi xuống một bên 

—Này Sati, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi hiểu 


pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không 
đổi khác”? 


— Thật sư là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con hiểu pháp Thế Tôn thuyết 
giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác. 

—Này Sati, thế nào là thức ấy? 

—Bạch Thế Tôn, chính thức ấy nói cảm thọ, thọ lãnh chỗ này, chỗ kia, kết quả 
các hành động thiện ác. 

—Này kẻ mê mờ kia, 

Khi mà Đức Phật sử dụng từ này thì đó dấu hiệu chỉ trích rất nặng. 


Vì ai mà Ông lại hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy. Này kẻ mê mờ kia, có 
phải chăng, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói là thức do duyên khởi, không có 
duyên, thì thức không hiện khởi? Và này kẻ mê mờ kia, không những Ông 
xuyên tạc Ta, vì Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông còn tự phá hoại Ông và tạo 
nên nhiều tổn đức. Này kẻ mê mờ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau 
khổ lâu dài cho Ông. 


123 


Chúng ta vẫn đang nói về Sati, con người đánh cá, 2500 năm sau. Điều này đúng 
nhỉ? 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo 


—Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, 
có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong Pháp, Luật này không? 


—Bạch Thế Tôn, làm sao có thể có được, không thể được, bạch Thế Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, im lặng, hổ người, thụt 
vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết được Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá, đang im lặng, hổ ngươi, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm 
miệng, bèn nói với Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá 


—Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết Ông qua ác tà kiến của chính Ông. Ở đây, 
Ta sẽ hỏi các Tỷ-kheo. 


Rôi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo 


—Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết giảng giống như Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá này, không những đã xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ 
sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức? 


—Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói 
thức do duyên khởi, không có duyên, thức không hiện khởi. 


—Lành thay, chư Tỷ-kheo, lành thay, chư Tỷ-kheo, các Ông hiểu pháp Ta 
thuyết giảng như vậy! Chư Tỷ-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói thức do 
duyên khởi. Không có duyên, thức không hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo Sati, con 
của người đánh cá, không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, còn 
tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh 
và đau khổ lâu dài cho kẻ mê mờ ấy. 


Việc đã diễn ra là Sati, con người đánh cá, đã hoàn tục và chỉ trích nặng nề những 
øì Đức Phật giảng dạy. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên 
ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do 
duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi 
và các hương, thức sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị, 
thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc, thức sanh 
và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy 
có tên là ý thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên nào lửa sanh và lửa ấy có tên tùy 
theo duyên ấy: duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào, lửa 
sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên cỏ, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Duyên 


124 


phân bò, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa phân bò. Duyên trấu, lửa sanh, lửa ấy gọi 
là lửa trấu. Duyên đống rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đống rác. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, do duyên, thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. 
Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên 
tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các 
hương, thức sanh, và thức ấy có tên và tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị, thức 
sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc, thức sanh, và 
thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có 
tên là ý thức. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sanh vật này không? 

—Bạch Thế Tôn, có thấy. 

- -Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sự tác thành sanh vật do món ăn ấy không? 
—Bạch Thế Tôn, có thấy. 


—Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật 
ấy cũng bị đoạn diệt không? 


Bạch Thế Tôn, có thấy. 
Thức ăn là gì? Với mắt, đó là hình ảnh và màu sắc. Với tai đó là âm thanh. 


—Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. Sanh vật này có thể không 
có mặt? 


—Bạch Thế Tôn, có vậy. 


—Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghỉ hoặc sanh. Sự tác thành của món ăn ấy 
có thể có hay không? 


—Bạch Thế Tôn, có vậy. 


—Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghỉ hoặc sanh. Do sự đoạn diệt các món ăn 
ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? 


—Bạch Thế Tôn, có vậy. 


—Này các Tỷ-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì sự nghỉ ngờ này 
được trừ diệt. Sanh vật này có thể không có mặt? 


—Bạch Thế Tôn, có vậy. 


—Này các Tỷ-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì sự nghỉ ngờ này 
được trừ diệt. Sự tác thành của món ăn ấy có thể có hay không? 


125 


—Bạch Thế Tôn, có vậy. 

—Này các Tỷ-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì sự nghỉ ngờ này 
được trừ diệt. Do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật có thể bị đoạn diệt hay 
không bị đoạn diệt? 


—Bạch Thế Tôn, có vậy. 


—Này các Tỷ-kheo, sanh vật này có mặt, (đối với vấn đề này), ở đây, các Ông 
có phải không có nghi hoặc không? 


—Bạch Thế Tôn, có vậy. 


—Này các Tỷ-kheo, sự tác thành của món ăn ấy, (đối với vấn đề này), ở đây, 
các Ông có phải không có nghi hoặc không? 


—Bạch Thế Tôn, có vậy. 


—Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn 
diệt, (đối với vấn đề này), ở đây, các Ông có phải không có nghi hoặc không? 


—Bạch Thế Tôn, có vậy. 


—Này các Tỷ-kheo, sanh vật này có mặt, (đối với vấn đề này) có phải các Ông 
khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? 


—Bạch Thế Tôn, có vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, sự hiện hữu của sanh vật ấy là do các món ăn ấy tác thành, 
... này, có phải các Ông khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? 


—Bạch Thế Tôn, có vậy. 

—Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn 
diệt, (đối với vấn đề này), có phải các Ông khéo thấy nhờ như thật chánh trí 
tuệ không? 


Đức Phật đang hỏi liệu các vị Tỳ Kheo có thực chứng (trải nghiệm trực tiếp) không. 


—Này các Tỷ-kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm 
cho trong sáng như vậy, nếu các Ông chấp trước, lấy làm hãnh diện, truy cầu, 
xem là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè, nói 
Pháp được giảng dạy là để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy? 


—Bạch Thế Tôn, không. 


126 


Nếu bạn dính mắc vào quan điểm này, bạn không tuân theo điều Đức Phật giảng 
dạy - Hãy chỉ quan sát, cho phép nó ở đó, không tác động. 


—Nhưnng này các Tỷ-kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được 
làm cho trong sáng như vậy, nếu các Ông không chấp trước, không lấy làm 
hãnh diện, không truy cầu, không xem là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các 
Ông có thể hiểu ví dụ của mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thể hiểu ví dụ 
là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thể ví dụ chiếc bè, nói Pháp được 
giảng dạy là để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy? 


—Bạch Thế Tôn, có. 


—Này các Tỷ-kheo, có bốn món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình đã sanh 
hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh. Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô 
hoặc tế, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực. 


Và này các Tỷ-kheo bốn món ăn này, lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập 
khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Bốn món ăn này lấy ái 
làm nhân duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên 
nhân. 

Ái (Tham Ái - tanha) được biểu hiện thế nào? Căng thẳng trong thân và tâm. Đó là 
cách mà bạn nhận biết được Tham Ái. Đó là lý do tại sao Tham Ái là mắt xích yếu 
trong chuỗi Thập Nhị Nhân Duyên. Tham Ái không phải đặc biệt mạnh mẽ nhưng 
lại đặc biệt bền vững. Được cái là nó không quá khó để buông, chỉ cần hành giả 
nhận biết được và thư giãn là đủ. 


Này các Tỷ-kheo, ái này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm 
sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Ái lấy thọ làm nhân duyên, lấy thọ làm 
tập khởi, lấy thọ làm sanh chủng, lấy thọ làm nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, 
thọ này lấy gì làm nguyên nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy 
gì làm nguyên nhân? Thọ lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy 
xúc làm sanh chủng, lấy xúc làm nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, xúc này lấy 
gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? Xúc lấy sáu nhập làm nhân duyên, lấy sáu nhập làm tập khởi, 
lấy sáu nhập làm sanh chủng, lấy sáu nhập làm nguyên nhân. Này các Tỷ- 
kheo, sáu nhập này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh 
chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Sáu nhập lấy danh sắc làm nhân duyên, lấy 
danh sắc làm tập khởi, lấy danh sắc làm sanh chủng, lấy danh sắc làm nguyên 
nhân. Này các Tỷ-kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập 
khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Danh sắc lấy thức làm 
nhân duyên, lấy thức là tập khởi, lấy thức làm sanh chủng, lấy thức làm 
nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, thức này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập 
khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Thức lấy hành làm nhân 
duyên, lấy hành làm tập khởi, lấy hành làm sanh chủng, lấy hành làm nguyên 


127 


nhân. Này các Tỷ-kheo, các hành này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập 
khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Các hành lấy vô minh 
làm nhân duyên, lấy vô minh làm tập khởi, lấy vô minh làm sanh chủng, lấy 
vô mỉnh làm nguyên nhân. 


Vô Minh (Ignorance - Avij/a) là gì? Vô Minh là không hiểu về Tứ Diệu Đế. Vô Minh 
luôn liên quan tới việc không thấy rõ Tứ Diệu Đế. 


Tại sao điều đó diễn ra? Bởi vì ta vơ mọi thứ vào mình và nghĩ rằng đó là ta, của ta. 
Và chúng ta bỏ qua sự thật là có đau khổ, có nguyên nhân của đau khổ, có diệt khổ 
và có con đường dẫn tới diệt khổ. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 


“Hữu” (Being - Bhava) là cách dịch trong bản Kinh này. Chúng ta hãy thay thế bằng 
“tập khí” hoặc “hệ thống thói quen” (habitual tendency) 

sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được hiện hữu. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 

Trước đã nói: Sanh duyên già, chết (Do duyên sanh nên già, chết hiện khởi). 
Này các Tỷ-kheo, sanh duyên già, chết có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như 
thế nào? 

—Bạch Thế Tôn, sanh duyên già, chết. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở 
đây là vậy: Sanh duyên già, chết. 

— Trước đã nói: hữu duyên sanh. Này các Tỷ-kheo, hữu duyên sanh có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

—Bạch Thế Tôn, hữu duyên sanh. Như vậy, đối với chúng con, (nghĩa) ở đây 
là vậy: Hữu duyên sanh. 

— Trước đã nói: Thủ duyên hữu. Này các Tỷ-kheo, thủ duyên hữu có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

—Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu. Như vậy với chúng con, (nghĩa) ở đây là: Thủ 
duyên hữu. 

—Trước đã nói: Ái duyên thủ. Này các Tỷ-kheo, ái duyên thủ có phải không? 
Hay ở đây, (nghĩa) như thế nào? 


—Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ. Như vậy với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: 
Ái duyên thủ. 


128 


— Trước đã nói: Thọ duyên ái. Này các Tỷ-kheo, thọ duyên ái có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


—Bạch Thế Tôn, thọ duyên ái. Như vậy với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: 
Thọ duyên ái. 


- Trước đã nói: Xúc duyên thọ. Này các Tỷ-kheo, xúc duyên thọ có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


—Bạch Thế Tôn, xúc duyên thọ. Như vậy với chúng con, (nghĩa) ở đây là: Xúc 
duyên thọ. 


— Trước đã nói: Sáu nhập duyên xúc. Này các Tỷ-kheo, sáu nhập duyên xúc 
có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


—Bạch Thế Tôn, sáu nhập duyên xúc. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở 
đây là vậy: Sáu nhập duyên xúc. 


— Trước đã nói: Danh sắc duyên sáu nhập. Này các Tỷ-kheo, danh sắc duyên 
sáu nhập có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


—Bạch Thế Tôn, danh sắc duyên sáu nhập. Như vậy đối với chúng con, 
(nghĩa) ở đây là vậy: Danh sắc duyên sáu nhập. 


Danh sắc, trong tiếng Pali là nãma rũpa, và thường được dịch là danh và sắc. Cách 
dịch này rất khó hiểu. Nhưng nếu bạn dịch là “tinh thần” và “vật chất” thì dễ hiểu 
hơn nhiều. Một lát nữa tôi sẽ đi qua định nghĩa của từng mắt xích. 


—Trước đã nói: Thức duyên danh sắc. Này các Tỷ-kheo, thức duyên danh sắc 
có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


—Bạch Thế Tôn, thức duyên danh sắc. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở 
đây là vậy: Thức duyên danh sắc. 


— Trước đã nói: Hành duyên thức. Này các Tỷ-kheo, hành duyên thức có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


—Bạch Thế Tôn, hành duyên thức. Như vậy, đối với chúng con, (nghĩa) ở đây 
là vậy: Hành duyên thức. 


— Trước đã nói: Vô minh duyên hành. Này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành 
có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


—Bạch Thế Tôn, vô minh duyên hành. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở 
đây là vậy: Vô minh duyên hành. 

—Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như vậy và Ta cũng nói như vậy: 
“Cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh”, như vô mỉnh duyên 


129 


hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, sáu 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não cùng sanh khởi. 
Như vậy, là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 


Bây giờ đi đến định nghĩa. Bây giờ hãy mở Tương Ưng Bộ Kinh, bài Kinh Phân Tích 
Duyên Khởi (Chương 3). 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là già, chết? Cái gì thuộc chúng sanh này hay 
chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh 
khác, bị già, yếu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ tàn lụi, các 
căn chín muôi. Đây gọi là già. 

Tôi cảm nhận rõ từng điều ở đây, ha ha! 


Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh 
này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, sự từ bỏ, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, 
các uẩn hư hoại, thân thể vứt bỏ. Đây gọi là chết. Như vậy, đây là già, đây là 
chết. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là già, chết. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sanh? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng 
sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác 
bị sanh, xuất sanh, giáng sanh, đản sanh, sự xuất hiện các uẩn, sự thành tựu 
các xứ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sanh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu? 

Đây là Tập Khí”; khi tôi đề cập về Tập Khí, nó thuộc về Dục Hữu. Bởi vì đây là cách 
mình có thể quan sát được thực tế. Rồi ta sẽ quay lại. 

Này các Tỷ-kheo, có ba hữu này: Dục hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hữu. 

Sắc Hữu là các bậc thiền dưới: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Và Vô Sắc Hữu là các 
tầng thiền vô sắc: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủ? Này các Tỷ-kheo, có bốn thủ này: dục thủ, 
kiến thủ, giới cấm thủ, 


Các nghi thức và phong tục, tin rằng các nghi thức và phong tục có thể dẫn tới 
Nibbana, hoặc có thể mang ta đến Nibbäna. 


ngã luận thủ. Này các Tỷ—kheo, đây gọi là thủ. 
Trong mắt xích “Chấp Thủ” (Clinging - Upadana) này, bạn đã từng nghe tôi chia sẻ 


về việc suy nghĩ, và việc này liên quan tới góc nhìn và quan điểm. Tôi cũng chia sẻ 


130 


về những khái niệm (concepts) điều này cũng liên quan tới góc nhìn. Tôi cũng đã 
chia sẻ về việc nếu buông bỏ Tham Ái thì sẽ không còn Chấp Thủ. Điều này có nghĩa 
bạn buông bỏ góc nhìn trong một khoảng khắc, đồng nghĩa buông bỏ các khái niệm. 
Bạn cũng buông bỏ niềm tin là có một cái tôi cá nhân trong khoảng khắc đó. Khi 
bạn lặp lại điều này liên tục, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được. 


Đây cũng là lý do tại sao khi chướng ngại bồn chồn (trạo cử) nổi lên, bạn cần coi đó 
là một người bạn thân. Bởi vì lúc đó, sẽ có những suy nghĩ, những khái niệm, những 
ý tưởng về việc bạn thích cái này bạn không thích cái kia, đại loại thế. Và khi bạn 
buông bỏ những niềm tin rằng những dòng suy nghĩ và khái niệm kia là của bạn, 
bạn sẽ bắt đầu thấy đây chỉ là vô thường. Những suy nghĩ và cảm giác đó không 
phải của bạn. Nó đến rồi đi theo quy luật khách quan. 

Khởi đầu của việc hình thành niềm tin “tôi - của tôi” là Tham Ái, và việc bồi đắp 
niềm tin này là Chấp Thủ. 

Một vấn đề tôi thấy là nhiều người đang đặt Tham Ái và Chấp Thủ vào làm một và 
nói rằng đó là dính mắc (grasping). Theo nghĩa nông, họ nói đúng. Nhưng khi quan 
sát kĩ hơn, bạn bắt đầu thấy đây là hai cái khác nhau, và không thể đặt chúng cùng 
với nhau. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái? Này các Tỷ-kheo, có sáu ái này: sắc ái, thanh 
ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Này các Tỷ—kheo, đây gọi là ái. 

Đó là việc “Tôi thích, tôi không thích” tại các cửa giác quan. Tại mỗi cửa giác quan 
luôn có cảm giác và Tham Ái chờ trực. Đấy là lý do tại sao việc nhận biết cảm giác 
sinh khởi ở các cửa giác quan là cực kì quan trọng. Ngay khi bạn nhận biết được 
cảm giác (cảm thọ) rồi bạn thư giãn, bạn sẽ không còn Tham Ái và những mắt xích 
còn lại trong Duyên Khởi không còn phát sinh. Đây là lý do tại sao tâm trí của bạn 
trở nên trong sáng và an tĩnh. Bởi vì khoảng khắc đó, bạn buông bỏ mọi khái niệm, 
bạn quan sát quá trình này chỉ là quá trình. Nó không mang tính cá nhân. Nó không 
có “ai” đằng sau đó. Tất cả phát sinh bởi vì có điều kiện (nguyên nhân). Khi bạn 
buông bỏ Tham Ái, sẽ không còn “tôi” “của tôi”. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thọ? Này các Tỷ-kheo, có sáu thọ này: thọ do 
nhãn xúc sanh; thọ do nhĩ xúc sanh; thọ do tỷ xúc sanh; thọ do thiệt xúc sanh; 
thọ do thân xúc sanh; thọ do ý xúc sanh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thọ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xúc? Này các Tỷ-kheo, có sáu xúc này: nhãn 
xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu xứ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân 
xứ, ý xứ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sáu xứ. 


131 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là danh sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý; đây gọi là 
danh. Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo ra; đây gọi là sắc. Như vậy, 
đây là danh, đây là sắc. Đây gọi là danh sắc. 


Khi có cảm giác khởi lên, có vẻ là nó thuộc về mặt vật chất (sắc), đúng không? Không 
phải, đó thuộc về tỉnh thần (danh). Đó là cảm giác thuộc về tâm mặc dù nó diễn ra 
tại các cửa giác quan. Đấy là lý do tại sao 2 cái này luôn đi cùng nhau (danh & sắc). 
Bạn phải có đủ 4 nguyên tố với tất cả nhưng biểu hiện (hình tướng) của nó: nguyên 
tố lửa, đất, nước, không khí. Bạn phải có đủ 4 nguyên tố này thì cơ thể vật lý của 
bạn mới hình thành. Và 4 nguyên tố này cũng tạo nên vũ trụ tự nhiên đang tồn tại. 


Việc nhận ra điều này và mối liên hệ không tách rời giữa vật chất và tinh thần là 
một trong những điều cực kì đặc thù của Phật học. Tinh thần và vật chất phụ thuộc 
lẫn nhau để tồn tại. Khi bạn thực hành thiền và đặc biệt loại thiền tập trung một 
điểm (one-pointed concentration), bạn sẽ mất hết cảm thọ (cảm giác) trên cơ thể. 
Chắc bạn còn nhớ vài hôm trước, chúng ta có thảo luận về Kinh Bất Đoạn (bài số 
111, Kinh Trung Bộ, Anupada Sutta). Xúc (phassa) có mặt cho đến bậc thiền Vô sở 
hữu xứ. Nói cách khác, bạn có cơ thể vật lý, và khi có Xúc, Thọ (cảm giác) phát sinh. 
Khi bạn ở trong các tầng thiền vô sắc, bạn sẽ không nhận biết được cơ thể trừ khi 
có sự xúc chạm (Xúc). Bạn có thể cảm thấy gió chạm vào mặt, hoặc kiến bò trên 
người. Tuy nhiên tâm Xả (tâm quân bình, cân bằng) rất tốt nên Tâm bạn không bị 
rung động hay ảnh hưởng chút nào. Đây là điều khác biệt giữa điều Đức Phật dạy 
và điều được dạy trước thời Đức Phật. 


Khi bạn thực hành thiền tập trung vào một điểm, sức tập trung của bạn dần mạnh 
và sâu đến mức không cảm nhận được cơ thể. Bởi vì lúc đó bạn quá tập trung vào 
một điểm. Khi hành giả thực hành thiền tập trung một điểm, người đó sẽ có nhiều 
căng thẳng và khó chịu trong đầu. Tôi đã gặp rất rất rất nhiều người thực hành 
những phương pháp tập trung một điểm khác nhau. Có những người bị đau như bị 
kim nóng đâm xuyên vào đầu. 


Cách hướng dẫn phổ biến của người thực hành thiền tập trung một điểm thường 
là “đừng để ý đến cái đau đó, rồi nó sẽ biến mất, cứ tiếp tục thực hành”. Cách hướng 
dẫn này, với tôi, không phải là sự tỉnh thức. Bạn tiếp tục rèn luyện tập trung vào 
một điểm. Việc tập trung này trở nên mạnh mẽ đến mức bạn không còn cảm giác 
øì trên cơ thể nữa. Cho dù tôi ở bên cạnh, gõ vào đầu bạn, bạn cũng không cảm 
nhận được. Và nếu tôi lấy khẩu súng, dí vào bên tai bạn bóp cò, bạn cũng không 
nghe thấy. Đây không phải sự tỉnh thức. Và đây là điều được thực hành nhiều trước 
thời kì của Đức Phật. Có một thao tác nhỏ, thư giãn, được Đức Phật đưa vào. Thao 
tác này sẽ giúp tâm bạn không còn bị quá hút vào đề mục. Bạn có có sự tỉnh thức, 
bạn sẽ cảm nhận được ngũ uẩn trong các bậc thiền. 


132 


Khi Đức Phật nói về thân và tâm, Ngài nói về mối liên hệ luôn tồn tại ở đó. Bạn 
không thể có cái này mà thiếu cái kia. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức? Này các Tỷ-kheo, có sáu thức thân này: 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là thức. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Này các Tỷ-kheo, có ba hành này: thân 
hành, khẩu hành, ý hành. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hành. 


Nhân tiện, khi BhikkhUu Bodhi dịch Kinh, vị ấy đưa thêm từ “có ý định (volitional)” 
vào Hành. Việc này vừa đúng vừa không đúng. Hành - nguyên gốc tiếng Pali là 
sankhära. Sankhära là một từ có nghĩa cực rộng. Có rất nhiều nghĩa liên quan tới 
Sankhära. Theo cách nào đó “có ý định (volitional)” là tốt. Theo cách nhìn khác, nó 
dễ khiến hiểu nhầm. Tôi nghĩ là không nên thêm cái “có ý định” vào định nghĩa này. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là vô minh? Này các Tỷ-kheo, không rõ biết Khổ, 
không rõ biết Khổ tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Con đường đưa 
đến Khổ diệt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô minh. 


Như vậy này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên 
danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên 
ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não được khởi lên. Như vậy là toàn bộ khổ uấn này tập khởi. 
Nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, nên hành diệt. 
Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt 
nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ 
diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như 
vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. 


Rồi và bây giờ chúng ta tiếp tục với một bài Kinh thú vị. Nó là bài Kinh tiếp theo 
trong Tương Ưng Bộ Kinh với tên là “Con đường...” 
Trú ở Sävatthi 


—Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông về tà đạo và chánh đạo. 
Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


133 


Thế Tôn nói như sau: 
—Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà đạo? 
Tại sao nó được coi là tà đạo? 


Này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức ... (như trên) ... như 
vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tà đạo. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh đạo? Do ly tham, đoạn diệt vô minh một 
cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt ... (như trên) ... Như 
vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh đạo. 


Một con đường là để Duyên Khởi cứ hoạt động. Một con đường là dập tắt những 
nguyên nhân. Đức Phật dạy rằng con đường đúng là con đường dập tắt những 
nguyên nhân. 


Trong lúc hành thiền, bạn có những suy nghĩ xao lãng, bạn buông bỏ, bạn thư giãn 
và quay về đề mục. Bạn lặp đi lặp lại việc này. Và dần bạn sẽ phát hiện trước khi 
suy nghĩ hình thành có điều gì đó phát sinh. Khi bạn thấy được điều này, và bạn 
buông bỏ. Và cứ thế tiếp tục thực hành, bạn sẽ chứng kiến được sự dập tắt (đoạn 
điệt) của nhiều thứ. Tuyệt vời! 


Khi chúng ta thực hành quan sát mọi thứ khởi sinh và khi chúng ta ngày một biết 
rõ quy trình Duyên khởi, thì chúng ta ngày càng thực hành đúng đắn Diệt Đạo (dập 
tắt). Đó là con đường đúng. 


Bây giờ chúng ta quay lại Kinh Đoạn Tận Ái 


—Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như vậy và Ta cũng nói như vậy: 
“Cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh”, như vô mỉnh duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, sáu 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não cùng sanh khởi. 
Như vậy, là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 


Do vô minh đoạn diệt, xả ly một cách hoàn toàn nên các hành diệt. Do các 
hành diệt nên thức diệt. Do thức điệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên 
sáu nhập diệt. Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ 
diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như 
vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uấn này. 


Khi bạn hành thiền, Diệt Thọ Tưởng Định có thể xảy ra bất cứ khi nào. Nó diễn ra 
giống như là có ai đó tắt đèn, “tách một cái”. Trong trạng thái này, không có Tưởng, 
không có Thọ (cảm giác). Và khi mà Tưởng và Thọ phát sinh trở lại, bạn sẽ thấy 


134 


được rất nhiều mắt xích khác nhau của Duyên Khởi. Bạn sẽ thấy chiều thuận của 
mắt xích, bạn sẽ nhìn thấy sự sinh khởi, rồi bạn chứng kiến đoạn diệt. Khi bạn 
buông bỏ được Vô Minh một cách hoàn toàn, bạn sẽ có trải nghiệm Nibbana vào 
đúng khoảng khắc đó. Đây là cách bạn trải nghiệm Nibbäna. Đây là trải nghiệm sâu 
sắc về quan sát thực chứng Duyên Khởi. Khi bạn nhận ra điều này, mọi thứ đều 
thay đổi. Các kiết sử không còn sinh khởi nữa. 


Việc này tuyệt vời chú? Hãy nghĩ về nó. Điều tôi muốn nói là ít nhất năm kiết sử 
đầu tiên của bạn sẽ được gỡ bỏ. Và đây là lý do tại sao bạn cần ngồi thiền. Bạn cần 
ngồi để có thể quan sát trực tiếp và rõ ràng cách quy trình này hoạt động. 


Với việc hiểu bằng phân tích và lý trí sự hoạt động của Duyên Khởi, bạn có thể trở 
thành Sotapanna hoặc Sakadagami, 2 bậc Thánh đầu tiên. Bạn sẽ không thể hiểu 
sâu sắc hơn nếu bạn không thực hành thiền. Đương nhiên, việc hành thiền cũng có 
thể giúp bạn đạt được hai quả vị Thánh đầu tiên. Có một bài Kinh rất thú vị (Trung 
Bộ Kinh, bài số 70). Tôi đang viết một cuốn sách về bài Kinh này và cách mà Đạo & 
Quả biểu lộ. Ví dụ khi bạn đã là Anagami, vào một thời điểm nào sau đó thì Quả 
Anagami có thể phát sinh. Có thể là vào thời thiền tiếp theo, có thể là ngày hôm 
sau... Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 


Việc diễn ra như sau. Khi bạn đang chuẩn bị bữa ăn, bạn đang thái rau và bạn cảm 
thấy tâm mình trở nên rất sáng, rất trong và tỉnh thức. Bạn biết mình nên ngồi 
thiền. Bạn ngồi xuống và bất ngờ là Diệt Thọ Tưởng Định diễn ra một lần nữa. Sau 
khi Tưởng và Thọ quay trở lại, bạn quan sát thấy Duyên Khởi, phát sinh rồi biến 
mất rất nhanh chóng 3 lần. Rồi bạn sẽ có trải nghiệm Nibbana. Và đó được gọi là 
Quả của bậc Thánh. Nếu bạn là bậc Thánh đầu tiên, bạn sẽ thấy Duyên khởi phát 
sinh và diệt đi một lần và rồi bạn sẽ có trải nghiệm tương tự khi gặp Quả. Với Quả, 
bạn sẽ không bao giờ còn nghi ngờ. Việc nghi ngờ về con đường sẽ không bao giờ 
khởi lên nữa. Bạn cũng không còn bất kì niềm tin nào về việc thực hành những nghỉ 
thức sẽ dẫn tới Nibbäna. Điều này có bao gồm việc đọc Kinh, tụng chú hay những 
điều tương tự. Bạn cũng không còn tin việc có một cái tôi bất biến, thường hằng. 
Bạn thấy rằng mọi thứ là vô thường, thay đổi. 


Nếu bạn đạt được quả vị Thánh thứ hai, khi Quả xuất hiện, bạn sẽ trải nghiệm Diệt 
Thọ Tưởng Định và bạn thấy được Duyên Khởi hai lần. Bạn sẽ thấy phát sinh và 
diệt đi, phát sinh và diệt đi. Nó diễn ra cực nhanh. Và rồi bạn sẽ có trải nghiệm 
Nibbäna thêm một lần nữa. Khi điều này diễn ra, tham dục và sân hận đã được giảm 
đi rất nhiều. 


Khi điều này diễn ra lần thứ ba, bạn sẽ thấy Duyên Khởi ba lần. Và điều này dẫn 


đến việc ba kiết sử (trói buộc) biến mất, tham dục & sân hận cũng sẽ không khởi 
lên nữa. Đây là điều thật sự đặc biệt. Tôi cũng chỉ mới gặp một người như vậy. 


135 


Khi bạn có trải nghiệm về bậc thánh Arahat, Quả cũng sẽ diễn ra như vậy, nhưng 
bạn chứng kiến Duyên Khởi bốn lần. Và 5 kiết sử cuối đã được diệt trừ hoàn toàn. 
Kiêu ngạo, trạo cử, vô minh, tham đắm cõi sắc, tham đắm cõi vô sắc. Bạn nghĩ thử 
đi, vô minh sẽ không bao giờ khởi sinh nữa. Bạn sẽ thấy mọi thứ thật rõ ràng. Đó là 
một lý do tại sao sống trong thời Đức Phật tại thế là điều vô cùng đặc biệt. Bạn sẽ 
có thể gặp và thảo luận với những vị này. Tâm của họ rất sáng và sạch (thanh tịnh), 
và khi bạn thảo luận với họ, bạn cũng sẽ có những trải nghiệm rất sâu sắc. 


Thiền sinh: Sư có chia sẻ là bậc Anagami vẫn còn gặp trạo cử (bồn chồn, lo lắng)? 


BV: Đúng! Chỉ có một chút trạo cử cũng như còn một chút đờ đẫn (hôn trầm). Bạn 
vẫn đang học cách để tâm ở trạng thái cực kì cân bằng. Đây cũng là điều chúng ta 
đang thực hành tại đây. 


Thiền sinh: Có cách nào để biết được một vị là Thánh Arahat? 


BV: Trong các quốc gia mà Phật giáo phát triển, bạn sẽ nghe thấy người ta thảo luận 
rằng vị Tỳ kheo này là Arahat, vị Tỳ Kheo kia là Arahat. Tôi đã dành rất nhiều thời 
gian để tìm kiếm. Và thực sự rất khó phân biệt một vị là Arahat hay không. Bạn phải 
dành thời gian với họ. 


Có chuyện kể về hai vị Tỳ kheo cùng đi khất thực. Vị Tỳ kheo già đã ngồi xuống 
uống luôn bát cháo gạo nóng ngay sau khi được cúng dường. Vị Tỳ kheo trẻ thấy 
vậy nên chỉ trích vị Tỳ kheo già nặng nề. Bởi vì Tỳ kheo không nên làm như vậy. 
Rồi vị Tỳ kheo già nói “tôi bị đau bụng và ăn bát cháo nóng sẽ giúp bớt đau đi nhiều. 
Đấy là tại sao tôi làm vậy.” Rồi Tỳ kheo già hỏi người Tỳ kheo trẻ “Hiền giả, bạn có 
đạt được quả vị nào trên con đường tâm linh không? Vị Tỳ kheo trẻ đáp “Tôi là 
Sotapanna”. Vị Tỳ kheo già nói “Bạn sẽ không tiến bộ thêm nữa trong đời sống này”! 
Vị Tỳ kheo trẻ bị sốc và hỏi “Tại sao?” Và vị Tỳ kheo già đáp “bởi vì bạn đã chỉ trích 
một vị Arahat”. 


Thiền sinh: Liệu đó là ngã mạn của vị Tỳ kheo già? 

BV: không! Vị ấy chỉ nói sự thật. 

Thiền sinh: Câu chuyện này nằm trong các bản chú giải ạ? 

BV: Rồi rồi rồi! Không phải các bản chú giải là xấu và sai, bởi vì chính bản thân tôi 
cũng đang chú giải cho bạn nghe. Bạn có thể nghe, bạn có thể không. Điều này phụ 


thuộc vào bạn. Điều quan trọng là những chú giải có thống nhất với Kinh điển hay 
không. Đây là cách bạn phân biệt. 


Nhưng tôi không nghĩ đã gặp vị Arahat. Tôi biết là có nhiều vị được coi là Arahat. 
Ví dụ như ngài Taungpulu Sayadaw. Khi tôi còn học cùng U Silananda, nhiều người 
đã rủ rê nhau tham gia nhập thất với Sayadaw vì tin rằng đó là vị Arahat. Và U 


136 


Silananda đã nói với tôi là “Chắc chắn vị đấy không phải Arahat” Bởi vì Taungpulu 
Sayadaw, trong buổi pháp thoại, đã đề cập đến việc phát nguyệt Bồ Tát Hạnh. 


Khi bạn phát nguyện Bồ Tát, lời nguyện này sẽ khiến bạn không thể chứng nghiệm 
Nibbäna trong kiếp này. Đây là sức mạnh của lời phát nguyện. Nếu bạn đã từng 
phát nguyện Bồ Tát và bạn muốn đạt Nibbäna ngay trong kiếp này, tôi khuyên bạn 
nên từ bỏ Hạnh Nguyện này. Những người theo Đại Thừa và Mật Tông thường yêu 
cầu hành giả phát nguyện Bồ Tát. Họ sẽ chuyên tâm phục vụ và không chứng 
Nibbäna cho đến khi mọi chúng sinh đều giải thoát. Việc này có vẻ rất tuyệt vời 
nhưng khi chính Đức Phật cũng không làm được việc này. Nếu Đức Phật làm được 
việc này, chúng ta cũng không còn ở đây nữa. Với tôi đây là lời Nguyện thiếu thực 
tế. 


Bồ Tát Hạnh là lời Nguyện một chúng sinh thực hiện với mong muốn trở thành Bồ 
Tát. Vị ấy vốn có đủ công đức để trở thành Arahat trong bảy ngày khi gặp Đức Phật. 
Nấu vị ấy không phát nguyện Bồ Tát, vị ấy sẽ trở thành Arahat ngay trong thời kì 
đó. Nhưng dưới sự chứng kiến của Đức Phật, vị ấy phát nguyện “Tôi muốn trở 
thành Đức Phật trong tương lai”. Đức Phật đó sẽ nhìn vào tương lai và xác nhận là 
vị đó sẽ trở thành Đức Phật. 


Với việc người ta tự phát nguyện Bồ Tát, sau khoảng năm trăm, một ngàn, hay năm 
ngàn, hay hai mươi lăm ngàn kiếp sống, họ bắt đầu nhận ra “Việc này khó quá”. Và 
họ từ bỏ Bồ Tát Hạnh. Nhưng khi họ từ bỏ Bồ Tát Hạnh vào thời kì mà không tồn 
tại Giáo Pháp Đức Phật, họ sẽ mất cơ hội đạt Nibbana. Chỉ khi nào mà Giáo Pháp 
Đức Phật hiện hữu thì việc này mới khả thi. Và họ phải chờ đến bao giờ? Ai biết 
được? Với nguyện Bồ Tát, Đức Phật hiện tại cần bốn Đại kiếp (mahakappa) và hàng 
ngàn hàng ngàn kiếp sống. 


Một Đại kiếp là khoảng thời gian dài với bốn phần. Mỗi phần gọi là A tăng kì kiếp 
(asankheyya). Mỗi A tăng kì kiếp kéo dài hàng trăm ngàn năm. Bạn có thể thấy, nó 
rất dài. Thêm nữa, bạn có thể nghĩ thế này. Có bốn kì A tăng kì kiếp. Trong một kì, 
vũ trụ này giãn nở. Một kì khác, nó dừng lại. Một kì khác nó co lại chỉ với kích thước 
của một lỗ đen. Và sinh vật chỉ có thể tồn tại khi vũ trụ giãn nở... 


Khi đề cập đến Đại kiếp, ta đang nói về khoảng thời gian rất rất dài, với rất rất nhiều 
kiếp sống. Có thể là hàng triệu kiếp... 


Với mỗi một kiếp sống, Đức Phật có những bài học quan trọng để buông bỏ. Ngài 
trải qua rất nhiều và cũng đau khổ rất nhiều. Có thời điểm ngài sinh ra là naga (sinh 
vật như rắn) và rất hùng mạnh. Nếu Ngài tức giận và nhìn vào ta, ta sẽ bị biến thành 
đá. Ha ha! Đó là câu chuyện được kể. Trong kiếp sống đó, ngài thực hành hai phẩm 
hạnh Parami. Ngài thực hành Tâm Từ và Kham Nhẫn. Trong ngôi làng nhỏ, mấy 


137 


đứa bé nhìn thấy con rắn lớn này (là Ngài) và đã lấy những que sắc nhọn đâm thủng 
Ngài nhiều lần và đem về làng. Bởi vì Ngài đang ý thức thực hành Kham Nhẫn và 
Tâm Từ, Ngài đã không phản ứng gì với những dứa trẻ. Ngài đã có một bài học, một 
bài học trực tiếp. Và đó chỉ là một kiếp. 


Trong một kiếp khác, Ngài sinh ra là một hoàng tử và mẹ Ngài rất yêu Ngài. Khi 
Ngài lớn lên tầm một tuổi hay một tuổi rưỡi gì đó, Ngài có một buổi chơi rất vui với 
mẹ. Lúc đó nhà vua bước vào phòng, nói gì đó với hoàng hậu, và hoàng hậu lúc đó 
không phản hồi gì cả. Vì thế Đức Vua ghen tị và rất tức giận. 


Vị vua bắt đầu nghĩ “Điều gì đang xảy ra thế này? Cô ta quá dính mắc với đứa con. 
Sau này chúng nó sẽ chống đối ta, rồi ám sát ta. Điều này không thể xảy ra được, 
không thể để hoàng tử này trở thành vua như ta.” 


Đức Vua đã gọi đao phủ đến. Đao phủ đã túm lấy hoàng tử bé. Và mặc cho sự đau 
xót và khóc lóc của người mẹ, Đao phủ đã làm theo mệnh lệnh của Đức Vua, chặt 
tay hoàng tử. 


Vị Bồ Tát, trong khoảng khắc đó, nhận ra đây là thử thách cho mình trong Tâm Từ. 
Ngài nhìn quanh căn phòng và thấy có bốn loại chúng sinh tại đó. Đầu tiên là ngài. 
Rồi mẹ Ngài, người mà ngài rất yêu quý. Đao phủ, người Ngài không biết rõ. Và kẻ 
thù của Ngài, Đức Vua. 


Và Ngài thực hành gửi Tâm Từ tới bốn chúng sinh và ngài không hề khóc khi tay bị 
chặt. Đức Vua điên tiết và ra lệnh “chặt chân nó!”. Rồi Đao Phủ chặt chân Ngài. Và 
Ngài vẫn không dính mắc vào cái đau đó, Ngài không khóc. Ngài đang thực hành 
Metta. Cuối cùng, Đức Vua ra lệnh “chặt đầu nó!” và đao phủ làm. 


Hoàng tử ngay lập tức được đầu thai trong cõi thiên bởi vì tâm của ngài rất sạch. 
Ngài không có một suy nghĩ bất thiện - điều thường xảy ra với chúng ta khi chứng 
ngại sinh khởi. Ngài chỉ chú tâm vào đề mục và ngài đầu thai vào cõi thiên. Ngay 
khi Hoàng Tử bị chặt đầu, Hoàng Hậu cũng qua đời với trái tim tan vỡ. Và bà tái 
sinh ngay bên cạnh Hoàng Tử ở thiên giới bởi vì tình yêu sâu sắc bà dành cho Ngài. 


Rồi Đức Vua cũng qua đời. Vua bị đau tim và tái sinh ở địa ngục. Trong bốn người, 
chỉ có Đao phủ là không chết trong ngày đó. Tại sao? Vì đao phủ không thực hiện 
với tâm sân. Đao Phủ chỉ làm điều mà được bảo làm. Đương nhiên theo tôi đây 
không phải là nghề nghiệp tốt. Đao phủ cuối cùng cũng chết và tái sinh ở một trong 
những cảnh địa ngục. 


Khi bạn phát nguyệt Bồ Tát, những thử thách này diễn ra thường xuyên trong suốt 


quá trình. Nếu bạn không được ấn chứng bởi một vị Phật là bạn sẽ trở thành Phật, 
thì bạn dễ bỏ cuộc vì hành trình là quá khó khăn. 


138 


Ngay trong thời Đức Phật tại thế, có những người đã phát nguyện Bồ Tát và họ 
được khuyên là không nên làm thế. 


Ngay thời điểm hiện tại này, có nhiều người phát nguyện Bồ Tát dù tu theo dòng 
Nguyên Thủy. Có điều họ không nói cho ai. Họ tin rằng niềm tin của họ đủ mãnh 
liệt để đi tiếp con đường. Nhưng theo tôi, về mặt cá nhân, tôi không ủng hộ việc 
này. Tôi không hiểu tại sao phải phát nguyện Bồ Tát và dừng việc đạt Nibbãna. 


Cho dù bạn chỉ đạt được Nibbäna ở bậc Thánh đầu tiên thì ít nhất bạn cũng được 
đảm bảo là rồi sẽ rời vòng luân hồi. Bạn sẽ không còn phải chịu đựng tất cả những 
nỗi khổ nữa. 


Một trong những lợi ích lớn nhất khi rời vòng luân hồi, với tôi, là không phải trải 
qua tuổi teen lần nữa. Điều tôi muốn nói là tất cả những trải nghiệm cảm xúc lên 
xuống bất chợt, sự điên rồ trong suy nghĩ, và những bài học cay đắng. Yêu một ai 
đó và hết yêu một ai đó chỉ trong vài tuần. Rồi bỗng dưng thấy cơ thể mình thay 
đổi để tự hỏi “điều gì đang diễn ra?”. Tất cả những điều đó là đau khổ thật sự. 


Với tôi, khi ta đang sống trong thời gian mà giáo Pháp của Đức Phật còn tương đối 
nguyên vẹn thì ta nên lắng nghe và làm theo những gì Phật dạy. Ta nên rời vòng 
luân hồi càng sớm càng tốt. 


Và theo góc nhìn của tôi đây là điều khiến Đức Phật hạnh phúc. Càng nhiều người 
chứng nghiệm Nibbäna, Đức Phật sẽ càng hạnh phúc nếu như Ngài vẫn còn hiện 
diện. 


Một điều thú vị nữa về việc phát nguyện Bồ Tát đó là nếu bạn tái sinh là con người, 
khi bạn còn trẻ, đại loại khoảng tám hoặc mười tuổi hoặc khoảng như vậy, bạn sẽ 
có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, bạn sẽ thấy hình ảnh của Đức Phật. Bạn sẽ thấy 
mình đi vào trong Đức Phật, hòa nhập vào hình ảnh trong giấc mơ đó. Đây là cách 
bạn biết là bạn đã từng phát nguyện. Phát nguyện là việc rất riêng tư. Lúc này, bạn 
biết bạn chắc chắn đã phát nguyện Bồ Tát. 


Trong giấc mơ, nếu bạn nhập vào chân của Đức Phật - Ngài ngồi đó và bạn đi vào 
chân hoặc đầu gối của Ngài - thì điều đó có nghĩa bạn mới chỉ bắt đầu hành trình. 
Nếu bạn đi vào vùng rốn, bạn đã đi được một hành trình dài nhưng quãng đường 
phía trước vẫn còn xa. Nếu bạn đi vào trái tim, thì con đường còn xa nhưng bạn đã 
săn sàng đến đích và bạn có sự hiểu biết rất sâu sắc. Nếu bạn nhập vào con mắt thứ 
ba thì điều này có nghĩa bạn chỉ còn vài trăm ngàn kiếp sống nữa thôi. 


Bạn có giấc mơ và bạn biết chắc chắn điều bạn đang làm. Bạn đang đi đến đích cuối 


cùng. Bạn sẽ không thể tái sinh trong thời kì của Đức Phật. Bạn sẽ phải tự làm mọi 
điều. 


139 


“Chuyện tiền kiếp Đức Phật” Jataka có rất nhiều câu chuyện về những nghịch cảnh 
mà Đức Phật phải vượt qua. Đó là những kiếp sống đầy thử thách mà Ngài phải 
vượt qua, và đó là lý do tại sao với mỗi câu chuyện Jataka, mỗi câu chuyện đều có 
câu như “và Ngài đã hoàn thiện phần này, phần kia của Parami”. 


Chủ động hoàn thiện các phẩm hạnh Parami là điều mà Bồ Tát thực hành. Như 
trong câu chuyện cuối cùng của tập Jataka. Chuyện hơi dài, khoảng 70 trang. 
Chuyện kể về việc Ngài biết Ngài đang hoàn thiện phẩm hạnh cuối cùng là cho đi. 
Ngài là Đức Vua và Ngài bắt đầu cho đi mọi thứ. Khi Ngài cho đi con voi trắng thì 
điều này khiến mọi người vô cùng bất mãn và họ ép ngài rời khỏi ngai vàng và buổi 
đi. Rồi có người đòi hỏi vợ ngài, rồi con ngài... Nhưng rồi đến cuối cùng, họ đều 
quay trở lại sống với nhau hạnh phúc. 


Được rồi! Bây giờ quay lại phần Duyên Khởi. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông nên biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo 
thời quá khứ, và suy nghĩ: “Ta có mặt trong thời quá khứ hay không có mặt 
trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt 
trong thời quá khứ, hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta có mặt như 
thế nào trong thời quá khứ”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


—Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời 
vị lai, và suy nghĩ: “Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong 
thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời 
vị lai, hình vóc như thế nào? Trước kia là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong 
thời vị lai”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

—Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các Ông có nghi ngờ 
gì vê mình trong thời hiện tại: “Ta có mặt hay ta không có mặt. Ta có mặt như 
thế nào? Ta có mặt, hình vóc như thế nào? Hữu tình này từ đâu đến? Và rồi 
nó sẽ đi đâu”? 

Nếu bạn quan sát được Duyên Khởi, những câu hỏi này sẽ không còn xuất hiện. 


—Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các Ông có nói như 
sau: “Bậc Đạo Sư được chúng ta tôn trọng. Chúng ta nói vì chúng ta tôn trọng 
bậc Đạo Sư”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


140 


Không, họ sẽ không nói vậy. Tại sao? Bởi vì các Tỳ kheo đã trực tiếp chứng kiến 
Duyên Khởi và cách nó vận hành. Họ không còn nói chỉ vì Đạo Sư của họ nói như 
thế. Họ nói chỉ vì tin tưởng và kính trọng bậc Đạo Sư. Họ nói từ kinh nghiệm trực 
tiếp. 


—Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các Ông có nói như 
sau: “Một Sa-môn nói với chúng tôi như vậy, các Sa-môn khác cũng nói như 
vậy, và còn chúng tôi không có nói như vậy”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


—Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các Ông có tìm một vị 
Đạo Sư khác không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


—Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các Ông có trở lui lại 
các giới cấm, tế tự đàn tràng của các tục tử Sa-môn, Bà-la-môn và nghĩ rằng 
chúng là căn bản không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


—Này các Tỷ-kheo, có phải các Ông chỉ nói những gì các Ông tự biết, tự thấy, 
tự ý thức được? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


—Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ-kheo, các Ông đã được Ta giới thiệu 
Chánh Pháp, Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Này các Tỷ- 
kheo, Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Tất cả những gì 
đã nói là do đuyên này mà nói. 


Này các Tỷ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai thành hình: ở đây, cha 
mẹ có giao hợp và người mẹ không trong thời có thể thụ thai, và hương ấm 
(gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai không thể thành hình. Ở đây, 
cha và mẹ có giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, nhưng hương 
ấm (gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai không thể thành hình. Này 
các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ 
thai, và hương ấm có hiện tiền; có ba sự hòa hợp như vậy, thì bào thai mới 
thành hình. 


Rồi này các Tỷ-kheo, người mẹ trong chín hay mười tháng mang bào thai ấy, 
với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Rồi này các Tỷ-kheo, sau chín hay mười 


141 


tháng, người mẹ sinh đẻ với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, 
người mẹ nuôi hài nhi ấy với máu của mình. Này các Tỷ-kheo, trong luật của 
bậc Thánh, sữa của bà mẹ được xem là máu. 


Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ ấy, sau khi lớn lên, sau khi các căn đã thuần thục, 
chơi với những trò chơi dành cho các đứa trẻ, như với cái cày nhỏ, chơi khăn, 
chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ đong bằng lá, chơi xe con, 
chơi cung nhỏ. 


Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các căn do mắt nhận thức, 
được thuần thục, thọ hưởng đầy đủ năm món dục lạc; các sắc do mắt nhận 
thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn; các 
tiếng do tai nhận thức ... Các hương do mũi nhận thức ... Các vị do lưỡi nhận 
thức ... Các xúc do thân cảm xúc; các xúc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, 
kích thích lòng dục. 


Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đối với sắc đẹp, người đó ghét bỏ 
đối với sắc xấu, người đó sống niệm không an trú trên thân, với một tâm nhỏ 
mọn. Người đó không như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ 
chúng mà các ác bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không có dư tàn. 
Như vậy, đối diện với thân, sơ (thuận, nghịch) có cảm thọ nào khởi lên: lạc 
thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham 
trước thọ ấy. Vì tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy, nên dục sanh 
hỷ, có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ 
đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh; do 
duyên hữu nên sanh sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não, sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 


Khi người đó nghe tiếng với tai ... khi người đó ngửi hương với mũi ... khi 
người đó nếm vị với lưỡi ... khi người đó cảm xúc với thân ... khi người đó 
nhận thức pháp với ý, người đó tham ái đối với pháp tốt, ghét bỏ đối với pháp 
xấu. Người đó sống niệm không an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. 
Người đó không như thật tuệ tri đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ 
chúng mà các ác, bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không còn dư 
tàn. Như vậy, đối diện với thân, sơ (thuận, nghịch), có cảm thọ nào khởi lên: 
lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ. Người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham 
trước cảm thọ ấy. Vì người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy 
nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do 
duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên sanh sinh khởi; do duyên sanh 
nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khổ uẩn này. 


142 


Ở đời, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với 
thượng trí, thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế 
giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên thuyết điều Như Lai 
đã chứng ngộ. Như Lai thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ 
văn nghĩa. Như Lai truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp (hạ 
tiện) nào nghe Pháp ấy. Sau khi nghe Pháp, người ấy sanh lòng kính ngưỡng 
Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị ấy suy nghĩ: “Đời sống gia đình đầy những 
triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng 
như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo 
phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. 
Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình”. Sau một thời gian, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà 
con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà- 
sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống thành tựu học pháp chánh hạnh, từ bỏ sát 
sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lấy 
của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sống 
thanh tịnh, không có trộm cắp, từ bỏ tà hạnh, sống theo phạm hạnh, sống 
hạnh viễn ly, từ bỏ đâm dục hèn hạ. 


Từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin 
cậy, không lường gạt, không phản lại đối với đời, từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa 
nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở 
những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đến nói với những người này 
để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly 
gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái 
trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, từ 
bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp 
tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, từ bỏ lời 
nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân 
thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh Pháp, nói những lời về 
Luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch 
lạc hệ thống, có ích lợi. 


Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một 


bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, trình 
diễn, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thơm và các thời trang, 


143 


từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng bạc, từ bỏ nhận các 
hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ, 
gái và trai, từ bỏ nhận cừu và đê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, 
bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai, từ bỏ nhận người 
môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận 
bằng cân, tiền bạc, đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, 
từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


Vị ấy biết đủ với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại 
chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát). Ví như con chim bay đến chỗ nào 
cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, Tỷ-kheo biết đủ với tấm y để che thân, 
với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y và bình 
bát). Vị ấy nhờ thành tựu Thánh giới uẩấn này nên hưởng được lạc thọ, nội 
tâm không lỗi lầm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. 

Tướng chung và tướng riêng là gì (signs & features)? 

Thiền Sinh: đồng hóa bản thân với những gì đang diễn ra. 

BV: Chính xác. Đồng hóa bản thân với gì đang diễn ra và dính mắc vào đó. 

Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, 


ưu, bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. 


Làm thế nào để hộ trì con mắt? 

Thiền sinh: nhắm mắt lại ạ? 

BV: không phải, khi bạn ngồi thiền, bạn nhắm mắt. 

Thiền sinh: đừng nhìn vào nó? 

BV: Không nhất thiết. Ta có thể nhìn, nhưng hãy để nó là như thế, không có tham 


ái, không có chấp thủ. Đấy là mấu chốt. 


Khi tai nghe tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nếm vị ... thân cảm xúc ... ý nhận 
thức các pháp; vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. 


Dính mắc vào những câu chuyện, những khái niệm, những suy nghĩ xuất hiện trong 
tâm. 


144 


Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, 
bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, 
thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng 
lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. 


Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều 
tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiểu 
tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều 
tỉnh giác. 


Tỉnh giác về điều gì? 
Thiền sinh: về đề mục hành thiền? 
BV: và cả sự di chuyển chú ý của tâm. 


Vị ấy với sự thành tựu Thành giới uẩn này, với sự thành tựu Thánh hộ trì căn 
này, và với Thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch 
mịch như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, 
đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết-già, lưng thắng, 
tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, 
sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy 
sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, 
gột rửa, tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn 
trâm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột 
rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc. Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy 
sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ 
đối với thiện pháp. 


Sau khi từ bỏ năm triền cái làm ô nhiễm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly 
dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tâm có tứ. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm giác sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là “xả 
niệm lạc trú”, chứng và trú Thiên thứ ba. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái đối với sắc đẹp, không ghét 
bỏ đối với sắc xấu, vị ấy sống an trú niệm trên thân, với tâm vô lượng. Vị ấy 


như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà các ác bất 


145 


thiện pháp của vị ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Như vậy từ bỏ (thuận 
nghịch), có cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; vị 
ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ ấy. Vì vị ấy không 
tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đối 
với các cảm thọ, dục hỷ ấy được trừ diệt. Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. 
Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn 
này. 


Khi vị ấy nghe tiếng bằng tai ... khi vị ngửi hương bằng mũi ... Khi vị ấy nếm 
vị bằng lưỡi ... Khi vị ấy cảm xúc bằng thân ... Khi vị ấy nhận thức pháp bằng 
ý, vị ấy không tham ái đối với pháp tốt, không ghét bỏ đối với pháp xấu. Vị ấy 
sống an trú niệm trên thân, với tâm vô lượng. 


Tâm vô lượng là gì? 

Vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Làm thế nào để có Tuệ giải thoát? 

Thiền sinh: Duyên Khởi 

BV: Quan sát Duyên Khởi 


Chính nhờ chúng mà các ác, bất thiện pháp của vị ấy được trừ diệt, không có 
dư tàn. Như vậy, vị ấy đoạn trừ (thuận nghịch) có cảm thọ nào khởi lên: lạc 
thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, 
không tham trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không 
tham trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đối với các cảm thọ, dục hỷ ấy được trừ 
diệt. Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu 
diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như 
vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông hãy thọ trì ái tận giải thoát này, được Ta nói một 
cách tóm tắt, nhưng (phải nhớ là) Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, đã bị 
mắc trong cái lưới lớn của ái, trong sự rối loạn của ái. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn 
dạy. 


Có ai có câu hỏi nào không? 
Ngày mai là ngày cuối khóa thiền. Bạn hãy từ bỏ những dự định và xắp xếp. Đó là 
một phần của bồn chồn lo lắng (trạo cử). Bạn có thể lên kế hoạch rất chỉ tiết và cuối 


cùng sự thật nó không diễn ra như thế. Về cơ bản là lãng phí thời gian. 


146 


Thời tôi còn tu tập ở Myanmar, Tôi biết là Chính phủ Miến sẽ trục xuất tôi khỏi đất 
nước vì lúc đó đang làgiai đoạn xã hội bất ổn (đảo chính). Tất cả người nước ngoài 
phải rời khỏi Myanmar. Tôi biết việc này một tuần rưỡi trước khi phải đi. Và tôi bắt 
đầu lên kế hoạch. Tôi có một người bạn Tỳ kheo người Anh ở Thái Lan. Tôi có ý 
tưởng về việc làm một video quay lại sự phân hủy của xác người. Tôi đã hình dung 
ra điều tôi sẽ làm khi đến Thái Lan: tìm bạn mình; thu xếp việc ra sao và việc này 
sẽ có ích thế nào với các vị tỳ kheo khác. Tôi dành hơn một tuần để lên kế hoạch 
cho việc này. Khi tôi rời Miến và đến Thái Lan và phát hiện người bạn đã hoàn tục 
và cưới vợ. Vâng! Và tôi đã dành hơn một tuần lên kế hoạch tuyệt vời và cuối cùng 
là lãng phí thời gian. 


Bạn hãy lưu ý về cái tâm lên kế hoạch. Hãy buông nó đi, nó không đáng đâu. 


Rồi! Hãy cùng san sẻ công đức! 


Nguyện cho chúng sinh đang khổ được hết khổ 
Bị sợ hãi hết sợ hãi 
Nguyện cho chúng sinh đang hoạn nạn được hết hoạn nạn 
Và tất cả được an lành 
Nguyện cho mọi chúng sinh được san sẻ công đức của chúng tôi 
Nguyện cho mọi chúng sinh trong các cõi 
Thiên, Địa, Nhân, Phi Nhân 
Đều được hưởng công đức này 


Nguyện cho họ sẽ cùng bảo vệ Phật Pháp lâu dài. 


Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


147 


MN-135: Bài Kinh Ngắn Phân Biệt Các Loại 
Nghiệp 
(Culakammavibhanga Sutta) 


Bạn muốn khỏe mạnh, sống lâu, giàu có, quyền lực, trí tuệ? Hoặc bạn muốn tất cả 
những điều này? 


Mọi thứ diễn ra đều có quy luật của nó. Không phải vì may mắn mà người thì mạnh 
khỏe, người thì không. Tuy nhiên quy luật là như thế nào thì chúng ta không thực sự 
hiểu rõ. Chúng ta chỉ biết là do nghiệp - điều chúng ta đã làm trong quá khứ. Ai cũng 
có nghiệp quả của mình. Tuy nhiên điều này không có nghĩa ta phải chấp nhận hoàn 
cảnh là như vậy. Tương lai của chúng ta như thế nào phụ thuộc một phần vào điều 
chúng ta hành động bây giờ. Việc phân biệt điều gì nên làm và điều gì không nên làm 
là dấu hiệu của người có trí tuệ. Và việc phân biệt này cũng là dấu hiệu của một 
người sống có mục đích, có sự kiểm soát phần nào về những gì sẽ diễn ra với cuộc 
đời mình. 

Bài thuyết trình ngày 31 tháng 3 năm 2007 tại Khóa thiền Seattle, Washington 


Bhante Vimalaramsi: Đây là bài Kinh có tên gọi “Tiểu Kinh nghiệp phân biệt”. Tức 
là bài giảng ngắn gón phân biệt về các loại Nghiệp”. 

Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Sãvatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tỉnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 

Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; 

Lúc này Subha chỉ khoảng 15 hay 16 tuổi khi gặp gỡ Đức Thế Tôn. Subha rất rất 
thông minh và thường trực tiếp hỏi Đức Thế Tôn nhiều điều và Đức Thế Tôn luôn 
coi Subha là người trưởng thành khi trả lời. 

Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói 
lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, thanh niên Subha Todeyyaputta bạch Thế Tôn 

— Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài Người với nhau, 
khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, có người ưu? 

Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản thọ, có người trường 
thọ; chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh; chúng tôi thấy có 


người xấu sắc, có người đẹp sắc; chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có 
người quyền thế lớn; chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản 


148 


lớn; chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình 
cao quý; chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có đầy đủ trí tuệ. 


Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa loài Người với nhau, khi 
họ là loài Người, lại thấy có người liệt, có người ưu? 


—Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp 
phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt (xấu), có ưu (tốt). 


—Tôi không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama nói một 
cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi (nói rõ ràng, chỉ tiết). Lành thay, nếu 
Tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi để tôi có thể hiểu nghĩa một cách rộng 
rãi điều mà Tôn giả G@otama nói. 


—Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 
— Thưa vâng, Tôn giả. 
Thanh niên Subha Todeyyaputta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau 


—Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sát sanh, tàn 
nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với 
các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau 
khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy 
phải đoản mạng. Con đường ấy đưa đến đoản mạng, này Thanh niên, tức là 
sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ 
bi đối với các loài hữu tình. 

Những người làm nghề giết mổ thường không có sức khỏe tốt và không sống thọ. 
Có những người phụ nữ mang thai, sinh con và đứa trẻ được sinh ra trong thời gian 
ngắn rồi qua đời. Những người mẹ này thường xuyên tự trách và tự hỏi “Vì sao? Vì 
sao? Vì sao?” Thực ra đứa trẻ mất sớm không phải lỗi của họ. Đó là nghiệp của đứa 


trẻ. 


Có thể trong những kiếp quá khứ, đứa trẻ đã giết nhiều chúng sinh nên trong kiếp 
này không sống lâu. 


Tôi luôn dặn dò các thiền sinh là khi thực hành thiền, hãy thực hành sự cho đi. 


Có rất nhiều phương pháp cho đi bạn có thể thực hành. Một cách rất tốt là phóng 
sinh: bạn ra chợ, mua loài động vật nào đó đang còn sống nhưng bạn biết nó sẽ bị 


149 


giết. Ví dụ như tôm, cua, cá, gà... Bạn mua và thả đi, cho chúng được tự do. Khi bạn 
cho chúng được tự do, tâm bạn sẽ hạnh phúc. Trao tặng sự sống là món quà quan 
trọng. 


Tôi biết có người ốm rất nặng và họ đã thực hành việc phóng sinh. Khi họ phóng 
sinh, họ cũng buông bỏ muộn phiền trong tâm và họ khỏe lại. Bạn hãy nhớ, phóng 
sinh là một trong những món quà cao thượng nhất mà bạn có thể cho đi. 


Trong nhà hàng luôn có các con vật như là tôm, cua, cá. Người ta đi nhà hàng và chỉ 
trỏ “tôi muốn con này, tôi muốn con kia” và rồi đầu bếp tóm lấy, làm thịt và chuẩn 
bị bữa ăn. Khi bạn cũng tham gia chỉ trỏ chọn con này con nọ, bạn đang nhúng tay 
một phần vào cái chết của nó. Bạn đang gieo nghiệp bất thiện. 


Còn nếu bạn làm khác đi như “tôi chọn con này, nhưng giữ nó lại. Lát nữa tôi mang 
nó về nhà, còn sống” và rồi bạn thả nó đi. 


Nếu bạn làm vậy, điều gì diễn ra trong tâm trí những con tôm? Những con tôm biết 
rằng nó bị bắt, và nó biết nó sẽ bị giết. Tại sao? Bởi vì nó thấy những con tôm khác 
cùng cảnh ngộ, cùng bị bắt và cùng lên đĩa. Nó biết điều này. Con tôm rất lo lắng và 
sợ rằng sẽ có ai đó túm lấy và giết nó. Rồi nó được lấy ra ngoài nhưng không bị giết. 
Và nó được bạn thả ra biển. 


Con tôm từ việc có một ngày tệ nhất trong đời - nó biết nó sẽ bị giết, nó đang rất lo 
lắng - và được trải nghiệm ngày đẹp nhất trong đời - tự do. Nó được sống. Mọi 
chúng sinh đều muốn được tồn tại. 


Trong lúc bạn phóng sinh, hãy nhủ thầm trong “Tôi buông đi những lo lắng, tôi 
buông đi những đớn đau, tôi buông đi những dính mắc”. 


Bạn muốn có sức khỏe và những con vật không muốn chết. Bạn phóng sinh những 
con vật này và buông lo lắng, căng thẳng về bệnh tật của mình. Công đức bạn có 
được khi phóng sinh sẽ trổ quả lúc nào đó. 


Tôi có biết một người ở Malaysia. Cô ta đã đến gặp và chia sẻ với tôi là cô ta sẽ chết 
sau khoảng 1 tháng. Bác sĩ nói là không làm gì được nữa. Bệnh ung thư của cô ý rất 
nặng. Cô ta hỏi tôi là nên làm gì để có được hạnh phúc trong một tháng tới. Tôi 
khuyên cô ta hãy phóng sinh và để ý tới niềm hạnh phúc việc này đem lại. Tôi cũng 
khuyên cô nên cười thường xuyên. Cô ta đã làm theo như vậy. Cô ta gặp các thuyền 
đánh cá, thường các thuyền có rất nhiều cá con làm mồi. Cô mua hàng trăm con và 
phóng sinh xuống biển. Việc này khiến cô hạnh phúc và cười thoải mái. Điều tuyệt 
vời là cô ta thực hành việc này mỗi ngày. 


Sau khoảng sáu tuần, cô ý đi thăm khám vì cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sau khi 
khám bác sĩ đã rất ngạc nhiên “cô đã làm gì trong thời gian vừa rồi? Đã uống thuốc 


150 


nào? Điều gì đã diễn ra” và cô ta chia sẻ “tôi dừng uống thuốc. Tôi chỉ lên thuyền, 
mua cá và phóng sinh hàng ngày. Tất cả những gì tôi làm là như vậy. Bên cạnh đó 
tôi cũng thấy vui vẻ hơn, sống trong khoảng khắc hiện tại với niềm hạnh phúc”. 


Rồi cô ý cũng khỏi bệnh ung thư. Bạn thấy đấy, món quá sự sống là món quà rất 
cao quý. Nếu bạn đang lo lắng quá mức về điều gì, bạn hãy thực hành phóng sinh 
và buông bỏ những lo lắng đó. Mọi điều sẽ thay đổi và những lo lắng của bạn cũng 
sẽ tan đi. Đây là việc thực hành cực kì lợi lạc. 


Thiền sinh: Con có câu hỏi. 
Bhante Vimalaramsi: ừ? 


Thiền sinh: Những động vật ở các trại đi lạc kiểu như chó hay mèo, mình phóng 
sinh kiểu gì ạ? 


Bhante Vimalaramsi: Ô! Với những loại động vật như thế, thường thì con mang 
chúng về nhà và chăm sóc. Tôi biết có một cô - năm nào tôi cũng tổ chức khóa thiền 
nhập thất ở Joshua Tree, California - và cô ta thường đến các trại tập trung chó 
mèo lạc, đưa chúng về nhà nuôi. Cô ý yêu thương chúng, nuôi dưỡng chúng cho tới 
khi chúng qua đời. 


Đây là một trong những cách thực hành phóng sinh. Hoặc bạn mua cua, mua tôm 
sống và phóng sinh chúng ra biển. Bạn có thể túm chuột và phóng sinh chúng ra 
rừng, lưu ý là đừng để chúng gần nhà. 


Thiền sinh: và bạn có chuột trắng chuột đen chạy khắp nhà! Ha ha! 


Con có lúc muốn mua một vài con chim nhưng con nghĩ là một số con chưa bao giờ 
sống trong tự nhiên cả và rất khó để sinh tồn. 


Bhante Vimalaramsi: Mua chim? Điều bạn nên làm là đầu tiên giữ chúng trong lồng, 
rồi chỉ chúng nơi bạn để thức ăn. Bạn cho chúng ăn tại đó rồi để thêm đồ ăn ra 
ngoài. Sau vài lần hãy thả chim được tự do nhưng vẫn để thức ăn vào chỗ cũ. Chim 
cũng thông minh, chúng sẽ ở gần chỗ đó. Đây là cách mình có thể phóng sinh chim. 
Hoặc nếu bạn muốn mua rắn, bạn có thể mua rắn nhưng hãy đảm bảo phóng sinh 
trong rừng, nơi không có người. Loài rắn tự biết cách sinh tồn. 


Có câu chuyện tại Miến Điện như sau. Một vị Tỳ kheo ngày nào cũng đến làng để 
khất thực vào buổi sáng. Có con trâu nước biết việc này. Một ngày, chủ con trâu dự 
định giết thịt nó. Con trâu đang có thai. Ngay trước đêm trâu bị giết thịt, nó gửi tới 
vị Tỳ kheo suy nghĩ mạnh mẽ trong tâm thức “Con rất sợ con sẽ bị giết. Khi con 
chết, con của con cũng chết. Con không muốn con con bị chết”. 


151 


Sáng ngày hôm sau, vị Tỳ kheo đi tìm và thấy được người giết mổ và xin hoãn việc 
giết. Vị ấy đi khắp làng thu thập tiền đủ để trả cho người chủ định bán con trâu. Khi 
trả đủ tiền, vị Tỳ kheo đã thả trâu về rừng để nó được sống. Con trâu rất biết ơn vị 
Tỳ kheo và đã quỳ trước mặt vị Tỳ kheo. Vị tỳ kheo đó đã cứu hai mạng người ngày 
hôm đó. Một món quà tuyệt vời! 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời, nếu người ấy đi đến 
loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ. Con đường 
ấy đưa đến trường thọ, này Thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh 
phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


Nếu bạn muốn sống thọ hãy thực hành trao đi sự sống, đừng tước đoạt sự sống. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh hay não hại 
các loài hữu tình, với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. 
Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, 
nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị 
nhiều bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn, này Thanh niên, 
tức là tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay với cây 
gậy, hay với cây đao. 


Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy những người hành nghề giết mổ thường không sống thọ. 


Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nhiều vị bác sĩ cũng không sống thọ bởi vì họ cũng cắt mổ 
người khác. Đúng là họ làm việc đó với ý định tốt đẹp, hy vọng là thế. Nhưng các 
bạn cũng thấy, có ít bác sĩ sống đến 80, 90 hay 100 tuổi. Họ thường qua đời năm 
họ 50, 60 hay 70 tuổi. 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh 
không hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, 
hay với cây đao. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy. Thiện thú ... người ấy được 
ít bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn ... tánh không não hại ... 
hay với cây đao. 


152 


Khi bạn không làm tổn thương các loài khác, bạn sẽ sống khỏe mạnh. Và bạn nên 
rèn luyện để trở nên tử tế và cảm thông hơn với đa dạng chúng sinh chứ không chỉ 
con người, ví dụ như côn trùng, muỗi. 


Thường bạn sẽ làm gì khi bị muỗi đốt? Bạn thậm chí không hề nghĩ. Nhưng lưu ý 
việc đó cũng dẫn đến cơ thể không được quá khỏe. Đừng giết muỗi. Nếu muỗi đậu 
lên bạn, hãy thổi nó đi. Có thời gian tôi tu tập ở Thái Lan, và ở gần tổ ong. Loại ong 
rất độc. Nếu bạn bị 6,7 con đốt cùng lúc thì nguy cơ tử vong là rất cao. Cái thất tôi 
ở ngay gần tổ ông. Hàng ngày, tôi đi ra ngoài khất thực và phải đi qua tổ ong. Mấy 
con ong bay lại gần và vo ve xung quanh. Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy ong và nghĩ 
“ồ! Đây là thử thách của tôi”. Tôi đã nói với bầy ong “Chào bạn, khỏe không? Chúc 
bạn một ngày an lành” và rồi chúng để tôi yên. Những người khác muốn gặp tôi, 
thường họ sẽ phải chạy qua đó vì bị ong đuổi. Tôi chưa bao giờ bị đốt vì tôi không 
sợ chúng. Tôi không cố chạy vì tôi thực hành Metta. Tôi chúc tụi ong một ngày an 
lành, một ngày hạnh phúc và chúng bay vo ve quanh tôi một lúc rồi đi mất. Tôi ra 
ngoài khất thực và quay trở về. Rồi tôi lại gặp ong và lại chúc chúng “ngày hôm nay 
của tôi rất tốt. Tôi hy vọng chú cũng có ngày vui”. Rồi ong lại bay mất. Tôi không bị 
đốt bao giờ. Có người đến thăm tôi, cố tình xua đuổi hay giết ong nên họ bị đốt. 


Thiền sinh: Thầy khuyên con nên làm thế nào ạ. Mùa hè năm ngoái, trước nhà con 
có một tổ ong xanh. Nó ở ngay trước cửa ra vào. Con không thể bỗng dưng ra nói 
chuyện với chúng kiểu “Chúc bạn ngày tốt lành. Hãy đến và hãy bay đi...” nhưng 
T3 „ó¿ 


Bhante Vimalaramsi: Ô! Bạn có thể làm một số việc. Bạn có thể thuê người có 
chuyên môn đến xử lý tổ ong. Họ thường đến với một cái hộp to, đặt tổ ong vào đó 
và mang chúng đi. Có những người chuyên nuôi ong lấy mật và họ biết cách làm 
việc với chúng. 


Nếu nhà bạn có gián. Thường thì nhiều người rất ghét gián và giết chúng. Nếu bạn 
muốn gián rời đi, bạn có thể lấy dưa chuột, băm nhỏ, bỏ vào đĩa và đặt vào chỗ có 
gián. Chúng sẽ bỏ đi. Gián không thích mùi dưa chuột. Bạn không cần giết chúng. 


Thiền sinh: Chuột thì sao ạ? 


Bhante Vimalaramsi: Bạn có thể giao tiếp với chuột. Bạn có thể nói chuyện với 
chúng là bạn không muốn chúng ở nhà. Trao đổi với chúng. Hoặc nếu có thể, bạn 
lấy ít lông mèo và rải chúng xung quanh. Chuột cũng sẽ đi vì chúng ngửi được mùi 
mèo. Với chuột cống, nghe thì rất kì lạ, bạn có thể viết thư cho chúng. Chúng đọc 
được. Tôi đã vài lần làm việc này. Tôi viết thư cho chúng và bảo là chúng không 
được chào đón ở đây. Nếu cố tình ở, tôi sẽ phải làm biện pháp mạnh, hãy đi đi. Và 
tôi đặt bức thư ở sàn. Và chúng đi thật. Biện pháp này có hiệu quả, bạn hãy tự thử. 


153 


Nếu bạn có kiến quanh nhà và muốn bỏ chúng đi, bạn hãy lấy nước và ớt cay trộn 
lại và xịt. Kiến sẽ bỏ đi. Kiến không thích ớt. Bản thân bạn nếu xử lý ớt không khéo, 
bạn cũng sẽ rất khó chịu. 


Thiền sinh: ớt bột được không ạ? 
Bhante Vimalaramsi: Ớt bột dùng được. 
Thiền sinh: Nhưng khi gặp mưa, mọi thứ trôi hết. 


Bhante Vimalaramsi: Bạn sẽ phải làm lại. Rồi thì từ từ bột ớt sẽ ngấm vào đất và 
kiến sẽ rời đi. 


Một điều chúng tôi thỉnh thoảng làm để chó hoang không vào vườn là đặt một chai 
nhựa rỗng đầy nước vào sân. Tôi không hiểu sao cách này có tác dụng. Chúng tôi 
thử và nó hiệu quả. Liệu nó có tác dụng ở nơi khác và lần khác không thì tôi không 
rõ. Bạn cứ thử xem. 


Quay lại, nếu bạn muốn mạnh khỏe không bệnh, bạn đừng cố gây tổn hại hoặc giết 
động vật. Có những lúc bạn di chuyển và dẫm vào con gì đó. Vì đó không phải là 
việc cố ý nên không vấn đề gì. 


Điều kiện để việc giết/ tổn hại chúng sinh một cách chủ đích như sau: 


Có loài sinh vật 

Bạn có ý định giết chúng 

Bạn có công cụ 

Bạn dùng công cụ đó tấn công 
Con vật đó chết. 


NT Iế 


Được chứ? Phải có đủ năm điều kiện thì nghiệp xấu mới xuất hiện. Bạn đi dạo và vì 
không để ý nên đã dẫm vào bầy kiến. Nhưng vì bạn không hề cố ý nên không có 
nghiệp bất thiện ở đây. 


Thiền sinh: Thầy nghĩ sao nếu có người giết động vật vì mục đích nhân đạo? 
Bhante Vimalaramsi: Không 
Thiền sinh: Không được giết (trợ tử) theo cách đó ạ? 


Bhante Vimalaramsi: Không. Tại sao mình phải giết động vật chỉ vì nó đang chịu 
đau khổ? 


Thiền sinh: Con nghĩ, trong trường hợp mà có con bò bị mắc kẹt trong bẫy thú. Nó 
rất đau đớn và không thể gỡ được. Nếu người ta thấy nó như vậy thì điều nên làm 
là giúp nó chết ngay, chứ không phải để nó chậm rãi chết trong đau đớn. 


154 


Bhante Vimalaramsi: Đó là nghiệp của con vật đó. Và bây giờ bạn đang can thiệp 
vào nghiệp của nó và tự tạo nghiệp xấu cho mình. Tôi thì không đồng ý với việc 
“Con mèo nhà tôi bị ốm nặng quá. Tôi đưa nó đến bác sĩ thú y và nhờ bác sĩ giết nó 
cho tôi. Tôi không đồng ý việc này. Tất cả chúng sinh đều muốn sống thọ nhất có 
thể, cho dù chúng sinh đó đang chịu đau đớn. Con người cũng như thế, đúng không? 


Thiền sinh: Dạ! Thí dụ như trong đời sống hoang dã chẳng hạn. Thầy nghĩ thế nào 
nếu cắm biển hướng dẫn “Vui lòng không cứu khi thấy chết” (Do not resuscitate). 
Liệu đây có phải là tác ý tự tử? 


Bhante Vimalaramsi: Không, không phải vậy! Hãy để cho tự nhiên làm việc của nó. 


Thiền sinh: Nhưng nếu có một cái máy giúp con tiếp tục sống; và con bảo người 
khác hãy rút điện máy đấy ra để con có thể chết. Liệu đó có tạo nghiệp xấu cho cả 
con lẫn người hỗ trợ? 


Bhante Vimalaramsi: Nếu nghiệp của bạn không kết thúc khi người ta rút dây cắm, 
thì bạn không chết. Phải vậy không? 


Hiện tại nhiều máy móc trong nhiều bệnh viện được dùng như một công cụ kiếm 
tiền của bệnh viện. Tôi không đồng ý việc kéo dài sinh mạng bằng những cách nhân 
tạo. Nó không tự nhiên. Chúng ta sinh ra, tồn tại và chết đi. Việc cố sống thêm hai 
tuần vì có cái máy trợ thở, để làm gì? Điều này có nghĩa là tôi không chịu đựng 
được; tôi không thể đối mặt với những gì xảy ra sắp tới. 


Thiền sinh: Bố chồng con đang hôn mê và chồng con đang túc trực cạnh ông. Và 
ngày mai con phải qua thăm bố. 


Bhante Vimalaramsi: Con có thể cho chồng con biết là rút máy trợ thở ra khỏi ông 
không gây ác nghiệp nào cho ai cả. Để cho ông được qua đời tự nhiên là việc đạo 
đức nhất con có thể làm. Tôi đã dành rất nhiều thời gian làm việc ở bệnh viện, ở 
viện dưỡng lão và tôi luôn động viên mọi người hãy để tự nhiên đến tự nhiên đi. 
Việc ai đó qua đời là việc bình thường. Lý do duy nhất bạn đặt họ vào các loại máy 
là vì “Tôi muốn người đó sống lâu hơn” nhưng đó là thời gian sống không có ý 
nghĩa. Tốt nhất là hãy để họ được ra đi. 


Thiền sinh: nếu chúng con rút dây, đó không phải là sát sinh? 

Bhante Vimalaramsi: Đó không phải là sát sinh. 

Thiền sinh: Vì chúng con tôn trọng nguyện vọng của người đó? 

Bhante Vimalaramsi: Đúng rồi! Một vấn đề lớn với nhiều người, đặc biệt ở quốc gia 
này, là họ sống quá lâu ở các đô thị nên họ không thấy được cách cuộc sống thực tế 


vận hành. Nhiều người nghĩ là họ rất trẻ và họ sẽ trẻ mãi không già. Nếu họ không 


155 


sống gần tự nhiên, không trực tiếp quan sát những loài động vật sinh ra rồi chết đi 
thì họ thường không chấp nhận được sự thật này. Rồi họ tự tạo cho mình nhiều 
đau khổ hơn cần thiết. 


Tốt nhất là hãy để tự nhiên vận hành. Nếu bạn từng sống ở Sri Lanka, bạn thấy họ 
không có nhiều máy móc như vậy. Người ta sống rồi người ta qua đời liên tục. Và 
đó là quy luật tự nhiên. Bạn nên chấp nhận và tôn trọng người đó đến khi họ qua 
đời. Bạn dành thời gian chăm sóc và mong ước người ta hạnh phúc. Nhưng hãy để 
quy luật tự nhiên vận hành. 


Thiền sinh: Liệu ai đó ăn thịt có nghiệp quả xấu như những người hành nghề giết 
mổ không ạ? 


Bhante Vimalaramsi: Không! Có 5 điều kiện để sát sinh diễn ra: 
1) Cần có sinh vật sống. Nếu bạn mua thịt ở cửa hàng, sinh vật đó còn sống không? 


2) Bạn có ý định giết nó không? Không, bạn không có ý giết nó. Điều bạn dự định là 
mua miếng thịt, chế biến, nấu và ăn để có năng lượng mà sống tiếp. 


3) Bạn có vũ khí không? 

4) Bạn có sử dụng vũ khí không? 

5) Sinh vật đó bị chết không? 

Cả 5 điều kiện đều không diễn ra nếu bạn đến cửa hàng mua thịt về nếu. Người giết 
mổ tạo nhiều nghiệp bất thiện vì đã có sinh vật sống, họ muốn giết nó, họ có vũ khí, 
họ dùng vũ khí và sinh vật đó chết. Do vậy nên bạn không tạo nghiệp bất thiện. 


Thiền sinh: nếu con muốn giúp người giết mổ, con không ăn thịt nữa và vì thế họ 
không còn lý do để giết thịt? 


Bhante Vimalaramsi: Bạn nghĩ rằng việc bạn ăn rau có nghĩa là chúng sinh không 
chết? Bạn có nghĩ đến đám sên trong vườn rau của mình không? 


Thiền sinh: Chúng vẫn chết, nhưng, thầy biết đấy... 


Bhante Vimalaramsi: Chúng vẫn chết nhưng chúng chết theo cách nào? Người nông 
dân chỉ sử dụng đôi tay, và đó cũng là vũ khí. Bạn không thể sống trong một thế 
giới mà không có gì chết đi. Bạn đang sống và có hơn 80 loại sinh vật khác nhau 
đang cộng sinh cùng cơ thể bạn, sinh ra và chết đi liên tục. 


Có một câu chuyện về một vị Tỳ kheo. Vị đó trở thành Arahat. Vị đó đi đường và 
phát hiện ra là có chúng sinh bị chết do những bước chân của mình. Vị đó đứng lại 


156 


một chỗ và phát hiện ra chính việc mình thở cũng khiến nhiều chúng sinh bị chết. 
Và vị đó ngừng thở. 


Đức Phật đến và hỏi “Này đạo hữu đang làm gì?” Vị Tỳ kheo thưa với Đức Phật và 
Đức Phật trả lời “ Đó là lý do tại sao đạo hữu thực hành để thoát khỏi luân hồi. Đó 
là lý do tại sao đạo hữu muốn đạt Nibbana. Khi đời sống này kết thúc, sẽ không còn 
chúng sinh nào chết với nguyên do là đạo hữu có cơ thể.” 


Khi bạn chia sẻ “Tôi là người ăn chay” thì vẫn có chúng sinh bị chết. Chỉ cần mình 
đào đất là có chúng sinh bị giết. 


Tôi có một ví dụ như này. Nếu tôi ở bãi biển và có mang theo dao. Có người bắt 
được cá và mượn tôi con dao để mổ và nấu cá. Tôi cho anh ta mượn con dao và để 
anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Tôi sẽ không tạo quả ác nào bởi vì tôi không 
định giết và tôi cũng không giết. 


Tôi đã có nhiều lần thảo luận với những người ăn chay. Nhưng rồi tất cả mọi thứ 
đều quay về với việc “Bạn đang làm gì với tâm mình hiện tại?” Nếu tôi ăn miếng 
thịt. Miếng thịt chỉ là thịt. Ăn thịt tạo năng lượng cho cơ thể. Tôi có thể tiếp tục 
sống. Nhưng rồi có người phát ngôn “Nếu bạn không trả tiền, người giết mổ không 
có cớ để giết động vật nên con vật đó sẽ sống”. Điều này không đúng. Con vật đó đã 
chết rồi. Tôi không liên quan gì đến việc đó. Tôi không có nghiệp quả ác nào từ đó. 
Thiền sinh: Nhưng sự thật là nếu người ta giữ giới được tốt thì sẽ ít người ăn thịt 


hơn nhiều. 


Bhante Vimalaramsi: Vẫn có người ăn chay, vẫn có người ăn thịt và vẫn có chúng 
sinh bị chết. Đó là như thế. Sở hữu một cơ thể nghĩa là rồi sẽ chết. Và còn thực tế là 
nhiều chúng sinh sẽ bị chết hơn khi bạn lôi rau củ lên từ đất hơn là chỉ một con bò. 
Nếu bạn làm đất, rất nhiều chúng sinh bị chết. Thực tế là nhiều chúng sinh sẽ chết 
do con người ăn rau củ hơn là con người ăn thịt. 


Thiền sinh: Đức Phật ăn chay mà ạ? 

Bhante Vimalaramsi: Đức Phật cũng ăn thịt. 

Thiền sinh: Nhưng việc đó diễn ra trước khi Ngài thành Phật? 

Bhante Vimalaramsi: Không! Không! Ngài ăn thịt. Ngài ăn bất cứ thứ gì được cúng 
dường. Trước khi Đức Phật qua đời, Devadatta đã gặp và muốn trở thành người 
thừa kế lãnh đạo tăng đoàn. Devadatta đã muốn Đức Phật tạo theo những Luật mới 


cho Tăng Đoàn như: tỳ kheo luôn sống trong rừng, không được sống ở thành thị, 
tỳ kheo phải ăn chay...”. Đức Phật đã không đồng ý. 


Thiền sinh: Con đã hiểu tại sao mà các vị tỳ kheo Tây Tạng ăn thịt. 


157 


Bhante Vimalaramsi: Đúng! Bạn biết tại sao họ ăn thịt không? Bởi vì đất ở đó không 
trồng trọt được gì. “Chúng tôi ở quá cao trên núi”. Họ phải ăn thịt để có thể tồn tại. 


Thiền sinh: Không có đất, toàn đá. Vậy ai giết thịt cho họ? Họ đi chợ ạ? 


Bhante Vimalaramsi: Không! Họ không mua, họ được người khác cho. Họ được 
cúng dường. 


Thiền sinh: Tỳ kheo theo Phật giáo nguyên thủy cũng ăn thịt chứ ạ? 


Bhante Vimalaramsi: Hầu hết Tỳ kheo theo Phật giáo nguyên thủy đều ăn thịt cũng 
như tỳ kheo ở Tây Tạng. Tôi quen nhiều vị Tỳ kheo người Việt Nam ăn thịt. Tôi biết 
nhiều vị Tỳ kheo Hàn Quốc ăn thịt nhưng các vị Tỳ kheo Trung Quốc không ăn. Tôi 
cũng quen nhiều vị Tỳ kheo ăn chay. 


Khanti Khema: Nếu những bạn ăn chay đến thiền tại Trung tâm, chúng tôi không 
bắt bạn ăn thịt. 


Bhante Vimalaramsi: Ừ! Chúng tôi phục vụ bạn những loại thức ăn bạn quen thuộc 
khi bạn tới Trung tâm. Nếu bạn ăn chay, chúng tôi chuẩn bị bữa ăn chay. Nếu bạn 
ăn thịt, chúng tôi chuẩn bị bữa ăn tương ứng. 


Thiền sinh: Thầy có ăn thịt không? 


Bhante Vimalaramsi: Có! Tôi ăn hầu hết mọi thứ, trừ một vài món hải sản. Tôi bị dị 
ứng với vài loại hải sản như cua, tôm, tôm hùm. Tôi vẫn nhận những gì người ta 
cúng dường nhưng tôi không ăn. 


Thiền sinh: Thầy có giống như các Tỳ kheo Theravada là không ăn sau 12 giờ trưa? 
Bhante Vimalaramsi: Đúng! Đây là một trong những Giới luật rất tốt cho sức khỏe. 
Tôi chỉ ăn một bữa một ngày và nó thật sự có ích. Tôi ít khi bị cúm. Tôi ít bị bệnh vì 
tôi chỉ ăn một bữa một ngày. Thời gian còn lại, tôi không ăn gì. 

Thiền sinh: Thế thầy có uống nước hay mật ong sau bữa trưa không? 


Bhante Vimalaramsi: Có chứ! Có một số thứ tôi có thể dùng sau bữa trưa, đại loại 
như đồ ngọt. Nhưng mấy cái này không tốt cho sức khỏe. Tôi có thể dùng bơ Ghee, 
mật ong, muối... 


Thiền sinh: Thầy có uống rượu không? 


Bhante Vimalaramsi: Không! Không rượu! Đó là việc phạm giới. Tôi biết một số Tỳ 
kheo Tây Tạng có uống bia bơ Yak. Đó không phải điều đúng. Tôi đã từng được mời 
dùng thử loại bơ này. Tôi đã thử nhấp một ngụm nhỏ và... sẽ không bao giờ thử lại 
những thứ như thế. Mùi của nó rất khó chịu và vị của nó cũng thế. 


158 


Được rồi... 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, phẫn nộ, nhiều 
phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ 
lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy ... cõi dữ ... xấu 
sắc. Con đường ấy đưa đến xấu sắc, này Thanh niên, tức là phẫn nộ ... bất 
mãn. 


Các bạn đã bao giờ thấy ai đó giận dữ đến mức mặt trở nên đen xì? Lúc đó, họ rất 
xấu xí. 


Khuôn mặt họ đang thể hiện chính những gì diễn ra trong nội tâm. Đấy là một lý do 
nữa mà tôi muốn mọi người hãy mang theo cái gương nhỏ để tự soi khuôn mặt của 
mình khi giận giữ. Và liệu xem người ta có muốn mình trông như vậy. Đó cũng là 
cách nhanh nhất để nói “không không không không. Tôi không muốn làm thế. Tôi 
muốn mỉm cười. Khuôn mặt tôi rạng ngời khi tôi cười” 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không phẫn nộ, 
không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, 
sân hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, 
thành đạt như vậy ... thiện thú ... đẹp sắc (pasadika: hoan hỷ) Con đường ấy 
đưa đến đẹp sắc, này Thanh niên, tức là không phẫn nộ ... không bất mãn. 


Đây là một trong những lợi lạc của thực hành thiền tâm từ. 


Đức Phật có chia sẻ mười một lợi ích từ thực hành thiền Tâm Từ; và một trong đó 
là tiến bộ trong thực hành nhanh hơn bất cứ đề mục nào khác. Một lợi ích khác là 
khuôn mặt mình trở nên đẹp hơn, rạng rỡ hơn. Mình càng cười nhiều, khuôn mặt 
càng trở nên đẹp, càng trở nên rạng rỡ. Bạn sẽ thấy là mọi người sẽ thấy việc đó và 
nói lại với mình. 


Đó là một trong những lợi ích của thực hành thiền Tâm Từ. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tật đố, đối với 
người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, 
cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy ... ác thú ... quyền thế nhỏ. Con đường ấy đưa đến quyền thế nhỏ, này 
thanh niên, tức là tật đố... ôm ấp tâm tật đố. 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không có 
tật đố, đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, 
tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, không ôm 
ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy ... thiện thú ... quyền thế lớn. Con đường ấy đưa 
đến quyền thế lớn, này Thanh niên, tức là không tật đố ... không ôm ấp tật đố. 


159 


Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có người nói điều gì đó và mọi người đồng ý ngay? Và 
có người cũng nói điều như thế và chẳng ai quan tâm cả? Đó là vì trong quá khứ, 
người đó không thích người khác thành công. Họ không thích thấy người khác 
được tôn trọng. Tâm của họ rất thô cứng. Và đến kiếp sống này, họ không có nhiều 
ảnh hưởng. Cho dù họ có ý tưởng tốt đến mấy chăng nữa họ cũng không thể thuyết 
phục bất kì ai. Nếu bạn muốn thay đổi thì ngay trong kiếp sống này, bạn hãy tôn 
trọng mọi người và bạn sẽ hạnh phúc khi thấy người khác đạt được thành công, 
được tăng lương, được thăng chức. Bạn thấy vui khi người khác thành công. 


Và sau một thời gian như vậy, bạn sẽ bắt đầu có tầm ảnh hưởng. Mọi người sẽ để ý 
và nghe những gì bạn nói. 


Thiền sinh: Liệu có cần thực hiện một cách chân thành không? 
Bhante Vimalaramsi: Nó phải chân thành, không thể giả tạo được. 


Bạn càng bồi đắp tâm hạnh phúc khi thấy người khác thành công, bạn càng có tầm 
ảnh hưởng tới người khác. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không bố thí cho 
Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn 
sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy. Đọa xứ ... tài sản nhỏ. Con 
đường đưa đến tài sản nhỏ. Ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông có bố thí 
cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn các đồ ăn uống ... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 
Do nghiệp ấy ... thiện thú ... nhiều tài sản. Con đường đưa đến nhiều tài sản 
nhỏ ... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 


Thiền sinh: Bill Gate đã từng làm thế. 


Bhante Vimalaramsi: Ông ta đã rất rất hào phóng. Bạn có thể hào phóng theo nhiều 
cách khác nhau. Đức Phật từng chia sẻ, nếu bạn biết lợi lạc của việc cho đi thức ăn, 
bạn sẽ không bao giờ ăn một mình. Bạn sẽ luôn chia sẻ thức ăn với những người 
xung quanh. Cúng dường thức ăn tới chư Tỳ Kheo là một cách thực hành cho đi. 
Khi bạn chuẩn bị thức ăn, hãy gửi các món ăn đó nhiều Metta, nhiều tình thương. 
Khi bạn cho đi thức ăn, bạn hãy nhớ lại hành động đó với cái tâm hạnh phúc “Tôi 
đã làm một hành động đẹp! Tôi đang hạnh phúc”! 


Là một Tỳ kheo, tôi đã quen với việc được cúng dường những món ăn được gửi 
gắm nhiều tâm từ. Tôi chỉ ăn một chút và thấy đủ cả ngày. Thỉnh thoảng có người 
cúng dường đồ không tốt lắm. Tôi gặp khó khăn khi ăn những đồ như thế. 


Thiền sinh: Làm sao mà Thầy biết? 


160 


Bhante Vimalaramsi: Bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt. Chỉ cần một miếng 
ăn và nó sẽ đại loại như “ăn món khác đi, món này rất ghê”. Nó có thể khiến bạn 
đau bụng. 


Bất cứ khi nào được cúng dường, tôi không được phép từ chối. Tôi phải chấp nhận. 
Và đó là những bài học khó khăn cho tôi. Việc cho đi là dễ dàng nhưng việc đón 
nhận là khó khăn. Là một Tỳ kheo tôi phải học cách đón nhận mọi thứ. Tôi có thể 
không dùng nó nhưng tôi sẽ chấp nhận vì tôi muốn người cúng dường được hạnh 
phúc. 

Khi tôi còn ở Miến Điện, tôi từng sống một thời gian ở một ngôi làng rất nhỏ. Nhưng 
vì tôi là một vị Tỳ kheo người Mỹ, người lại to lớn nên mọi người đều muốn cho tôi 
đồ ăn. Tôi thường được nhận đồ ăn đủ cho năm người. Khi quay về thư viện, tôi 
thường cầm về tất, giữ lại những gì mình ăn được và để tất cả những thức ăn khác 
vào một cái khay. Rồi sau đó tôi đến những hộ nghèo nhất làng và đưa đồ ăn cho 
họ. Tôi cũng yêu cầu họ chia sẻ thức ăn với những ai đến thăm. Tôi biết ở một số 
nước các vị Tỳ Kheo thường bỏ đồ ăn thừa sau khi ăn xong. Tôi không thể làm việc 
đó, đặc biệt khi ở nước nghèo như Miến Điện. Ở đó, có người nghĩ rằng việc nhận 
được khoai Tây hay các loại hạt là việc rất đặc biệt. Đó là món quà lớn với họ. Vì 
thế nên làm thế nào mà tôi bỏ thức ăn đi được. Tôi chấp nhận những gì được cho 
nhưng tôi luôn đảm bảo đồ ăn của tôi sẽ được người khác dùng hết. 


Thiền sinh: Dạ! Nhưng nếu mà thức ăn bị ôi thiu thì... 


Bhante Vimalaramsi: Có thể thức ăn sẽ bị ôi thiu. Nhưng vào buổi sáng, người ta 
thường cúng dường đồ tươi. Khi ở Miễn, tôi thường đi khất thực hơi muộn một 
chút. Tôi thường đi vào khoảng 8 giờ sáng để người ta có đủ thời gian để chuẩn bị 
thức ăn. Và khi tôi ăn xong vào khoảng 10 giờ, tôi sẽ ngay lập tức đưa những thức 
ăn không dùng đến cho người khác. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ, kiêu 
mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với 
người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không 
nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng 
những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, 
không cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy ... đọa xứ ... 
thuộc gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia đình hạ liệt. Không cúng dường 
những người đáng cúng dường. 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không có 
ngạo nghễ quá mạn, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ ... cúng dường những 
người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy ... thiện thú ... vào gia đình cao quý. 
Con đường đưa đến gia đình cao quý ... cúng dường những người đáng cúng 
dường. 


161 


Được sinh ra trong gia đình cao quý là gia đình giàu có, gia đình có tầm ảnh hưởng, 
gia đình Phật tử. Sinh ra trong gia đình hạ liệt là sinh ra trong hoàn cảnh rất nghèo 
và luôn bị trói trong cái nghèo đó, gia đình đó cũng không có tâm ảnh hưởng gì. Đại 
loại như thế. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đi đến 
Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: “Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào 
là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần 
phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gì để không 
lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài? 
Do nghiệp ấy ... đọa xứ ... trí tuệ yếu kém. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém 
... lợi ích, hạnh phúc lâu dài?” 


Khi tôi ở Châu Á, những người Trung Quốc thường chẳng hỏi gì. Họ có rất nhiều 
câu hỏi trong đầu nhưng không hỏi. Tôi thường bảo họ là nếu các bạn không hỏi gì 
tôi khi tôi yêu cầu các bạn hỏi, bạn sẽ đầu thai trong tình trạng ngu ngốt. Và bỗng 
dưng có rất nhiều cánh tay giơ lên. Không ai muốn đầu thai thành người ngu ngốc. 


Thiền sinh: Có phải đó là do văn hóa của họ? 


Bhante Vimalaramsi: Đúng rồi! Đúng rồi! Văn hóa của họ coi trọng người thầy. Bất 
kể người thầy nói gì, nó luôn đúng. Bạn không được phép hỏi bởi vì thầy chưa chắc 
biết câu trả lời. Nhưng tôi không phải người Trung Quốc, tôi đã hỏi rất rất rất nhiều 
câu hỏi khi quyết định trở thành Phật tử. Tôi từng ở cùng với một vị Tỳ kheo học 
giả rất uyên bác và thông thái, tôi thường xuyên hỏi hỏi hỏi hỏi. Và vị ấy đã nói “Nếu 
mà cậu chết rồi đầu thai, cậu sẽ đầu thai thông minh hơn cả Einstein”. Bởi vì tôi hỏi 
rất nhiều. Tôi cũng khuyến khích mọi người hỏi tôi. Và nếu tôi không biết câu trả 
lời, tôi sẽ nói là tôi không biết nhưng tôi sẽ cố gắng tìm câu trả lời. Với cách đó, cả 
hai bên đều có lợi ích bởi vì chắc chắn là tôi không biết mọi thứ. Bạn biết đấy, những 
gì Đức Phật dạy rất khác biệt, và nó không mâu thuẫn với những tôn giáo khác. 
Theo Đạo Thiên Chúa, bạn có đức tin, bạn tin vào Chúa Jesus và những gì tương tự. 
Nhưng với Phật giáo, nó không phải là niềm tin, nó là về cách mà tâm hoạt động. 
Đây là điều khác biệt, và nó không mâu thuẫn với Đạo Thiên Chúa. 


Thiền sinh: Con vẫn giữ việc cầu nguyện hàng đêm. 


Bhante Vimalaramsi: Bạn nghĩ xem bạn đang làm gì khi bạn đang thực hành thiền 
Tâm Từ? 


Việc cầu nguyện không có vấn đề gì. Khi bạn thiền sâu hơn, đến lúc tôi sẽ gặp và 
hướng dẫn bạn “Bây giờ, bạn cần lan tỏa Metta tới những người trong gia đình” và 
bạn bắt đầu gửi Metta tới chồng bạn, con bạn và những người thân khác. Điều này 
không có nghĩa là trong ngày bạn không thể mong ước và gửi những suy nghĩ tốt 
đẹp tới họ. Bạn hoàn toàn nên! Chỉ là khi bạn ngồi thiền, bạn hãy gửi Metta đến 
người bạn tâm linh. Nhưng còn trong ngày, nếu bạn nghĩ về ai đó, hãy mỉm cười và 
gửi nụ cười đó đến với họ, cảm nhận niềm vui trong đó! 


162 


Thiền sinh: Con đã làm thế. Con đã nghĩ đến việc đó, nhưng như thầy đã hướng dẫn, 
con lại hướng tâm trí mình về với người bạn tâm linh. 


Bhante Vimalaramsi: Việc đó là dành cho ngồi thiền. Những lúc còn lại, bạn có thể 
lan tỏa Tâm Từ cho bất cứ ai bạn muốn. 


Thiền sinh: Dạ vâng! Con cảm ơn! 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi 
đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: “Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào 
là bất thiện ... lợi ích, an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy ... thiện thú ... đầy đủ trí tuệ. 
Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ ... lợi ích, an lạc lâu dài?”. 

Các bạn thấy chứ! Đây là điều mà thầy tôi đã nói với tôi. Tôi có thể sẽ thành người 
thông thái nhất trên thế giới bởi vì tôi đã hỏi rất nhiều. Tôi có những học trò cũng 
sẽ trở nên rất rất rất thông thái. Thực tế, tôi từng nói với một học trò là nếu mà học 
trò ấy qua đời, tôi sẽ viết lên bia mộ người đó là “Tôi có câu muốn hỏi ạ?” 

Ở đây, này Thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ, dẫn đến đoản thọ, con 
đường đưa đến trường thọ, dẫn đến trường thọ; con đường đưa đến nhiều 
bệnh, dẫn đến nhiều bệnh; con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh; con 
đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc; con đường đưa đến đẹp sắc, dẫn 
đến đẹp sắc; con đường đưa đến quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ; con 
đường đưa đến quyền thế lớn dẫn đến quyền thế lớn; con đường đưa đến tài 
sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ; con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản 
lớn; con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt; con đường 
đưa đến gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý, con đường đưa đến trí 
tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém; con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn 
đến trí tuệ đầy đủ. 


Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp 
phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Subha Todeyyaputta nói với Thế Tôn 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thưa Tôn 
giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
những øì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin 
quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn 
giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


163 


Đây là một dấu ấn đáng kể vì Subha là một học giả Bà La Môn. Vị ấy thuộc toàn bộ 
Kinh Vệ Đà và với lời giải thích rõ ràng này của Đức Phật, vị ấy từ bỏ Bà La Môn và 
trở thành Phật Tử. 

Có ai có câu hỏi nào không? 

Thiền sinh: Điều gì khác biệt giữa người Bà La Môn và Đức Phật? 


Bhante Vimalaramsi: Người Bà La Môn theo Kinh Vệ Đà. Về cơ bản, Kinh hướng 
dẫn thiền tập trung một điểm và tái sinh (reincarnation). Họ có quan niệm về một 
cái tôi bất diệt, linh hồn bất diện, tái sinh từ kiếp sống này đến kiếp sống khác rồi 
kiếp sống khác. Nhưng trong Đạo Phật, chúng tôi tin vào đầu thai (rebirth). Đầu 
thai đại loại là, bạn có nhớ điều gì diễn ra ngày hôm qua không? Những gì ngày hôm 
qua đã chết. Điều diễn ra bây giờ là khoảng khắc hiện tại, nhưng rồi cũng chết đi, 
và rồi khoảng khắc hiện tại mới ra đời. 

Mọi điều sinh ra rồi diệt đi như là một phần của quy luật khách quan. Với việc ngồi 
thiền, bạn sẽ có khả năng quan sát rõ ràng và trực tiếp. Thiền càng sâu, sự quan sát 
của bạn càng tốt. 


Bạn đang ngồi thiền và bỗng dưng cơn đau xuất hiện. Cơn đau này của ai? Liệu có 
ai nghĩ là “Đã lâu rồi tôi không thấy đau. Bây giờ tôi muốn cơn đau xuất hiện, ngay 
tại đây”. Không! Mọi thứ không diễn ra như thế. 


Mình không thể kiểm soát được cơn đau. Cơn đau xuất hiện bởi vì những điều kiện 
cần và đủ xuất hiện. Khi bạn bạn buông sự chú ý và thư giãn, cơn đau có thể sẽ tan 
biến hoặc không. Nhưng nếu nó không tan biến sau khi bạn thư giãn, tâm của bạn 
cũng thăng bằng hơn và đón nhận nó như là. Bạn sẽ thấy trực tiếp nó chỉ là quy luật 
khách quan. Nó không phải do ai đó điều khiển. 


Đây là một trong những điều khác biệt chính giữa Bà La Môn và Đạo Phật. 


Bây giờ bạn nghe chỉ là lý thuyết nhiều chữ. Nhưng khi bạn thực hành tốt hơn, bạn 
sẽ thấy trực tiếp một cách rõ ràng và bạn sẽ hiểu. Chỉ đơn giản là hãy kiên nhẫn. 
Thiền sinh: Đạo Phật không có niềm tin về tái sinh (reincarnation)? 

Bhante Vimalaramsi: Tái sinh có nghĩa là có một cái tôi trường tồn hoặc linh hồn 
bất diệt di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác và rồi kiếp khác. Nhưng quy luật tự 
nhiên không như vậy. Bạn sẽ thấy được trực tiếp nếu bạn thiền đủ sâu. 

Đây không phải là vấn đề triết học mà là trải nghiệm thực tế. Bạn sẽ thấy mọi thứ 
sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Nó là thể liên tục (continuum) nhưng không có ai đó 
đằng sau (personal continuum). 

Thiền sinh: Con muốn chia sẻ về trải nghiệm của mẹ con với thầy. Rất lâu về trước, 
mẹ con có ngồi thiền và thiền rất sâu, giờ bà không ngồi thiền nữa. Mẹ con đã thấy 


164 


gia đình của mình trong kiếp trước và đã chia sẻ với bọn con. Liệu điều này có khả 
thi không? 


Bhante Vimalaramsi: Khả thi! Con có nhớ điều gì diễn ra hôm qua không? 
Thiền sinh: Con đi làm. 

Bhante Vimalaramsi: Đó có phải là kiếp trước không? 

Thiền sinh: Dạ đúng! 


Bhante Vimalaramsi: Bạn học cách phát triển trí nhớ của mình và khi ngồi thiền 
sâu hơn, bạn có thể nhớ được các kiếp trước. 


Thiền sinh: Và mẹ con rất sợ hãi bởi vì mẹ thấy bản thân, rồi thấy linh hồn của mình 
bị nhấc khỏi cơ thể khi đang ngồi thiền. 


Bhante Vimalaramsi: Đấy là lý do tại sao mẹ con nên có thầy hướng dẫn. Mẹ con 
không cần sợ những trải nghiệm như thế. Những việc như thế rất dễ để giải thích. 
Tôi biết mẹ con đang trải nghiệm gì và nó không có gì đáng sợ. Có người thầy hướng 
dẫn bên cạnh luôn có lợi hơn là tự tập một mình. 


Được rồi! Hãy san sẻ công đức! 
Nguyện cho chúng sinh đang khổ được hết khổ 
Bị sợ hãi hết sợ hãi 
Nguyện cho chúng sinh đang hoạn nạn được hết hoạn nạn 
Và tất cả được an lành 
Nguyện cho mọi chúng sinh được san sẻ công đức của chúng tôi 
Nguyện cho mọi chúng sinh trong các cõi 
Thiên, Địa, Nhân, Phi Nhân 
Đều được hưởng công đức này 


Nguyện cho họ sẽ cùng bảo vệ Phật Pháp lâu dài. 


Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


165 


MN-95: Kinh Canki (Canki Sutta) 


Bài Kinh này bàn về Sự Thật và giáo điều (lời dạy) cứng nhắc. Những người theo chủ 
nghĩa giáo điều cứng nhắc (dogmatist) thường nói “chỉ có cách này đúng, mọi cách 
khác là sai”. Trong bài Kinh này, người giáo điều là thanh niên Bà La Môn, dính mắc 
vào những quan niệm truyền thống mà không tự mình chứng nghiệm sự thật. Những 
người giáo điều dù thuộc bất cứ tôn giáo hay tổ chức chính trị nào cũng giống nhau, 
đều như những người mù. Họ không trực tiếp trải nghiệm với con mắt trí tuệ 
(samatha & Vipassana), trực tiếp chứng kiến mà chỉ đi theo một cách mù quáng. 


Như thanh niên Bà La Môn trong bài Kinh, người ta tin không phải chỉ do đức tin 
thuần túy mà còn vì truyền thống tâm linh cao đẹp. Đức Phật đã chia sẻ năm nguyên 
nhân mà niềm tin được hình thành: 


- - Tín - Đức tin 

- - Tùy hỷ - Sở thích 

- _ Tùy văn - (Truyền miệng) Truyền thống 

- _ Chấp nhận quan điểm - Tranh luận dựa trên bằng chứng 
- _ Gân nhắc suy tư các lý do, góc nhìn 


Những nguyên nhân này đều khiến niềm tin có thể đúng, có thể sai. Và năm nguyên 
nhân này đều không đảm bảo niềm tin là là sự thật, nhưng chắc chắn nó sẽ hình 
thành thái độ giáo điều và cứng nhắc. 

Thanh niên Bà La Môn, vốn có tâm sắc sảo, hào hứng với cuộc thảo luận bằng cách 
hỏi “Làm thế nào để bảo vệ chân lý (cho đến mức độ nào để hộ trì chân lý)? Và khi 
hoan hỷ với câu trả lời, vị ấy hỏi tiếp “làm thế nào để khám phá chân lý (cho đến mức 
độ nào chân lý được giác ngộ)? Đức Phật trả lời bằng cách dõi theo đức hạnh của Tỳ 
Kheo đã giác ngộ và rồi có niềm tin vào vị ấy. Con đường khám phá chân lý được 
trình bày từng bước, đi từ niềm tin đến đón nhận sự thật tối hậu nhờ trí tuệ. “Làm 
thế nào để đạt được chân lý cuối cùng (chứng đạt chân lý) là câu hỏi cuối và Đức 
Phật đã chia sẻ Pháp này là điều kiện của Pháp kia (Kĩ thuật thực hành này là điều 
kiện của kĩ thuật thực hành kia). 


Bài giảng ngày 5 tháng 10 năm 2006 
tại Trung Tâm thiền Dhamma Sukha, Missouri 


166 


Bhante Vimalaramsi: Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy bài Kinh này rất thú vị. 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng với Đại chúng Tỷ-kheo, và 
đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala, tên là Opasada. 


Thế Tôn trú tại Opasada, tại rừng chư Thiên (Devavana), rừng 
cây sala (Salavana), phía Bắc làng Opasada. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Canki trú 
ở Opasada, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một 
vương địa do vua Pasenadi, vua nước Kosala cấp, một ân tứ của vua, một tịnh 
ấp. 

Thời đó có rất nhiều đất chia. Nếu ai làm việc gì có công cho người trị vì họ sẽ được 
ban thưởng một vùng lãnh thổ. Vùng lãnh thổ có thể rất rộng với nhiều làng mạc 
và thị trấn. Canki là một người trong số đó. 


Các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada được nghe: “Sa-môn Gotama là Thích tử, 
xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca) đang du hành ở Videha, cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị”. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền 
đi về Tôn giả Œotama: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới 
này cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
các loài Trời và loài Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài 
đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa 
đầy đủ, Ngài tuyên dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Tốt đẹp thay 
sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy!”. 


Rôi các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada, từng đoàn, từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi 
Opasada và đi đến ngõ phía Bắc, rừng chư Thiên, rừng cây sala. Lúc bấy giờ, 
Bà-la-môn Canki đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà-la-môn Canki thấy các Bà-la- 
môn gia chủ ở Opasada từng đoàn, từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Opasada và 
đi đến ngõ phía Bắc, rừng chư Thiên, rừng cây sđla. Thấy vậy, Bà-la-môn 
Canki bèn gọi người gác cửa 


—Này người Gác cửa, vì sao các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada từng đoàn, từng 
đoàn lũ lượt đi ra khỏi Opasada và đi đến ngõ phía Bắc, rừng chư Thiên, rừng 
cây sảla như vậy? 


—Thưa Tôn giả Canki, có Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia 
tộc Thích-ca đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng năm trăm vị. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn 
giả Gotama: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 


167 


Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với 
Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời 
và loài Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng 
ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, Ngài 
tuyên dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch”. Nay những người ấy đi 
đến yết kiến Tôn giả Gotama. 


—Này người Gác cửa, hãy đi đến các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada, khi đến 
nơi, hãy nói với những Bà-la-môn gia chủ: “Bà-la-môn Canki có nói: “Này các 
Hiền giả, hãy chờ đợi. Bà-la-môn Canki sẽ tự thân hành đến yết kiến Sa- 
môn Gotama”.” 

Lúc bấy giờ, có khoảng năm trăm Bà-la-môn, từ nhiều địa phương khác nhau, 
đến tại Opasada vì một vài công vụ. Những Bà-la-môn nghe: “Bà-la-môn Canki 
sẽ đi yết kiến Sa-môn Gotama”. Những Bà-la-môn ấy đến Bà-la-môn Canki, 
khi đến xong, liền thưa với Bà-la-môn Canki 


—Có phải Tôn giả Canki sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama? 
—Này các Hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


—Tôn giả Canki, chớ có đến yết kiến Sa-môn Gotama. Thật không xứng đáng 
cho tôn giả Canki đến yết kiến Sa-môn Gotamg; trái lại, thật xứng đáng cho 
Sa-môn Gotama đến yết kiến Tôn giả Canki. Lại nữa, Tôn giả Canki thiện sanh 
cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ không 
bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ 
sanh. Vì Tôn giả Canki thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh 
tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một chỉ trích 
nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do điểm này, thật không xứng đáng cho 
Tôn giả Canki đến yết kiến Sa-môn Gotamg; trái lại, thật xứng đáng cho Sa- 
môn Gotama đến yết kiết Bà-la-môn Canki. Lại nữa, Tôn giả Canki là nhà giàu 
có, đại phú, sung túc. Lại nữa, Tôn giả Canki là nhà phúng tụng, nhà trì chú, 
thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch 
sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về 
Thuận thế luận và Đại nhân tướng. Tôn giả Canki đẹp trai, khả ái, làm đẹp 
lòng người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng 
điệu cao thượng. Tôn giả Canki có giới hạnh, trưởng thành trong giới hạnh, 
thành tựu sự trưởng thành trong giới hạnh. Tôn giả Canki thiện ngôn, dùng 
lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ 
phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Tôn giả Canki là bậc Tôn sư của hàng 
Tôn sư nhiều người, dạy ba trăm thanh niên Bà-la-môn tụng đọc chú thuật. 
Tôn giả Canki được vua Pasenadi xứ Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm 


168 


ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Canki được Bà-la-môn Pokkarasati kính 
trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Canki sống ở 
Opasada, một địa phương dân chúng đông đúc, có cây, ao nước phì nhiêu, lúa 
gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của 
vua Pasenadi nước Kosala. Do điểm này, thật không xứng đáng cho Tôn giả 
Canki đến yết kiến Sa-môn Gotamu; trái lại, thật xứng đáng cho Sa- 
môn Gotama đến yết kiết Tôn giả Canki. 


Nghe nói vậy, Bà-la-môn Canki nói với những vị Bà-la-môn ấy 


—Các Hiền giả hãy nghe ta giải thích, vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, trái lại thật không xứng đáng cho Sa- 
môn Gotama đến yết kiến chúng ta. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa- 
môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về 
vấn đề huyết thống thọ sanh. Do điểm này thật không xứng đáng cho Sa- 
môn Gotama đến yết kiến chúng ta, trái lại, thật xứng đáng cho chúng ta đến 
yết kiến Sa-môn Gotama. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia, 
từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đất. 
Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama trong tuổi thanh niên, tóc còn đen 
nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama, dầu song thân 
không đồng ý, khóc than, nước mắt thấm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các Hiền giả, 
thật vậy, Sa-môn Gotama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da 
thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Này các 
Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có giới hạnh, gìn giữ giới hạnh của bậc 
Thánh, có thiện đức, đầy đủ thiện đức. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa- 
môn Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh 
bạch, giọng nói không bập bẹ, phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Này 
các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là bậc Tôn sư các hàng Tôn sư của 
nhiều người. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã diệt trừ tham dục, 
đã diệt được mọi xao động của tâm. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa- 
môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm 
vào chí thiện khi thuyết pháp với chúng Bà-la-môn. Này các Hiền giả, thật vậy, 
Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát-đế-ly thanh 
tịnh. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, 
đại phú, tài sản sung mãn. Này các Hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn 
vượt biển băng qua nhiều địa phương, băng qua nhiều quốc độ, đến hỏi đạo 
Sa-môn Gotama. Này các Hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn Thiên nhân đến quy 
y Sa-môn Gotama. Này các Hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Sa-môn Gotama: “Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 


169 


Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn”. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa- 
môn Gotama có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại nhân. Này các Hiền 
giả, thật vậy, vua Seniya Bimbisara nước Magadha, cùng với vương tử, cung 
phi, thị tùng đều quy y Sa-môn Gotama. Này các Hiền giả, thật vậy, 
vua Pasenadi nước Kosala, cùng với nương tử, cung phi, thị tùng đều quy y 
Sa-môn Gotama. Này các Hiền giả, thật vậy, Bà-la-môn Pokkharasati cùng với 
các con, vợ, thị giả đều quy y Sa-môn Gotama. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa- 
môn Gotama đã đến Opasada, nay đang ở tại Opasada về phía Bắc Opasada, 
trong rừng chư Thiên, rừng cây sđla. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đến 
ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải 
kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các Hiền giả, nay 
Sa-môn Gotama đã đến Opasada, hiện ở tại Opasada, về phía Bắc Opasada, 
trong rừng chư Thiên, rừng cây sảla. Như vậy Sa-môn Gotama là khách của 
chúng ta. Và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, 
kính lễ, trọng vọng. Do điểm này, thật không xứng đáng cho Tôn 
giả Gotama đến yết kiến chúng ta, trái lại, thật xứng đáng cho chúng ta đến 
yết kiến Tôn giả Gotama. Này các Hiền giả, đó là những ưu điểm mà ta được 
biết về Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama không phải có chừng ấy ưu điểm mà 
thôi. Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu điểm. 


Này các Hiền giả, chỉ với một ưu điểm thôi, thật không xứng đáng cho Tôn 
giả Gotama đến yết kiến chúng ta; thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến 
Tôn giả Gotama. Vậy tất cả chúng ta hãy đi đến yết kiến Tôn giả Gotama. 


Rôồi Bà-la-môn Canki, cùng với đại chúng Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
người chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 


Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngôi và nói lên với những Bà-la-môn trưởng 
thượng những lời thân hữu về vấn đề này, vấn đề khác. Khi ấy có thanh niên 
Bà-la-môn tên Kapathika, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, mới có mười sáu tuổi, từ khi 
sanh, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và 
lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài 
về Thuận thế luận và Đại nhân tướng, thanh niên này đang ngồi giữa hội 
chúng ấy. Thanh niên này thỉnh thoảng cắt đứt cuộc đàm luận giữa Thế Tôn 
và các vị Bà-la-môn trưởng thượng. Rồi Thế Tôn khiển trách thanh niên Bà- 
la-môn Kapathika 

—Hiền giả Bhäãradvaja, chớ có cắt ngang cuộc đàm luận của các Bà-la-môn 
trưởng thượng. Hiền giả Bhãradvaja hãy chờ cho đến khi câu chuyện chấm 
dứt. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Canki bạch Thế Tôn 


170 


—Tôn giả Gotama, chớ có khiển trách thanh niên Bà-la-môn Kapathika. 
Thanh niên Bà-la-môn Kapathika là Thiện nam tử. Thanh niên Bà-la-môn 
Kapathipa là bậc đa văn. Thanh niên Bà-la-môn Kapathika phát ngôn thiện 
xảo. Và thanh niên Bà-la-môn Kapathia là bậc có trí. Và thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika có thể đàm luận với Tôn giả Gotama trong vấn đề này. 


Thế Tôn nghĩ như sau: “Thật sự thanh niên Bà-la-môn Kapathika này đã 
thông hiểu ba tập Veda, và các Bà-la-môn tôn trọng người này”. 


Và thanh niên Bà-lamôn Kapathika nghĩ như sau: “Khi nào Sa- 
môn Gotama lấy mắt nhìn con mắt ta, ta sẽ hỏi Sa-môn Gotama”. 


Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika liền lấy mắt nhìn thanh niên Bà-la-môn Kapathika. Thanh niên Bà- 
la-môn Kapathika suy nghĩ: “Sa-môn Gotama chăm chú nhìn ta, vậy ta hãy hỏi 
Sa-môn Gotama một câu hỏi”. Rồi thanh niên Bà-la-môn Kapathika bạch Thế 
Tôn 


—Thưa Tôn giả Gotama, câu chú thuật (mantapadam) của các cổ Bà-la-môn 
y cứ tiếng đồn, truyền thống và Thánh tạng. Và ở đây, các vị Bà-la-môn chắc 
chắn đi đến kết luận: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm”. Ở đây, Tôn 
giả Gotama đã nói gì? 


—Nhưng này Bharadvaja, có một Bà-la-môn nào giữa các vị Bà-la-môn đã nói 
như sau: “Tôi biết việc này, tôi thấy việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều 
là sai lầm”? 


— Thưa không, Tôn giả @otama. 


—Nhưng này Bhäãradvđja, có một vị Tôn sư nào của các vị Bà-la-môn, cho đến 
vị Tôn sư của các vị Tôn sư trở lui cho đến bảy đời, các vị Đại Tôn sư đã nói 
như sau: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lâm”? 


— Thưa không, Tôn giả @otama. 


—Nhưng này Bhãradvđja, thuở xưa những vị ẩn sĩ giữa các Bà-la-môn, những 
tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã 
sưu tầm những Thánh cú mà nay những Bà-la-môn hiện tại cũng hát lên, nói 
lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Như là Aƒ†haka, Vămaka, 
Vamadeva, Vessamitta, Yamatagggi, Angirasa, Bharadvdja, 
Vasettha, Kassapa, Bhagu, những vị ấy đã nói như sau: “Chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra đều là sai lầm”? 


— Thưa không, Tôn giả @otama. 


171 


—Như vậy này Bharadvaja, không có một Bà-la-môn nào nói như vậy với một 
Bà-la-môn: “Tôi biết việc này, tôi thấy việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
đều là sai lầm”. Không có một vị Tôn sư nào của các vị Bà-la-môn, một vị Đại 
Tôn sư, cho đến bảy đời, vị Đại Tôn sư đã nói như sau: “Tôi biết việc này, tôi 
thấy việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lâm”. Thuở xưa những vị 
ẩn sĩ, giữa các Bà-la-môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán 
các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh cú và nay, những 
Bà-la-môn hiện tại cũng đã hát lên, nói lên giống như các vị trước đã làm. Như 
là Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamataggi, Angirasa, Bhàradvdja, 
Vasettha, Kassapa, Bhagu, những vị ấy không có nói như sau: “Chúng tôi biết 
việc này, chúng tôi thấy việc này. Chỉ có đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lâm”. 
Ví như này, Bhãradvađja, một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước 
không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy; 
cũng vậy, này Bhãradvđja, Ta nghĩ rằng, lời nói của các Bà-la-môn cũng giống 
như chuỗi người mù: người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, 
người cuối cùng cũng không thấy. Này Bhãradväja, Ông nghĩ thế nào? Sự kiện 
là như vậy, có phải lòng tin của các vị Bà-la-môn trở thành không có căn cứ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không chỉ dựa trên lòng tin, các Bà- 
la-môn còn dựa trên điều nghe (tùy văn: anussava -truyền miệng theo truyền 
thống, điều được nghe). 


—Trước hết, này Bhäradvđja, Ông đi đến lòng tin, nay Ông nói đến tùy văn 
(điều được nghe). Này Bharadvđja, năm pháp này có hai quả báo ngay trong 
hiện tại. Thế nào là năm? Tín (niềm tin, đức tin), tùy hỷ (sở thích), tùy văn (được 
nghe thấy), cân nhắc suy tư các lý do và chấp nhận quan điểm(tranh luận dựa 
trên bằng chứng). Này Bhäradvaja, năm pháp này có hai quả báo ngay trong 
hiện tại. Tuy vậy, này Bharadvđja, có điều được khéo tin tưởng, có thể là 
trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không được tin, có thể là 
thật, chân, không thay đổi. Lại nữa này Bhäradvđja, có điều được khéo tùy hỷ 
... được khéo tùy văn ... được khéo cân nhắc suy tư ... được khéo chấp nhận, 
có thể là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không được khéo 
chấp nhận, có thể là thật, chân, không thay đổi. Hộ trì chân lý, 
này Bharadvaja không đủ để một người có trí đi đến kết luận một chiều là: 
“Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm” 


—Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là hộ trì chân lý ? Cho 
đến mức độ nào, chân lý được hộ trì? Chúng con hỏi Tôn giả 6@otama về hộ trì 
chân lý. 

—Này Bharadvđja, nếu có người có lòng tin và nói: “Đây là lòng tin của tôi”, 
người ấy hộ trì chân lý, nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều: 
“Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm”. Cho đến như vậy, này Bhaãradvđja, 


172 


là sự hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được hộ trì. Và cho đến như vậy, 
chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây, chưa phải là giác ngộ chân 
lý. Này Bhaãradvđja, nếu có người có lòng tùy hỷ, này Bharadvđja, nếu có 
người có lòng tùy văn; này Bhãradvaja, nếu có người có sự cân nhắc suy tư 
các lý do; này Bhäradvđja, nếu có người chấp nhận một quan điểm và nói: 
“Đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi”, người ấy hộ trì chân lý. Nhưng 
người ấy không đi đến kết luận một chiều: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai 
lầm”. Cho đến như vậy, này Bhãradvđja, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, 
này Bharadvđja, chúng tôi chủ trương hộ trì và cho đến như vậy, 
này Bharadvđja, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải 
sự giác ngộ chân lý. 


—Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotamg, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, chân lý được hộ trì. Cho đến như vậy, thưa Tôn 
giả Gotama, chúng con nhìn thấy hộ trì chân lý. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, 
cho đến mức độ nào là giác ngộ chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được 
giác ngộ? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. 


—Ở đây, này Bhãradvđja, Tỷ-kheo sống gần một làng hay một thị trấn. Một 
gia chủ hay con trai một gia chủ đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba điều, 
tức là tham, sân, si. Người này nghĩ rằng: “Không hiểu vị Tôn giả ấy có tham 
ái hay không, do những tham ái này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không 
biết vẫn nói: “Tôi biết”, dầu không thấy vẫn nói: “Tôi thấy,” hay xui khiến 
người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải 
đau khổ lâu dài”. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: “Vị Tôn giả 
ấy không có những tham pháp, do những tham pháp này tâm vị ấy bị chi phối 
đến nỗi dầu không biết vẫn nói: “Tôi biết”, dầu không thấy vẫn nói: “Tôi thấy”; 
hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được 
hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành 
là như vậy, là hành động của một người không có lòng tham. Còn Tôn giả ấy 
thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, 
vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận; pháp ấy không 
thể do một người có lòng tham khéo giảng”. 


Sau khi quan sát vị ấy và thấy vị ấy trong sạch không có những tham pháp, 
người kia lại xem xét thêm vị ấy về các sân pháp: “Không hiểu vị Tôn giả ấy 
có sân pháp hay không, do những sân pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi 
dầu không biết vẫn nói: “Tôi biết”, dầu không thấy vẫn nói: “Tôi thấy”, hay xui 
khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh 
phúc, phải đau khổ lâu dài”. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: 
“Tôn giả ấy không có những sân pháp, do những sân pháp này, tâm vị ấy bị 
chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: “Tôi biết”, dầu không thấy vẫn nói: 
“Tôi thấy”, hay xui khiến người khác có những hành động, khiến người ấy 


173 


không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, 
khẩu hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng sân. Còn 
Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù 
thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận, pháp ấy 
không thể do một người có lòng sân khéo giảng”. 


Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những sân pháp, 
người kia lại xem xét thêm vị ấy về các si pháp: “Không hiểu tôn giả ấy có sỉ 
pháp hay không, do những sỉ pháp này, tâm của vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu 
không biết, vẫn nói: “Tôi biết”, dầu không thấy vẫn nói: “Tôi thấy”, hay xui 
khiến người khác có hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải 
đau khổ lâu dài”. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: “Tôn giả 
ấy không có những si pháp, do những sĩ pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến 
nỗi dầu không biết, vẫn nói: “Tôi biết”, dầu không thấy, vẫn nói: “Tôi thấy”, 
hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được 
hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. 


Si Pháp là gì? Tâm sĩ là gì? S¡ là gì? Có ai biết không? 
Thiền sinh: Vô minh 

Bhante Vimalaramsi: Về cái gì? 

Thiền sinh: Sự thật. 

Bhante Vimalaramsi: Và sự thật là gì? 

Thiền sinh: im lặng 


Bhante Vimalaramsi: Sỉ là niềm tin rằng suy nghĩ và cảm giác là thuộc về mình (take 
it personally). Đó là khi bạn có tâm Si, nghĩa là bạn có a££ã (quan niệm về cái tôi). 
Khi tâm bạn sáng, khách quan, điều đó đồng nhất với anattaä. Biết điều này sẽ khiến 
mọi thứ dễ hiểu hơn. 


Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: “Tôn giả ấy không có những 
sỉ pháp. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động 
của một người không có lòng sỉ. Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm 
sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế 
nhị, được người trí chấp nhận. 


Điều chúng ta đang đề cập đến là quan sát được Duyên Khởi (thập nhị nhân duyên). 
Điều Đức Phật muốn đề cập là như vậy khi ngài nói về thù thắng, vượt ngoài luận 
lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. 


Trí tuệ, bất cứ khi nào được đề cập đến trong Kinh luôn liên quan đến Duyên Khởi. 


174 


Pháp ấy không thể do một người có lòng sỉ khéo giảng 


Có truyền thống gọi đây là tam độc (tham, sân, sỉ). Ai cũng biết tham là gì, sân là gì 
nhưng rất ít người hiểu sỉ là gì. Bạn có thể đã biết câu trả lời khi tôi hỏi trong các 
buổi Pháp thoại. Hãy nhớ điều này. Bất cứ khi nào bạn thư giãn, bạn đang buông 
bỏ Sĩ. Vì ngay sau khi bạn thư giãn, tâm bạn trở nên rõ ràng, sáng suốt và tách rời. 
Bạn có nhận thức thuần túy, không bị đồng hóa với điều gì. 


Thiền sinh: Thế Chấp Thủ là gì? 


Bhante Vimalaramsi: Chấp Thủ là những suy nghĩ về bất cứ điều gì bạn tham. Đó là 
cảm giác ở một trong những cửa giác quan. 


Để có thể nhìn được, bạn cần con mắt còn hoạt động được, màu sắc và hình thể (đồ 
vật bên ngoài)và ý thức. Ba cái này cộng lại gọi là Xúc (contact). Đây là một phần 
của Duyên Khởi. với Xúc là duyên, Thọ (cảm giác) phát sinh. Với Thọ (cảm giác) là 
duyên, Tham Ái phát sinh. Với Tham Ái là duyên, Chấp Thủ phát sinh. Đó chính là 
suy nghĩ, quan niệm, tưởng tượng, câu chuyện, khái niệm trong bạn. Cơ bản đó là 
cái tâm suy tư của bạn. Khi bạn hình thành quan niệm hay niềm tin nào đó và bạn 
bắt đầu nói “Đây là điều tôi tin! Đây là điều đúng!”. Đó là cách bạn đang tạo thêm 
nhiều Chấp Thủ vào đó. 


Như ở đây, quan niệm có thể đúng, có thể sai, tùy vào điều kiện. Nhưng nếu bạn có 
thể quan sát khách quan mà không có Chấp Thủ (dính mắc) thì bạn có một tâm 
trong sáng. Và như Đức Phật đó là con mắt tuệ giác. Bạn đang quan sát sự thật với 
cái tâm Arahat. 


Thiền sinh:Ta không nhất thiết phải quan sát từng điều một, bởi vì nó có thể không 
ở đó. 

Bhante Vimalaramsi: Ồ! Khi bạn buông Tham Ái, Chấp Thủ sẽ không khởi lên, Hữu 
(tập khí) cũng không khởi lên cũng như phần còn lại của các mắt xích Duyên Khởi 
như Sinh, Già lão bệnh tử. 


Đây là một trong những nguyên nhân tại sao mắt xích Tham Ái thường xuyên được 
đề cập đến trong các bài Kinh. 


Thiền sinh: Vậy Tham Ái là quá trình đồng hóa (identification - cảm giác là của 
mình, là mình)? 


Bhante Vimalaramsi: Nó là sự khởi đầu cho quá trình đồng hóa. Khi tôi yêu cầu bạn 
để ý quan sát điều gì diễn ra giữa mắt xích Thọ và Tham Ái, đó là tôi yêu cầu bạn 
phải quan sát Tham Ái kỹ lưỡng hơn. Bởi vì nó rất vi tế. Quá trình luôn bắt đầu với 
kiểu như “Tôi là thế này. Tôi thích thế này. Tôi không thích thế này”. Khi nó bắt đầu 
đi vào Chấp Thủ, đó là những lúc “à ra thế!” và sự dính mắc vào khái niệm, tưởng 
tượng, câu chuyện; đồng hóa với những thứ đó và Hữu (tập khí, thói quen cñ)phát 


175 


sinh. Có vị Tỳ kheo ở San Diego không thích tôi dùng từ Tập khí (habitual tendency) 
cho bhãva(Hữu) dù nó là như thế. Tôi đã có thảo luận rất dài với U Silananda về 
việc này và rồi chúng tôi đồng ý với cách hiểu này. 

Tập Khí - Hữu (habitual tendency) là cách bạn biện minh cho cái Chấp Thủ của 
mình, cho cái dính mắc của mình vào góc nhìn nào đó. Đó là cái dính mắc vào một 
góc nhìn “Tôi đúng, bạn sai”. Khi bạn buông bỏ Tham Ái vi tế nhất, tâm bạn rất sáng, 
thì không tập khí nào phát sinh. 


Đó là lý do tại sao Tham Ái được coi là mắt xích yếu nhất trong Duyên Khởi. Bởi vì 
nếu không có quá trình đồng hóa nếu không có Tham Ái. Bạn sẽ hiểu khi bạn có thể 
quan sát được điều này. 


Thiền sinh: Nhiều thiền sư luôn nói về việc nếu mình quan sát được Vô thường, 
Khổ và Vô Ngã bạn sẽ giác ngộ. Đó là cái gì? 

Bhante Vimalaramsi: Bạn sẽ tự động thấy anicca, dukkha, anattaä. Bởi vì khi bạn 
quan sát được Duyên Khởi, bạn sẽ thấy sự sinh và diệt của các hiện tượng. Bạn sẽ 
quan sát được quan hệ Nguyên Nhân - Kết Quả của các hiện tượng. Bạn sẽ quan 
sát thấy khi bạn buông Tham Ái, bạn sẽ không có dukkha sau đó. Nhưng chỉ cần với 
một vài gợn nhỏ Tham Ái, sẽ có dukkha, sẽ có quá trình đồng hóa. Quá trình đồng 
hóa này che phủ tâm thức bạn. 


Ví dụ, có ai đó liên lạc với tôi bằng điện thoại và họ nói điều tôi không muốn nghe. 
Và bỗng dưng cơn giận xuất hiện. Đó là lúc tập khí về cách bạn muốn thấy thế giới 
ra sao (Hữu) chiếm hữu và khiến bạn không còn có mặt ở hiện tại. Nhiều khổ đau 
phát sinh. Tôi thường nhấn mạnh việc nở nụ cười vì nó giúp tâm bạn trở nên nhẹ 
nhàng hơn và dễ dàng nhận ra những khoảng khắc như vậy. Bạn có thể dừng lại 
quá trình đồng hóa. Bạn nhận biết “đây chỉ là cảm giác; cảm giác khó chịu” và chấp 
nhận cảm giác khó chịu đó là như thế, không phản ứng, không chống đối. 

Thiền sinh: Vậy nên nếu ta mỉm cười ta đang giữ... 

Bhante Vimalaramsi: Ta đang giữ tâm cởi mở và nhẹ nhàng. 

Khanti Khema: Trước khi tôi gặp Bhante, tôi vẫn đang làm việc cho một vị CEO. Ông 
ta luôn yêu cầu nhân viên có cái gương ở ngay bên cạnh điện thoại. Nhân viên 
không được phép gọi điện nếu thiếu tấm gương. Nhân viên cần quan sát chính bản 
thân mình trong gương khi trao đổi qua điện thoại. Mình đang cười? Mình đang 
cau có? Đây là điều rất thú vị. Bản thân tôi rất hay quên nhìn vào gương. 

Bhante Vimalaramsi: Khi bạn cười, bạn không dễ phát rồ. 

Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những si pháp, người 
này sanh lòng tin đối với vị ấy, với lòng tin sanh, người này đến gần, khi đến 
gần liền thân cận giao thiệp, do thân cận giao thiệp, nên lóng tai, lóng tai, 
người ấy nghe pháp, sau khi nghe, liền thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa các 


176 


pháp được thọ trì; trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được hoan hỷ chấp 
nhận; khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận, ước muốn sanh, khi ước muốn 
sanh, liền cố gắng, sau khi cố gắng liền cân nhắc, sau khi cân nhắc, người ấy 
tỉnh cần. Trong khi tỉnh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý, 
và khi thể nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy. 


Bạn bắt đầu đọc Kinh và hiểu sâu sắc hơn. Những hướng dẫn trong Kinh điển rất 
đơn giản, chính xác và vẫn bao hàm đủ mọi thứ. Tôi bị choáng ngợp khi chú tâm 
đọc Kinh. Tôi bắt đầu thấy được sự chính xác, đúng đắn và đơn giản khi Đức Phật 
giảng dạy. Và cách này luôn hiệu quả trong mọi trường hợp. Ôi! Đấy cũng là lý do 
tại sao chuyến nhập thất 2 tuần của tôi kéo dài thành ba tháng. Tôi bị chìm đắm 
trong Kinh và liên tục đọc đi đọc lại kĩ càng. 


Cho đến mức độ này(theo cách này), này Bhaãradvđja là sự giác ngộ chân lý, 
cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ, và cho đến mức độ này(theo cách 
này), chúng tôi chủ trương giác ngộ chân lý. Nhưng như vậy chưa phải là 
chứng đạt chân lý. 


Tôi thích đọc lại những đoạn này bởi vì nó sự rất hay. 


Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những si pháp, người 
này sanh lòng tin đối với vị ấy, với lòng tin sanh, người này đến gần, khi đến 
gần liền thân cận giao thiệp, do thân cận giao thiệp, nên lóng tai, lóng tai, 
người ấy nghe pháp, sau khi nghe, liền thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa các 
pháp được thọ trì; trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được hoan hỷ chấp 
nhận; khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận, ước muốn sanh, khi ước muốn 
sanh, liền cố gắng, sau khi cố gắng liền cân nhắc, sau khi cân nhắc, người ấy 
tỉnh cần. 

Đây là chuỗi những lựa chọn. Lựa chọn là có hoặc lựa chọn là không 

Trong khi tỉnh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý, 


Tự thân là việc thư giãn căng thẳng, bởi vì việc này thực hiện ở cả thân và tâm. Đây 
cũng là một lý do tại sao hướng dẫn trong Kinh Anapana rất tuyệt vời. Chỉ trong 
bốn câu bài Kinh chỉ cho bạn cụ thể cách để “an tịnh thân hành - thư giãn cơ thể”. 
Điều này có nghĩa là có căng thẳng khởi sinh trong cơ thể. Bạn nhận biết và thư 
giãn chúng, những căng thẳng trong tâm cũng tan biến. Đó là một phát hiện đột 
phá. Ý tôi là việc này quá đơn giản và dễ dàng. Con người chúng ta thường thích 
những gì phức tạp và những giải pháp phức tạp. 


và khi thể nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy.Cho đến mức độ này(theo 
cách này), này Bhãradvđja là sự giác ngộ chân lý, cho đến mức độ này(theo 
cách này), chân lý được giác ngộ, và cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương 
sự giác ngộ chân lý. Nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. 


177 


—Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là giác ngộ chân lý, cho đến như 
vậy, chân lý được giác ngộ, và cho đến như vậy chúng con thấy giác ngộ chân 
lý. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là chứng đạt được chân 
lý, cho đến mức độ nào chân lý được chứng đạt? Chúng con hỏi Tôn 
giả Gotama về sự chứng đạt chân lý. 


Đã đến đoạn hay! 


Này Bharadvđja, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý 
mới được chứng đạt. 


Luyện tập... thực hành... và bồi đắp. Thực hành là cách rèn luyện thói quen buông 
bỏ Tham Ái ngay khi những cảm thọ vi tế xuất hiện. Bạn có thể hiểu là ngay khi cảm 
thọ khởi lên, bạn thư giãn thì Tham Ái không xuất hiện. 


Buông bỏ, thư giãn và quay về với đề mục. Khi đề mục thiền của bạn dần trở nên vi 
tế, bạn cũng sẽ trực tiếp quan sát được những cảm thọ rất vi tế. Càng thiền sâu, bạn 
càng quan sát được những cảm thọ vi tế. Sau cùng, bạn sẽ đến tầng thiền Phi tưởng 
phi phi tưởng. Nơi mà bạn không thể nhận biết được liệu có cái căng thẳng nào ở 
đó không. Đương nhiên là vẫn có căng thẳng vi tế, nhưng bạn không nhận biết được 
chúng, theo cách thông thường. 


Khi bạn rời khỏi tầng thiền, bạn cần hồi tưởng lại những gì mình quan sát trong đó, 
và bạn tự “thấy vẫn còn những căng thẳng rất vi tế tồn tại, mình cần thư giãn hơn 
trong tầng thiền đó.” 

Việc này khá là tỉnh tế. Khi người ta thực hành loại thiền chú tâm vào một điểm 
(one pointed concentration), hơi thở dường như biến mất. Hành giả không cảm 
thấy hơi thở nữa. Nhưng theo một số bài Kinh, ngũ uẩn vẫn hiện hữu cho dù bạn ở 
các bậc thiền vô sắc arũpa jhãnas. Điều này đồng nghĩa với việc Xúc vẫn có, tức là 
hơi thở vẫn có. Hơi thở là lời nhắc cho việc thư giãn. Khi bạn đi vào các tầng thiền 
sâu, mọi thứ trở nên rất tỉnh tế và rất thú vị. 

Thiền sinh: Nhưng hình như là mỗi lần mình buông bỏ, thư giãn thì như là có ống 
nhòm đưa vào giúp mình quan sát rõ ràng hơn. 

Bhante Vimalaramsi: Đúng! Nhưng chỉ một chút xíu chút xíu mỗi lần. 

Thiền sinh: Nếu ta buông bỏ và không thư giãn thì đồng nghĩa với việc bỏ đi ống 
nhòm. Và ta sẽ cảm thấy mình thiền ngày càng sâu hơn, sâu hơn. Và một số điều vi 
tế như những thứ ở Vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ... 

Bhante Vimalaramsi: Cái mà bạn đang nói đến là thiền tập trung một điểm 
(absorbed concentration). Loại tập trung này không dẫn đến Nibbäna. 


Tại sao? 


Bởi vì bạn không buông bỏ những Tham Ái vi tế nhất. 


178 


Ngay cả trong những trạng thái tâm tinh tế và sâu sắc như vậy, chúng ta vẫn buông 
bỏ Tham Ái. Chánh Tinh Tấn cần được sử dụng cho tới khi trải nghiệm được 
Nibbana. Đấy là lý do tại sao ta cần phát triển thói quen thư giãn. 


Thiền sinh: đúng vậy ạ! Thư giãn rất quan trọng. Con có xu hướng bị hút vào Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ và kiểu như trạng thái đó đến rồi đi rồi một lúc sau đến 
rồi đi. 

Bhante Vimalaramsi: Đấy là cách mà nó diễn ra. Điều bạn cần làm là hồi tưởng lại 
điều gì diễn ra trong tầng thiền đó. Đến khi bạn đạt được tầng thiền đó, bạn đã phải 
phát triển được thói quen thư giãn liên tục rồi. Bạn không cảm nhận được hơi thở. 
Bạn không quan sát thấy gì. Điều bạn quan sát được là một vài hiện tượng tỉnh thần 
nhỏ lúc đó. 

Thiền sinh: Nhưng lúc đó con ngộ ra con bị hút vào đề mục. 


Bhante Vimalaramsi: Nếu đó thực sự là bị hút vào thì có nghĩa là bạn đang đè nén 
việc phát sinh của một số thứ gì đó. Khi bạn thư giãn, bạn dần sẽ thấy được những 
rung động ngày một vi tế hơn của tâm. Nó không hoàn toàn là bị hút vào đề mục. 
Bởi vì ở tầng thiền đó, bạn vẫn cần thói quen thư giãn. 

Thiền sinh: Thầy có nhớ một thiền sinh trong khóa bị dính mắc trong tầng thiền đó 
không ạ? Cô ý có nói là khi rời khỏi tầng thiền, cô ý không nhớ gì hết. Không có gì 
đẻ nhớ. Sự chú tâm bị hút vào đề mục. Nhưng thỉnh thoảng, sau khi cô ý đi lại một 
lúc và nhớ được một ít những gì đã diễn ra. Đó có phải là điều Thầy muốn nói về 
hồi tưởng lại sau đó? 

Bhante Vimalaramsi: Chà! Ý thức vẫn ở đó. Nhưng rất khó để nói liệu nó có ở đó 
không. Có một chút thọ, tưởng và thức. Tầng thiền đó không phải là trạng thái 
không có thức thọ tưởng (ý thức, nhận biết, cảm giác), cũng không phải là trạng 
thái có thức thọ tưởng. Bạn biết đấy. Đó là lý do tại sao nó được gọi là Phi tưởng 
(không có nhận biết) Phi Phi Tưởng (không phải không có nhận biết). Có một chút 
rung động vẫn ở đó. Rồi thực tập tiếp bạn sẽ gặp giai đoạn thọ tưởng và thức dừng 
lại (đoạn diệt - Diệt Thọ Tưởng Định)tức là mọi vận hành dừng lại. Đấy là lý do tại 
sao bạn nên phát triển thói quen thư giãn. Bởi vì mỗi khi bạn thư giãn, sự rung 
động trở nên giảm dần, giảm dần và cuối cùng dừng hẳn. 

Thiền sinh: và rồi Duyên Khởi xuất hiện? 

Bhante Vimalaramsi: Khi mà thức, tưởng, thọ bắt đầu lại, niệm của bạn cực kì sắc 
bén nên bạn có thể quan sát rõ ràng được các mắt xích của Duyên Khởi. Bạn nhìn 
thấy Nguyên nhân và Kết quả. Bạn nhìn rõ khi cái này không xuất hiện thì cái kia 
không xuất hiện, bạn trải nghiệm được Đoạn Diệt. Và rồi WHOOPEI 


Cho đến mức độ này, này Bhaãradvđja là sự giác ngộ chân lý, cho đến mức độ 
này, chân lý được giác ngộ, và cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương sự 
giác ngộ chân lý. 


179 


Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotamag, là giác ngộ chân lý, cho đến như vậy, 
chân lý được giác ngộ, và cho đến như vậy chúng con thấy giác ngộ chân lý. 
Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là chứng đạt được chân lý, 
cho đến mức độ nào chân lý được chứng đạt? 


Câu hỏi hay! 

Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về sự chứng đạt chân lý. 

Này Bharadvđja, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý 
mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này Bhäradvđja, là chứng đạt chân lý, 
cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt, cho đến như vậy, chúng tôi chủ 
trương sự chứng đạt chân lý. 

Đây là nguyên nhân chúng ta áp dụng 6 Biết (6R), đặc biệt bước thư giãn mọi lúc. 
Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được 
hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân lý, 
pháp nào được hành trì nhiều. 

tỉnh cần (scrutiny)... 

Tôi không thích từ này (scrutiny). Thay vì nỗ lực, tôi thích dùng từ hứng thú. Bạn 
càng hứng thú (interest) nhận biết những thứ đang vận hành vi tế, bạn càng chăm 
chỉ quan sát tiếp. Và bạn cần quan sát một cách thăng bằng. 

Trong sự chứng đạt chân lý, này Bharadvđja, tỉnh cần được hành trì nhiều. 
Nếu không tỉnh cần theo đuổi chân lý thì không thể chứng đạt chân lý. Nhưng 
nếu tỉnh cần thì chứng đạt được chân lý. Do vậy, trong sự chứng đạt chân lý, 
tỉnh cân được hành trì nhiều. 

—Trong sự tỉnh cần, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? 
Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự tỉnh cần, pháp nào được hành trì 
nhiều. 

sự cân nhắc được hành trì nhiều 


việc thư giãn một cách chủ đích, tiếp tục thư giãn là cách thức tốt nhất để tinh cần. 


Nếu không cân nhắc thì không thể tỉnh cần theo đuổi chân lý. Nếu có cân nhắc 
sẽ được tỉnh cần; do vậy, trong sự tỉnh cần, cân nhắc được hành trì nhiều. 


Trong sự cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? 


Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự cân nhắc, pháp nào được hành trì 
nhiều. 


180 


—Trong sự cân nhắc, này Bhaãradvaja, cố gắng được hành trì nhiều. Nếu 
không cố gắng thì không thể cân nhắc. Nhưng nếu có cố gắng thì có cân nhắc; 
do vậy trong sự cân nhắc, thì cố gắng được hành trì nhiều. 


—Trong sự cố gắng, Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng 
con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự cố gắng, pháp nào được hành trì nhiều. 


—Trong sự cố gắng, này Bhãradvaja, ước muốn được hành trì nhiều. Nếu 
ước muốn đối với chân lý ấy không khởi lên thì không có cố gắng. Vì ước 
muốn có khởi lên nên có cố gắng, do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được 
hành trì nhiều. 


—Trong ước muốn, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? 
Chúng con muốn hỏi Tôn giả Gotama, trong ước muốn, pháp nào được hành 
trì nhiều. 


— Trong ước muốn, này Bhäradvđja, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì 
nhiều. Nếu không hoan hỷ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì 
có hoan hỷ chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên; do vậy, trong ước muốn, 
hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. 


—Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ chấp 
nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiều. 


—Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, này Bhãradvđja, tìm hiểu ý nghĩa được 
hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không hoan hỷ chấp nhận 
pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự chấp nhận pháp; do vậy, trong sự 
hoan hỷ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. 


—Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được 
hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, 
pháp nào được hành trì nhiều. 


—Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bhaãradvđja, thọ trì pháp được hành trì 
nhiều. Nếu không có thọ trì pháp thì không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ trì 
pháp, nên có tìm hiểu ý nghĩa; do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp 
được hành trì nhiều. 


— Trong sự thọ trì pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì 
nhiều? Trong sự thọ trì pháp, chúng con hỏi Tôn giả Gotama, pháp nào được 
hành trì nhiều. 


181 


—Trong sự thọ trì pháp, này Bhãradvđja, nghe pháp được hành trì nhiều. 
Nếu không nghe pháp thì không có thọ trì pháp. Và do có nghe pháp nên có 
thọ trì pháp; do vậy, trong sự thọ trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. 


—Trong sự nghe pháp, thưa Tôn giả @otama, pháp nào được hành trì nhiều? 
Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự nghe pháp, pháp nào được hành trì 
nhiều. 


— Trong sự nghe pháp, này Bhãradvđja, lóng tai được hành trì nhiều. Nếu 
không có lóng tai thì không có nghe pháp. Và vì có lóng tai nên có nghe pháp; 
do vậy, trong sự nghe pháp, lóng tai được hành trì nhiều. 


—Trong sự lóng tai, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? 
Chúng con hỏi Tôn giả Gotamg, trong sự lóng tai, pháp nào được hành trì 
nhiều. 


— Trong sự lóng tai, này Bhãradvđja, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. 
Nếu không có thân cận giao thiệp thì không có lóng tai. Vì có thân cận giao 
thiệp nên có lóng tai; do vậy, trong sự lóng tai, thân cận giao thiệp được hành 
trì nhiều. 


— Trong sự thân cận giao thiệp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành 
trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotamg, trong sự thân cận giao thiệp, pháp 
nào được hành trì nhiều. 


— Trong sự thân cận giao thiệp, này Bhaäradvđja, đi đến gần được hành trì 
nhiều. Nếu không đi đến gần thì không có thân cận giao thiệp. Và vì có đi đến 
gần nên có thân cận giao thiệp; do vậy, trong sự thân cận giao thiệp, đi đến 
gần được hành trì nhiều. 


—Trong sự đi đến gần, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? 
Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự đi đến gần, pháp nào được hành trì 
nhiều. 


—Trong sự đi đến gần, này Bhãradvđja, lòng tin được hành trì nhiều. Nếu 
lòng tin không sanh thì không đi đến gần. Và vì lòng tin sanh, nên có đi đến 
gần; do vậy, trong sự đi đến gần, lòng tin được hành trì nhiều. 


—Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Tôn giả Gotama đã trả 
lời về hộ trì chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, và do vậy, chúng con 
hoan hỷ. Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Tôn 
giả Gotama đã trả lời về giác ngộ chân lý. Chúng con đã tùy hỷ và chấp nhận; 
do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về chứng đạt 
chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về chứng đạt chân lý. Chúng con tùy hỷ và 


182 


chấp nhận; do vậy, chúng con hoan hỷ. Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con 
hỏi Tôn giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong sự chứng đạt 
chân lý, Tôn giả Gotama đã trả lời pháp nào được hành trì nhiêu. Chúng con 
tùy hỷ và chấp nhận; do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi Tôn 
giả Gotama về bất cứ điều gì, Tôn giả Gotama đã trả lời các điều ấy. Chúng con 
tùy hỷ và chấp nhận; do vậy, chúng con hoan hỷ. Thưa Tôn giả @otamag, xưa 
kia chúng con biết (sự phân biệt) như sau: “Và ai là những Sa-môn trọc đầu, 
tiện nô, hắc nô, sanh từ gót chân của Phạm thiên, và ai là những người hiểu 
biết Chánh Pháp”. Thật sự Tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi con lòng ái 
kính Sa-môn đối với các Sa-môn, lòng tin kính Sa-môn đối với các Sa-môn. 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những øì bị 
che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối 
để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Thế 
Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm 
đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 


Đây là một bài Kinh có nội dung phi thường. Đức Phật giảng giải cho người Bà La 
Môn trẻ này. Trong thời của Đức Phật, có nhiều người Bà La Môn như vậy, nhiều vị 
thầy Bà La Môn như vậy, họ đã từ bỏ tư duy về việc có một cái tôi vĩnh hằng bất 
biến của đạo Bà La Môn và đón nhận lời dạy của Đức Phật. Với bài Kinh này, đã rất 
nhiều người đã giác ngộ. 


Tôi rất thích bài Kinh này. Điều tinh tế ở chỗ nếu bạn không thực sự thực hành, bạn 
sẽ không bao giờ thấu hiểu được những gì Đức Phật giảng giải trong bài Kinh này. 
Bạn có thể đến nghe giảng từ những vị thầy lớn, những vị học giả tên tuổi. Nhưng 
nếu họ không thực sự thực hành theo cách Đức Phật giảng dạy, họ sẽ bỏ qua một 
số những điểm rất vi tế quan trọng. Ví dụ như thế nào là sỉ? Bạn có thể đưa ra câu 
trả lời tốt. Nhưng nó không hoàn toàn chính xác là như thế. Đấy là lý do tại sao tôi 
thường nói với bạn là bạn đúng, nhưng bạn cần thực hành sâu hơn. Và rồi bạn có 
câu trả lời khác và... bạn tiếp tục có câu trả lời sâu sắc hơn khi bạn thực hành đúng 
đắn. 


Và như tôi thấy, quan sát các đặc điểm của vạn vật khách quan luôn luôn quay về 
chỉ một đặc điểm. Đó là anatta (vô ngã). Khi bạn quan sát mọi điều phát sinh, quan 
sát từng mắt xích của Duyên khởi chỉ là một quy trình tự nhiên khách quan. Mọi 
thứ chỉ là những liên hệ nhân và quả diễn ra tự nhiên. Và khi bạn có thể quan sát 
được từng mắt xích, theo đôi, đó là lúc bạn thực sự ngộ ra mọi thứ là như vậy. Với 
sự giác ngộ này, Niết bàn có thể diễn ra. Nibbana diễn ra khi có sự hiểu biết sâu sắc 
(giác ngộ). 


183 


Mỗi tầng thiền jhãnalà một mốc đo trí tuệ của bạn về quy trình này. Bởi vì bạn càng 
đi vào chiều sâu, bạn bắt đầu quan sát được những điều rất vi tế, và bạn quan sát 
được sự thay đổi. Và bạn sẽ thấy rất hứng thú bởi vì bạn bắt đầu có khả năng làm 
việc với những thứ tỉnh tế. Bạn hãy nỗ lực thực hành thiền mọi lúc mọi nơi. Tôi 
không quan tâm bạn đang làm gì, hãy tiếp tục thiền, tiếp tục thư giãn, tiếp tục buông 
bỏ. Bạn có một suy nghĩ, và bỗng nhiên suy nghĩ biến thành “nó không nên thế này, 
nó không nên thế kia”. Lưu ý đó là dấu hiệu của sự tức giận, sự bất mãn. Đó là tâm 
sân. Đó là việc không thích cảm giác xuất hiện ở cửa giác quan. Bạn có cơ hội để 
quan sát việc này diễn ra nhanh như thế nào và tập khí điều khiển mọi thứ nhanh 
ra sao. Bạn càng sớm nhận biết điều này và buông nó thì mọi điều càng thuận lợi. 
Niệm của bạn càng tốt bao nhiêu thì nhận biết của bạn càng nhạy bấy nhiêu. 


Thực hành trong đời sống hàng ngày là một phần rất quan trọng bởi vì khi tâm bạn 
không tĩnh như khi ngồi, bạn vẫn có thể quan sát được những tập khí khởi sinh. 
Khi tôi hướng dẫn mọi người là đừng quá nghiêm túc, hãy mỉm cười với mọi người. 
Nó có lý do của nó. Vì khi bạn mỉm cười, tâm bạn sẽ thả lỏng và bạn sẽ bắt đầu tiếp 
xúc với thực tại. Bạn bắt đầu quan sát được “việc này dẫn đến đau khổ, tôi sẽ không 
làm nó nữa'. Bạn quyết định sẽ thay đổi tập khí, thay đổi những thói quen cũ, thay 
đổi việc phản ứng. Và như thế, bạn có sự tự do, có sự giải thoát. Hạnh phúc sẽ tới 
theo.NMibbana là mục tiêu chính trong đời sống này. Nhưng chúng ta sẽ phải có rất 
nhiều khoảng khắc “ngộ” hay Niết bàn thế gian trước khi trải nghiệm Nibbãng xuất 
thế gian. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải dần buông bỏ những dính mắc vi tế 
hơn của tâm. Buông bỏ và thư giãn.Nếu bạn thực hành như vậy, có hai điều diễn ra. 


Điều đầu tiên là bạn học cách từ bỏ sự kiểm soát. Trong không biết bao nhiêu kiếp 
sống, chúng ta hình thành tư duy là mình có thể kiểm soát được điều đang diễn ra. 
Khi ta không thấy được trực tiếp (anatta) - đó là lúc những bất toại nguyện phát 
sinh. Điều bạn đang làm, mỗi khi thư giãn, là bạn buông bỏ ý niệm có ai đó điều 
khiển tất cả. Khi bạn thực hành thư giãn nhiều hơn, bạn đang phát triển một cái 
tâm tỉnh thức và nhẹ nhõm. Vì thế, nở nụ cười, nghe thì vớ vẩn, lại là mấu chốt. 


Tâm của bạn càng nhẹ, bạn càng dễ dàng tách rời và buông đi. Buông đi thái độ, ý 
kiến, quan điểm, khái niệm, tưởng tượng, tất cả những thứ đó. Bạn đang buông tất 
cả những điều đó vì chúng không quan trọng. Tất cả những điều đó chỉ là khái niệm 
của bạn về sự thật khách quan. Và khi bạn nhìn sâu hơn vào nguyên nhân, bạn sẽ 
phát hiện đó chỉ là biểu hiện của Tham Ái, Chấp Thủ. 


Cho tôi hỏi, động cơ nào đằng sau hành động của ta (why we do what we do)? 


Thiền sinh: Một điều mà con cảm thấy rất thú vị là khoảng khắc nhận biết được 
quyết định được ra. Ví dụ bạn đang lái xa, và bạn đến ngã ba và cả hai đường đều 
đi đến đích. Và ở ngã ba đó bạn có hai lựa chọn, hai lựa chọn đều như nhau. Nhưng 


184 


lúc đó có một quyết định chọn cái này, chọn cái kia rõ ràng. Kiểu như tại sao có lựa 
chọn đó? 


Bhante Vimalaramsi: Nó được quyết định bởi kinh nghiệm quá khứ. Tuy nhiên kinh 
nghiệm quá khứ không nhất thiết chỉ giới hạn trong kiếp sống này. Trực giác, tiếng 
nói nho nhỏ trong tâm, thường luôn luôn đúng, được khởi lên từ bản chất thiện tự 
nhiên của bạn trong nhiều kiếp. Khi đến ngã ba, nó nói là “rẽ trái ở đây”. Và đó là 
quyết định của bạn. Và nếu trực giác đủ mạnh, bạn chỉ cần đi theo mà chả cần nghĩ 
ngợi cân nhắc. Nếu nó không đủ mạnh, bạn sẽ có Tham Ái và Chấp Thủ liên quan. 
Và cái tâm phán xét sẽ lại nói “Không, tôi không muốn đi đường này, tôi muốn đi 
đường kia”. 


Thiền sinh: Con nhớ bố con có thói quen rất thú vị. Bố con không bao giờ rẽ trái 
nếu gặp ngã ba đường. Điều này rất dị. 


Bhante Vimalaramsi: Điều này có thể là do bố bạn từng gặp vấn đề rất lớn khi lựa 
chọn rẽ trái trong những kiếp quá khứ. 


Thiền sinh: Con nhớ có lần mẹ con phát điên lên vì cả nhà biết chắc chắn là nên rẽ 
trái nhưng bố con lại lăn tăn và rẽ hướng khác. Không phải bố cố tình chơi xấu hay 
đại loại thế, nó chỉ là thói quen. Cũng như con tò mò về cách mình ra quyết định khi 
di chuyển trên đường, bởi vì dường như lúc đó con không có ý thức.Nó cũng không 
phải là trực giác. Bỗng dưng con quyết định “đi đường này”. Tại sao mà quyết định 
đó được đưa ra? Đó là điều con thắc mắc! 


Bhante Vimalaramsi: Những điều vi tế! Và cũng là điều cực kì thú vị để quan sát. Ý 
tôi là nó liên quan đến mọi thứ. Bạn biết là tôi thích làm những việc đơn giản, lặp 
lại. Ví dụ như bức tranh thêu tôi làm cho bạn. Các thao tác quen thuộc tạo cơ hội 
cho tôi quan sát cách tâm mình hoạt động. Và tôi thích điều này. Nhiều người không 
thích và nói rằng những việc kiểu này nhàm chán. Nhưng với tôi thì nó không thế. 
Việc lặp đi lặp lại các thao tác đồng thời quan sát tâm mình đang làm gì khi thực 
hiện cực kì tuyệt vời. Bởi vì cơ bản đó là cách bạn làm khi bạn ngồi thiền. 


Bạn quan sát hơi thở, bạn liên tục quan sát hơi thở và không cử động cơ thể. Đó là 
thao tác lặp đi lặp lại. Bạn phải học điều đó, và khi bạn bắt đầu bạn sẽ thấy... nhàm 
chán, tẻ nhạt. Và đây là điều bạn học được. Cái nhàm chán này là như thế nào? Mình 
làm gì khi mình thấy chán? Điều gì khiến mình phân tâm? Và khi bạn trải qua những 
điều đó thì tâm bạn sáng suốt hơn rất nhiều. Mọi điều trở nên thực sự thú vị. 


Thiền sinh: Cũng giống việc nhổ cỏ trong vườn nhỉ? Nó trở thành một loại thực 
hành thiền động. 


Bhante Vimalaramsi: Chính xác! Bạn phải rất cẩn thận khi nhổ cỏ. Vì nếu thiếu chú 
tâm, bạn có thể nhổ nhầm cây, nhổ sót cỏ hoặc đại loại như thế. Một trong những 


185 


thuật ngữ Bhikkhu Bodhi thường dùng là từ “nhổ bật” (extirpate) (trong các quyển 
Kinh). Khi mình nhổ cỏ, mình phải nhổ bật cả rễ. 


Thiền sinh: giải phóng cỏ? 


Bhante Vimalaramsi: Nhổ cả rễ. Có ai có câu hỏi gì liên quan tới việc thực hành của 
mình? 


Thiền sinh: Đôi lúc con cảm thấy con hơi dật dờ trong quá trình thiền, nhưng đêm 
nay con thấy rất rõ ràng. Con quan sát hơi thở, thư giãn tâm trí. Nó như kiểu một 
quy trình vậy, như là trì chú. 


Bhante Vimalaramsi: Hãy để ý những điều vi tế vì nó rất thú vị. Đừng để tâm mình 
bị tự động hóa khi thực hành. Khi bạn làm theo kiểu tự động hóa, máy móc, bạn có 
xu hướng nghĩ linh tỉnh khi thực hành. 


Thiền sinh: Con không suy nghĩ. Nó chỉ đại loại như là con quan sát hơi thở và 
không có sự đào sâu để hiểu sâu sắc. 


Bhante Vimalaramsi: À! Hãy để ý hơn một chút. Con càng để ý thực hiện, con càng 
có cảm hứng. Càng có cảm hứng, con càng dễ dàng đi sâu. Con cần phải rất cẩn thận 
với năng lượng. Bởi vì tỉnh tấn quá, tâm sẽ bị bồn chồn trạo cử. Nó không có nghĩa 
là con sẽ có nhiều suy nghĩ mà trạo cử ở đây chỉ là những cảm thọ khó chịu nhỏ và 
có sự phản ứng với cảm thọ đó. Và nếu con không có đủ sự tỉnh tấn, con sẽ bị hôn 
trầm. Bạn không có biểu hiện buồn ngủ rõ ràng, mà nó vi tế hơn. Tâm của bạn đờ 
đẫn một chút. Khi tâm bạn đờ đẫn, bạn sẽ thấy có hiện tượng là tâm như không có 
øì, trắng xóa, trống rỗng. Nó giống như có ai đó lẫy giẻ lau xóa sạch cái bảng. Điều 
này diễn ra vì bạn không đặt đủ sự tỉnh tấn và năng lượng vào việc quan sát. Bạn 
cũng cần lưu ý với năng lượng về thân. Khi mà thân yếu, năng lượng yếu điều này 
cũng sẽ diễn ra. Khi gặp phải vấn đề này, bạn nên đứng dậy và đi lại. 


Lưu ý khi bạn hành thiền vào buổi sáng, hãy quan sát tâm mình. Bạn thấy nó không 
muốn hoạt động. nó chỉ muốn đưa vào chế độ tự động. Đừng để nó như vậy. Đó là 
biểu hiện của sự dính mắc khác. “Việc này thật tẻ nhạt, tôi hành thiền mỗi ngày, tôi 
không thích việc này lắm. Nhưng dù tôi không thích thì tôi vẫn cứ làm. Trạng thái 
này có tâm sân trong đó. Vì thế hãy buông bỏ tâm sân và mọi thứ sẽ trở nên sống 
động hơn trong tâm bạn khi bạn thực hành đúng. Điều này rất thú vị! 


Thiền sinh: Hallelujah! 


186 


Bhante Vimalaramsi: Được rồi! Bây giờ hãy hồi hướng công đức! 


Nguyện cho chúng sinh đang khổ được hết khổ 
Bị sợ hãi hết sợ hãi 
Nguyện cho chúng sinh đang hoạn nạn được hết hoạn nạn 
Và tất cả được an lành 
Nguyện cho mọi chúng sinh được san sẻ công đức của chúng tôi 
Nguyện cho mọi chúng sinh trong các cõi 
Thiên, Địa, Nhân, Phi Nhân 
Đều được hưởng công đức này 


Nguyện cho họ sẽ cùng bảo vệ Phật Pháp lâu dài. 


Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


187 


MN148: Kinh sáu nhóm sáu (Chachakka Sutta) 


Đây là một trong nhóm nhỏ các bài Kinh mà trong khổ cuối có đề cập việc nhiều Tỳ 
kheo đạt được quả vị Arahat. Bài Kinh thì có vẻ khô khan và lặp đi lặp lại liên tục, 
vậy tại sao các vị Tỳ kheo lại không bị ngáp và ngủ gật? Đây là điều khác biệt giữa 
tâm của người có thực hành Dhamma chuyên chú và những phàm phu như chúng 
ta. Chúng ta gặp khó khăn để yêu thích những tài liệu khô khan. Đương nhiên, Đức 
Phật giảng dạy bài Kinh này. Đức Thế Tôn luôn thuyết pháp với những câu được lựa 
chọn cẩn thận và độc đáo, như là được ghi lại trong bản Kinh Pali này. Những vị Tỳ 
Kheo nghe Pháp cũng ngồi trong tư thế thiền và lắng nghe chu đáo lời Đức Phật dạy. 
Và việc lặp đi lặp lại nhiều lần có tác dụng thúc đẩy lớn, đảm bảo các tỳ kheo, bằng 
cả thân và tâm, thấy trực tiếp rõ ràng. Phần đầu tiên của bài Kinh mô tả từng bước 
quá trình tri giác hoạt động tại sáu cửa giác quan, nơi Tham Ái sinh khởi. Phần thứ 
hai là mô tả điều diễn ra ở các cửa giác quan (lục nhập) và phân tích để chỉ rõ không 
có một cái gì được gọi là “tôi” “ngã” hay “linh hồn”. Niềm tin về “ngã” được mô tả 
trong đoạn ba và nó được diệt trừ như thế nào ở đoạn bốn. Đoạn năm chỉ ra tầm 
quan trọng của phiền não ngủ ngầm (ngủ ngầm), cách chúng sinh khởi và cách dừng 
sinh khởi. Đoạn kết luận mô tả ly tham của các vị Alahat. Đức Thế Tôn, bằng cách 
này, đã dẫn các vị Tỳ Kheo chứng quả cuối cùng. Và chúng ta hoàn toàn tin rằng các 
vị ấy “được hoan hỷ với lời dạy của Thế Tôn”. 


Thuyết pháp vào ngày 25 tháng 8 năm 2011. 


Bhante Vimalaramsi: Bài Kinh đặc biệt này có lẽ là một trong những bài Kinh tạo 
nên tác động lớn nhất trong tuyển tập Trung Bộ Kinh. Bài Kinh có tên “Kinh sáu 
sáu”, Chachakka Sutta, bài số 148, được dịch bởi Bhikkhu Bodhi, Wisdom 
Publications xuất bản (bản tiếng Việt được dịch bởi hòa thượng Thích Minh Châu). 
Tôi sẽ đọc đầy đủ bài Kinh, không cắt đi đoạn nào, không nói tắt vì thế sẽ có rất 
nhiều đoạn lặp đi lặp lại. Nếu bạn lắng nghe, bạn sẽ thấy được lợi ích cực lớn cho 
việc hành thiền. 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tỉnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 


Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” 
. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn”. 


Thế Tôn nói như sau 


188 


—Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các Ông, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa, có văn. Ta sẽ dạy về Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh 
tịnh, tức là sáu nhóm sáu. Hãy lắng nghe Ta giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau 
(Tóm lược) 


—Sáu nội xứ cần phải được hiểu. Sáu ngoại xứ cần phải được hiểu. Sáu thức 
cần phải được hiểu. Sáu xúc cần phải được hiểu. Sáu thọ cần phải được hiểu. 
Sáu ái cần phải được hiểu. 


(Liệt kê) 


Khi được nói đến: “Sáu nội xứ cần phải được hiểu”, là nói đến điều gì? Nhãn 
xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Khi được nói đến: “Sáu nội xứ cần 
phải được hiểu ”, là những điều này. Đây là nhóm sáu thứ nhất. 


Khi được nói đến: “Sáu ngoại xứ cần phải được hiểu”, là nói đến điều gì? Sắc 
xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến: “Sáu ngoại 
xứ cần phải được hiểu”, là những điều này. Đây là nhóm sáu thứ hai. 


Khi được nói đến: “Sáu loại thức cần phải được hiểu”, là nói đến điều gì? Do 
duyên mắt và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Do duyên tai và do duyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên 
tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức. Do duyên thân 
và do duyên các xúc, khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, 
khởi lên ý thức. Khi được nói đến: “Sáu loại thức cần phải được hiểu”, là 
những điều này. Đây là nhóm sáu thứ ba. 


Khi được nói đến: “Sáu loại xúc cần phải được hiểu”, là nói đến điều gì? Do 
duyên mắt và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp 
này là xúc. Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ 
của ba pháp này là xúc. Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ 
thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, 
khởi lên thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên thân và do 
duyên các xúc, khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên 
ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 
Khi được nói đến: “Sáu loại xúc cần phải được hiểu”, là những điều này. Đây 
là nhóm sáu thứ tư. 


Khi được nói đến: “Sáu loại thọ cần phải được hiểu”, là nói đến điều gì? Do 
duyên mắt và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp 
này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên 
nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên 


189 


mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là 
xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt 
thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thân 
và do duyên các xúc, khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do 
duyên xúc là thọ. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp 
gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Khi được nói đến: “Sáu loại 
thọ cần phải được hiểu”, là những điều này. Đây là nhóm sáu thứ năm. 


Khi được nói đến: “Sáu loại ái thân cần phải được hiểu”, là nói đến điều gì? 
Do duyên mắt và duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp 
này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên tai và do đuyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc 
là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ 
thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là 
ái. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba 
pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên thân và do 
duyên các xúc, khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên 
xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý 
thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là 
ái. Khi được nói đến: “Sáu loại ái cần phải được hiểu”, là những điều này. Đây 
là nhóm sáu thứ sáu. 


(Giảng về vô ngã) 


Nếu ai nói rằng: “Mắt là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt 
của mắt đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Mắt là 
tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: “Các sắc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của các sắc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai nói 
rằng: “Các sắc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, 
các sắc là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: “Nhãn thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và 
sự diệt của nhãn thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn thức 
đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu 
ai nói rằng: “Nhãn thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt 
là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Nhãn xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và 
sự diệt của nhãn xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn xúc 
đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu 
ai nói rằng: “Nhãn xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt 
là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã. 


190 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói 
rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, 
các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Ái là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt 
của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy, nên phải 
đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Ái 
là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô 
ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Tai là tự ngã” như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt 
của tai đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của tai đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Tai là 
tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, tai là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: “Các tiếng là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của các tiếng đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của các tiếng đã 
được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai 
nói rằng: “Các tiếng là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, tai là vô ngã, 
các tiếng là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: “Nhĩ thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của nhĩ thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhĩ thức đã 
được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai 
nói rằng: “Nhĩ thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, tai là vô ngã, 
các tiếng là vô ngã, nhĩ thức là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Nhĩ xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và 
sự diệt của nhĩ xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhĩ xúc đã 
được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai 
nói rằng: “Nhĩ xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, tai là vô ngã, 
các tiếng là vô ngã, nhĩ thức là vô ngã, nhĩ xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói 
rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, tai là vô ngã, các tiếng 
là vô ngã, nhĩ thức là vô ngã, nhĩ xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Ái là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt 
của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy, nên phải 
đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Ái 
là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, tai là vô ngã, các tiếng là vô ngã, 
nhĩ thức là vô ngã, nhĩ xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 


191 


Nếu có ai nói rằng: “Mũi là tự ngã” như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của mũi đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của mũi đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt. Do vậy, nếu ai nói rằng: 
“Mũi là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, mũi là vô ngã. 

Nếu ai nói rằng: “hương là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của hương đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của hương đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai nói 
rằng: “Hương là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, mũi là vô ngã, 
hương là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: “Tỷ thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của tỷ thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của tỷ thức đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai nói 
rằng: “Tỷ thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, mũi là vô ngã, 
hương là vô ngã, tỷ thức là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “tỷ xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của tỷ xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của tỷ xúc đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai nói 
rằng: “Tỷ xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, mũi là vô ngã, 
hương là vô ngã, tỷ thức là vô ngã, tỷ xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói 
rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, mũi là vô ngã, hương 
là vô ngã, tỷ thức là vô ngã, tỷ xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Ái là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt 
của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy, nên phải 
đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Ái 
là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, mũi là vô ngã, hương là vô ngã, 
tỷ thức là vô ngã, tỷ xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Lưỡi là tự ngã” như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của lưỡi đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của lưỡi đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt. Do vậy, nếu ai nói rằng: 
“Lưỡi là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, lưỡi là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: “vị là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt 
của vị đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của vị đã được thấy, nên phải 
đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Vị là tự ngã”, 
như vậy là không hợp lý. Như vậy, lưỡi là vô ngã, vị là vô ngã. 


192 


Nếu ai nói rằng: “Thiệt thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và 
sự diệt của thiệt thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thiệt thức 
đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu 
ai nói rằng: “Thiệt thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, lưỡi là 
vô ngã, vị là vô ngã, thiệt thức là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “thiệt xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và 
sự diệt của thiệt xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thiệt xúc đã 
được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai 
nói rằng: “Thiệt xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, lưỡi là vô 
ngã, vị là vô ngã, thiệt thức là vô ngã, thiệt xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói 
rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, lưỡi là vô ngã, vị là 
vô ngã, thiệt thức là vô ngã, thiệt xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Ái là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt 
của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy, nên phải 
đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Ái 
là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, lưỡi là vô ngã, vị là vô ngã, thiệt 
thức là vô ngã, thiệt xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Thân là tự ngã” như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của thân đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thân đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai nói rằng: 
“Thân là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, thân là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: “xúc chạm là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của xúc chạm đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của xúc chạm đã 
được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai 
nói rằng: “Xúc chạm là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, thân là vô 
ngã, xúc chạm là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: “Thân thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và 
sự diệt của thân thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thân thức 
đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu 
ai nói rằng: “Thân thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, thân là 
vô ngã, xúc chạm là vô ngã, thân thức là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “thân xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và 
sự diệt của thân xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thân xúc đã 
được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai 
nói rằng: “Thân xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, thân là vô 
ngã, xúc chạm là vô ngã, thân thức là vô ngã, thân xúc là vô ngã. 


193 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói 
rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, thân là vô ngã, xúc 
chạm là vô ngã, thân thức là vô ngã, thân xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Ái là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt 
của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy, nên phải 
đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Ái 
là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, thân là vô ngã, xúc chạm là vô 
ngã, thân thức là vô ngã, thân xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Ý là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt 
của ý đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy, nên phải 
đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Ý là tự ngã”, 
như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Các pháp là tự ngã”, như vậy, là không hợp lý. Sự sanh và 
sự diệt của các pháp đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của các pháp đã 
được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, 
nếu ai nói rằng: “Các pháp là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là 
vô ngã, các pháp là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Ý thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của ý thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ý thức đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu ai nói 
rằng: “Ý thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các 
pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Ý xúc là tự ngã ”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của ý xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu có ai nói 
rằng: “Ý xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp 
là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự 
diệt của thọ đã dược thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, 
nên đưa phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt”. Do vậy, nếu có ai nói 
rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp 
là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Ái là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt 
của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy, nên phải 
đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt. Do vậy, nếu có ai nói rằng: “Ái là tự 
ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức 
là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 


194 


(Nguồn gốc thân kiến) 
Này các Tỷ-kheo, nhưng đây là con đường đưa đến sự tập khởi của thân kiến. 


Ai quán mắt là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai 
quán các sắc là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai 
quán nhãn thức là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” 
Ai quán nhãn xúc là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” 
Ai quán thọ là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai 
quán ái là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 


Ai quán tai là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai 
quán các tiếng là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai 
quán nhĩ thức là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” Ai 
quán nhĩ xúc là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” Ai 
quán thọ là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai quán 
ái là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 


Ai quán mũi là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai 
quán hương là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai 
quán tỷ thức là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” Ai 
quán tỷ xúc là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” Ai 
quán thọ là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai quán 
ái là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 


Ai quán lưỡi là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai 
quán vị là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai quán 
thiệt thức là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” Ai quán 
thiệt xúc là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” Ai quán 
thọ là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai quán ái là 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 


Ai quán thân là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai 
quán xúc chạm là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 
Ai quán thân thức là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” 
Ai quán thân xúc là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” 
Ai quán thọ là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai 
quán ái là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 


Ai quán ý là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai 
quán Pháp là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai 
quán ý thức là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” Ai 
quán ý xúc là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” Ai 
quán thọ là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai quán 
ái là “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 


(Đoạn diệt thân kiến) 


195 


Ai quán mắt là: “Cái này là không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán các sắc là “Cái này không phải là 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán 
nhãn thức là “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi” Ai quán nhãn xúc là “Cái này không phải là của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi” Ai quán thọ 
là “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
là tự ngã của tôi”. Ai quán ái là “Cái này không phải là của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. 

Ai quán tai là: “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán các tiếng là “Cái này không phải là của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán 
nhĩ thức là “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi” Ai quán nhĩ xúc là “Cái này không phải là của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi” Ai quán thọ là 
“Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là 
tự ngã của tôi”. Ai quán ái là “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. 


Ai quán mũi là: “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán hương là “Cái này không phải là 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán 
tỷ thức là “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi” Ai quán tỷ xúc là “Cái này không phải là của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi” Ai quán thọ là 
“Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là 
tự ngã của tôi”. Ai quán ái là “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. 


Ai quán lưỡi là: “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán vị là “Cái này không phải là của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán thiệt 
thức là “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải là tự ngã của tôi” Ai quán thiệt xúc là “Cái này không phải là của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi” Ai quán thọ là “Cái 
này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự 
ngã của tôi”. Ai quán ái là “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. 


Ai quán thân là: “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán xúc chạm là “Cái này không phải là 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán 
thân thức là “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi” Ai quán thân xúc là “Cái này không phải là của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi” Ai quán thọ 


196 


là “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
là tự ngã của tôi”. Ai quán ái là “Cái này không phải là của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. 


Ai quán ý là: “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán Pháp là “Cái này không phải là của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán ý thức 
là “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
là tự ngã của tôi” Ai quán ý xúc là “Cái này không phải là của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi” Ai quán thọ là “Cái này không 
phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. 
Ai quán ái là “Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi”. 


(Ba độc ngủ ngâm) 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất 
khổ bất lạc thọ. Vị ấy do cảm nhận lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, trú ở ái 
trước; tham ngủ ngầm của vị ấy tồn tại. Vị ấy do cảm nhận khổ thọ, mà sầu 
muộn, kêu ca, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân ngủ ngầm của vị ấy 
tồn tại. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, mà không như thật biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô 
minh ngủ ngầm của vị ấy tôn tại. Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không đoạn tận 
tham ngủ ngầm đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân ngủ ngầm đối với khổ 
thọ, do không nhổ lên vô minh ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, không 
đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi, thì việc vị ấy chấm dứt khổ đau 
ngay trong hiện tại sẽ không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là nhĩ xúc. Do duyên nhĩ xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy do cảm nhận lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, trú 
ở ái trước; tham ngủ ngầm của vị ấy tồn tại. Vị ấy do cảm nhận khổ thọ, mà 
sâu muộn, kêu ca, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân ngủ ngầm của vị 
ấy tồn tại. Vị ấy do cảm nhận bất khổ bất lạc thọ, mà không như thật biết sự 
tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; 
vô minh ngủ ngầm của vị ấy tồn tại. Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không đoạn 
tận tham ngủ ngầm đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân ngủ ngầm đối với 
khổ thọ, do không nhổ lên vô minh ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, 
không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi, thì việc vị ấy chấm dứt 
khổ đau ngay trong hiện tại sẽ không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là tỷ xúc. Do duyên tỷ xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy do cảm nhận lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, trú 
ở ái trước; tham ngủ ngầm của vị ấy tồn tại. Vị ấy do cảm nhận khổ thọ, mà 


197 


sâu muộn, kêu ca, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân ngủ ngầm của vị 
ấy tồn tại. Vị ấy do cảm nhận bất khổ bất lạc thọ, mà không như thật biết sự 
tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; 
vô minh ngủ ngầm của vị ấy tồn tại. Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không đoạn 
tận tham ngủ ngầm đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân ngủ ngầm đối với 
khổ thọ, do không nhổ lên vô minh ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, 
không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi, thì việc vị ấy chấm dứt 
khổ đau ngay trong hiện tại sẽ không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là thiệt xúc. Do duyên thiệt xúc, khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy do cảm nhận lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước; tham ngủ ngầm của vị ấy tồn tại. Vị ấy do cảm nhận khổ thọ, 
mà sầu muộn, kêu ca, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân ngủ ngầm 
của vị ấy tồn tại. Vị ấy do cảm nhận bất khổ bất lạc thọ, mà không như thật 
biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm 
thọ ấy; vô minh ngủ ngầm của vị ấy tồn tại. Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không 
đoạn tận tham ngủ ngầm đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân ngủ ngầm đối 
với khổ thọ, do không nhổ lên vô minh ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, 
không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi, thì việc vị ấy chấm dứt 
khổ đau ngay trong hiện tại sẽ không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên thân và do duyên các xúc chạm, khởi lên thân 
thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là thân xúc. Do duyên thân xúc, khởi lên lạc 
thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy do cảm nhận lạc thọ, mà hoan hỷ, 
tán thán, trú ở ái trước; tham ngủ ngầm của vị ấy tồn tại. Vị ấy do cảm nhận 
khổ thọ, mà sầu muộn, kêu ca, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân ngủ 
ngầm của vị ấy tồn tại. Vị ấy do cảm nhận bất khổ bất lạc thọ, mà không như 
thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi 
cảm thọ ấy; vô minh ngủ ngầm của vị ấy tồn tại. Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy 
không đoạn tận tham ngủ ngầm đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân ngủ 
ngầm đối với khổ thọ, do không nhổ lên vô minh ngủ ngầm đối với bất khổ 
bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi, thì việc vị ấy 
chấm dứt khổ đau ngay trong hiện tại sẽ không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp 
gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất 
khổ bất lạc thọ. Vị ấy do cảm nhận lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, trú ở ái 
trước; tham ngủ ngầm của vị ấy tồn tại. Vị ấy do cảm nhận khổ thọ mà sầu 
muốn, kêu ca, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân ngủ ngầm của vị ấy 
tồn tại. Vị ấy do cảm nhận bất khổ bất lạc thọ, mà không như thật biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô 
minh ngủ ngầm của vị ấy tôn tại. Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không đoạn tận 
tham ngủ ngầm đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân ngủ ngầm đối với khổ 
thọ, do không nhổ lên vô minh ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, không 


198 


đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi, thì việc vị ấy chấm dứt khổ đau 
ngay trong hiện tại sẽ không xảy ra. 


(Đoạn tận ba độc) 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc, khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy cảm nhận lạc thọ, mà không hoan hỷ, tán 
thán, trú ở ái trước; tham ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận 
khổ thọ, mà không sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; 
sân ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận bất khổ bất lạc thọ, mà 
như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
khỏi cảm thọ ấy; vô minh ngủ ngầm của vị ấy không tôn tại. Này các Tỷ-kheo, 
do đoạn tận tham ngủ ngầm đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân ngủ ngầm đối với 
khổ thọ, do nhổ lên vô minh ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận 
vô minh, làm cho minh khởi lên, vị ấy ngay trong hiện tại có thể chấm dứt 
đau khổ. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là nhĩ xúc. Do duyên nhĩ xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy cảm nhận lạc thọ, mà không hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước; tham ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận khổ 
thọ, mà không sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân 
ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận bất khổ bất lạc thọ, mà như 
thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi 
cảm thọ ấy; vô minh ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Này các Tỷ-kheo, do 
đoạn tận tham ngủ ngầm đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân ngủ ngầm đối với khổ 
thọ, do nhổ lên vô minh ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô 
minh, làm cho minh khởi lên, vị ấy ngay trong hiện tại có thể chấm dứt đau 
khổ. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là tỷ xúc. Do duyên tỷ xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy cảm nhận lạc thọ, mà không hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước; tham ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận khổ 
thọ, mà không sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân 
ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận bất khổ bất lạc thọ, mà như 
thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi 
cảm thọ ấy; vô minh ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Này các Tỷ-kheo, do 
đoạn tận tham ngủ ngầm đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân ngủ ngầm đối với khổ 
thọ, do nhổ lên vô minh ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô 
minh, làm cho minh khởi lên, vị ấy ngay trong hiện tại có thể chấm dứt đau 
khổ. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là thiệt xúc. Do duyên thiệt xúc, khởi lên lạc thọ, khổ 


199 


thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy cảm nhận lạc thọ, mà không hoan hỷ, tán 
thán, trú ở ái trước; tham ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận 
khổ thọ, mà không sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; 
sân ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận bất khổ bất lạc thọ, mà 
như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
khỏi cảm thọ ấy; vô minh ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Này các Tỷ-kheo, 
do đoạn tận tham ngủ ngầm đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân ngủ ngầm đối với 
khổ thọ, do nhổ lên vô minh ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận 
vô minh, làm cho minh khởi lên, vị ấy ngay trong hiện tại có thể chấm dứt 
đau khổ. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên thân và do duyên các xúc chạm, khởi lên thân 
thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là thân xúc. Do duyên thân xúc, khởi lên lạc 
thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy cảm nhận lạc thọ, mà không hoan 
hỷ, tán thán, trú ở ái trước; tham ngủ ngầm của vị ấy không tôn tại. Vị ấy cảm 
nhận khổ thọ, mà không sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào 
bất tỉnh; sân ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận bất khổ bất lạc 
thọ, mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô minh ngủ ngầm của vị ấy không tôn tại. Này các 
Tỷ-kheo, do đoạn tận tham ngủ ngầm đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân ngủ ngầm 
đối với khổ thọ, do nhổ lên vô minh ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, 
đoạn tận vô minh, làm cho minh khởi lên, vị ấy ngay trong hiện tại có thể 
chấm dứt đau khổ. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp 
gỡ của ba pháp này là ý xúc. Do duyên ý xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất 
khổ bất lạc thọ. Vị ấy cảm nhận lạc thọ mà không hoan hỷ, tán thán, trú ở ái 
trước; tham ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận khổ thọ mà 
không sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân ngủ 
ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận bất khổ bất lạc thọ mà như thật 
biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm 
thọ ấy; vô minh ngủ ngầm của vị ấy không tồn tại. Này các Tỷ-kheo, do đoạn 
tận tham ngủ ngầm đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân ngủ ngầm đối với khổ thọ, 
do nhổ lên vô minh ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, 
làm cho minh khởi lên, vị ấy ngay trong hiện tại có thể chấm dứt đau khổ. 


Giải thoát 


Này các Tỷ-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán mắt, nhàm 
chán các sắc, nhàm chán nhãn thức; nhàm chán nhãn xúc, nhàm chán thọ, 
nhàm chán ái. 


Vị ấy nhàm chán tai, nhàm chán các tiếng, nhàm chán nhĩ thức, nhàm chán 
nhĩ xúc, nhàm chán thọ, nhàm chán ái. 


Vị ấy nhàm chán mũi, nhàm chán các hương, nhàm chán tỷ thức, nhàm chán 
tỷ xúc, nhàm chán thọ, nhàm chán ái. 


200 


Vị ấy nhàm chán lưỡi, nhàm chán các vị, nhàm chán thiệt thức, nhàm chán 
thiệt xúc, nhàm chán thọ, nhàm chán ái. 


Vị ấy nhàm chán thân, nhàm chán các xúc chạm, nhàm chán thân thức, nhàm 
chán thân xúc, nhàm chán thọ, nhàm chán ái. 


Vị ấy nhàm chán ý, nhàm chán các pháp, nhàm chán ý thức, nhàm chán ý xúc, 
nhàm chán thọ, nhàm chán ái. 


Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát 
là sự hiểu biết: “Ta đã được giải thoát”. Và vị ấy tuệ tri: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy được hoan hỷ và tín thọ lời 
dạy Thế Tôn dạy. Trong khi Đức Thế Tôn giảng pháp, tâm của sáu mươi Tỷ- 
kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Nguyện cho chúng sinh đang khổ được hết khổ 
Bị sợ hãi hết sợ hãi 
Nguyện cho chúng sinh đang hoạn nạn được hết hoạn nạn 
Và tất cả được an lành 
Nguyện cho mọi chúng sinh được san sẻ công đức của chúng tôi 
Nguyện cho mọi chúng sinh trong các cõi 
Thiên, Địa, Nhân, Phi Nhân 
Đều được hưởng công đức này 
Nguyện cho họ sẽ cùng bảo vệ Phật Pháp lâu dài. 


Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


201 


MN-21: Kinh Ví Dụ Cái Cưa 
(Kakacupama Sutta) 


Đây là bài Kinh về sự kham nhẫn và kiên trì với rất nhiều câu chuyện và hình ảnh ẩn 
dụ thú vị. Mỗi câu chuyện, mỗi ẩn dụ cần được nghiên cứu kĩ để hiểu thấu đáo nội 
dung, đặc biệt liên hệ tới đạo đức của bản thân. Câu chuyện về bà chủ Vedehika và 
nô tỳ Kali rất đáng để học hỏi. Liệu bản thân ta có giống như Vedehika, chỉ kiên nhẫn 
khi mọi điều thuận lợi? Liệu ta chỉ tử tế và lịch sự khi môi trường xung quanh thuận 
lợi, khi ta không thiếu thốn điều gì? Những gian khó bất ngờ, những lời nói độc địa 
sẽ là thử thách cho sức mạnh Dhamma của mỗi người. Bốn hình ảnh ẩn dụ (trái đất, 
vẽ tranh trong không khí, đun sôi sông Hằng với ngọn đuốc, đập vỡ túi làm bằng da 
mèo) cho ta thấy nên phản ứng như thế nào với năm loại lời nói “Chúng ta sẽ giữ 
tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; 
chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bị, với nội tâm không sân hận; chúng 
ta sẽ sống biến mãn người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, 
ta sống biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân”... 

Từng ẩn dụ đều có những điều “bất khả thi” như đào hết trái đất, vẽ màu lên hư 
không, đun sôi sông Hằng. Cũng giống như vậy, người có tâm từ vô lượng cũng bao 
la như nước sông Hằng, khó có thể bị mất kiên nhẫn hay tức giận. Những người cố 
tình gây sự đều chỉ tự rước lấy thất vọng. Và cuối cùng là ví dụ nổi tiếng về cái cưa. 
Nếu người đó có thể an tĩnh khi bị cưa tay chân, người đó đã đạt đến đỉnh cao của 
sự kiên nhẫn với nền tảng tâm từ. Đây là điều đức Phật lặp lại trong suốt bài kinh 
“Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta 
không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống với 
lòng lân mẫn, với tâm từ bị, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mãn 
người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn 
cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân”. 


Thuyết pháp ngày 12 tháng 3 năm 2010 tại Trung Tâm Vipassana Dhamma Dena, 
Joshua Tree, California. 


202 


Bhante Vimalaramsi: Đây là bài Kinh “ví dụ cái cưa” 
Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Moliya Phagguna sống liên hệ với các Tỷ-kheo ni một 
cách quá độ. Tôn giả Moliya Phagguna sống liên hệ với các Tỷ-kheo-ni như 
sau: Nếu có Tỷ-kheo nào, trước mặt Tôn giả Moliya Phagguna nói xấu các Tỷ- 
kheo-ni ấy, Tôn giả Moliya Phagguna liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay; nếu 
có Tỷ-kheo nào, trước mặt các Tỷ-kheo ni ấy, nói xấu Tôn giả Moliya 
Phagguna, các Tỷ-kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Tôn giả 
Moliya Phagguna sống liên hệ với các Tỷ-kheo-ni như vậy. 


Có một Tỷ-kheo khác đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và 
ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn 


—Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliya Phagguna sống liên hệ với các Tỷ-kheo nỉ 
một cách quá độ. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliya Phagguna sống liên hệ với các 
Tỷ-kheo-ni như sau: Nếu có Tỷ-kheo nào, trước mặt Tôn giả Moliya Phagguna 
nói xấu các Tỷ-kheo-ni ấy, Tôn giả Moliya Phagguna liền phẫn nộ, bất mãn và 
vấn tội ngay; nếu có Tỷ-kheo nào, trước mặt các Tỷ-kheo ni ấy, nói xấu Tôn 
giả Moliya Phagguna, các Tỷ-kheo-ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn và vấn tội ngay. 
Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliya Phagguna sống liên hệ với các Tỷ-kheo-ni một 
cách quá độ như vậy. 


Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo khác và bảo 


—Này Tỷ-kheo, hãy đi, nhân danh Ta, cho gọi Tỷ-kheo Moliya Phagguna: 
“Hiền giả Phagguna, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả”. 


—Bạch Thế Tôn, vâng! 


Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn giả Moliya Phagguna, khi đến 
xong, liền thưa Tôn giả Moliya Phagguna 


—Hiêền giả Moliya Phagguna, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả. 
— Vâng, Hiền giả. 
Tỷ-kheo Moliya Phagguna vâng đáp Tỷ-kheo ấy, đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến 


xong, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Moliya 
Phagguna đang ngồi xuống một bên 


203 


—Này Phagguna, có đúng sự thật không, như lời người ta đồn là Ông sống 
liên hệ với các Tỷ-kheo-ni một cách quá độ. Người ta đồn Ông sống liên hệ 
với các Tỷ-kheo-ni như sau: “Nếu Tỷ-kheo nào, trước mặt Ông nói xấu các TỷỶ- 
kheo-ni ấy, Ông liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay; nếu Tỷ-kheo nào, trước 
mặt các Tỷ-kheo-ni ấy, nói xấu Ông, các Tỷ-kheo-ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, 
vấn tội ngay”. Này Phagguna, có phải Ông sống liên hệ với các Tỷ-kheo-ni như 
vậy? 


—Bạch Thế Tôn, có như vậy. 


—Này Phagguna, có phải Ông là Thiện nam tử, vì lòng tin, đã xuất gia từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


—Này Phagguna, thật không xứng đáng cho Ông, một Thiện nam tử, vì lòng 
tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ với các 
Tỷ-kheo-ni một cách quá độ như vậy. Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước 
mặt Ông, nói xấu các Tỷ-kheo-ni ấy, này Phagguna, Ông phải từ bỏ những dục 
liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phagguna, Ông phải 
học tập như sau: “Mong rằng tâm của ta sẽ không bi biến nhiễm! Mong rằng 
ta sẽ không nói những lời ác ngữ! Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với 
tâm từ bi, không ôm lòng sân hận!” Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy. 


Điều đang được nhắc đến là tức giận được biểu lộ. Điều này không có nghĩa có ai 
đó bắt nạt một vị tỳ kheo ni , còn bạn là một tỳ kheo thì cho phép điều đó diễn ra 
và bỏ đi. Việc bạn cần làm là không nói lời khó nghe, không tức giận, không sân hận. 
Một trong những trách nhiệm của tỳ kheo là giúp ai đó đang phạm giới dừng lại 
việc đó,và vị tỳ kheo không sử dụng bạo lực, chỉ là bạn có tác động,Vậy nên họ thấy 
và họ thay đổi,và bạn luôn cố gắng tác động với tâm từ. 


Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông, lấy tay đánh những Tỷ-kheo- 
ni ấy, lấy đất ném, lấy gậy đập, lấy gươm đánh, này Phagguna, Ông phải từ bỏ 
những dục ... không ôm lòng sân hận. Này Phagguna, Ông phải học tập như 
vậy. Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông nói xấu (aï), này 
Phagguna, Ông phải từ bỏ những dục .. không ôm lòng sân hận. Này 
Phagguna, Ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước 
mặt Ông lấy tay đánh, lấy đất ném, lấy gậy đập, lấy gươm đánh, này Phagguna, 
Ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế 
tục. Này Phagguna, Ông phải học tập như sau: “Mong rằng tâm của ta sẽ không 
bị biến nhiễm! Mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ! Mong rằng ta sẽ 
sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận!” Này Phagguna, 
Ông phải học tập như vậy. 


204 


Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo 


—Này các Tỷ-kheo, một thời các Tỷ-kheo của Ta có tâm rất thuần thục hoan 
hỷ. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Ta bảo các Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, Ta theo 
hạnh nhất tọa thực. Chư Tỷ-kheo, sống theo hạnh nhất tọa thực.Ta cảm thấy 
không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. Chư Tỷ- 
kheo, các Ngươi hãy sống theo hạnh nhất tọa thực. 


Hạnh nhất tọa thực có nghĩa là ngày ăn một bữa trước giờ chiều. Nếu bạn để ý, lúc 
phát nguyện giữ giới, tôi đã hướng dẫn bạn phát nguyện không ăn sau bữa trưa. 
Nếu bạn đang ăn mà đến 12h, bạn cứ tiếp tục. Nếu bạn ngồi thiền qua thời điểm 
12h, bạn vẫn cần ăn. Tôi hướng dẫn như vậy là đảm bảo nếu bạn đang có thời thiền 
tốt, bạn không muốn dừng, bạn vẫn có thể ăn sau đó. Là người xuất gia như chúng 
tôi, chúng tôi phải hoàn thành bữa ăn trước đó. 

Ngày trước, tôi đã có chuyến đi rất thú vị. Việc di chuyển từ nơi có những ngày dài 
nhất trong năm ở Bắc Bán Cầu đến nơi có những ngày ngắn nhất ở Nam Bán Cầu. 
Tôi đang ở Malaysia đầy nắng nóng, đến Australia giữa mùa đông. Tôi thiếu chuẩn 
bị đến mức không có nổi một đôi tất. Tôi đi bộ, trời mưa lạnh. Đôi chân tôi như 
đóng băng đến tận sương. Và tôi bắt đầu nghĩ về “những đôi tất”. Trời quá lạnh. 


Tôi buông suy nghĩ đó, và tiếp tục đi bộ đến một tu viện và ngồi đó một lúc. Vị tu sĩ 
ở đó nhìn thấy đôi chân tôi đã chuyển sang màu xanh tím và hỏi “ngài có cần đôi 
tất không”. Tôi đáp “được thế thì tuyệt vời”. Và vị ấy cho tôi đôi tất. Hai ngày sau có 
người cho tôi tất. Một tuần sau có người cho tôi 6 đôi. Tôi được cho rất nhiều tất. 
Lần di chuyển gần đây, có người đã cho tôi 24 đôi tất. Tôi biết làm gì với 24 đôi tất? 
Đôi tất rất to vì chân tôi rất to. Tôi không cho ai được vì tất rất to, không vừa với 
nhiều người. 

Quay lại, lý do tôi đến Australia là tôi muốn học thiền với vị sư người Thái đang du 
hành ở đó. Tôi đã có thói quen chỉ ăn một bữa một ngày. Chúng tôi đã trải qua một 
mùa đông rất lạnh và đất vẫn đầy băng cho tới tận 10h30 11h sáng, và tôi không 
hề bị cảm lạnh. Tôi đã rất khỏe trong cả quãng thời gian đó. 

Rồi đến màu xuân, tôi cư ngụ 3 tháng trong 1 khu rừng. Tôi đã giao lưu và trao đổi 
với các vị tu sĩ khác. Họ có ăn sáng, và tôi bắt đầu ăn chút chút, dần thành một bữa 
ăn sáng nữa. Ngay lập tức tôi bị cảm lạnh. Tôi ngừng ngay việc ăn sáng và cảm lạnh 
hết lập tức. 

Đó là lý do tôi chỉ ăn một bữa một ngày bởi vì nếu bạn đưa quá nhiều thức ăn vào 
dạ dày, bạn sẽ bị đờ đẫn và buồn ngủ. Và việc có một bữa ăn có thể khiến bạn mất 
tới 3 giờ. Chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, ăn uống, dọn rửa, chờ tiêu hóa... 


Bằng việc chỉ ăn một bữa một ngày, tôi có nhiều thời gian để làm việc quan trọng. 


205 


Một lý do nữa mà Đức Phật hướng dẫn như vậy vì khi bạn đến nhà một vị cư sĩ để 
ăn tối và rồi đi về nơi cư ngụ. Thời đó mọi người chưa có đèn pin, và tu sĩ đi bộ mà 
không có gì chiếu sáng. Có thể họ sẽ rơi vào ao hay hố nước nào đó, có thể va vào 
con bò đang ngủ trên đường. Đó là việc nguy hiểm. 


Có lúc các vị Tỳ kheo vô tình gặp phải người cư sĩ cũng ra đường và khiến người ta 
khiếp sợ. Người dân có thể nghĩ các vị Tỳ kheo là hồn ma hoặc đại loại như thế. Đấy 
là lý do Đức Phật hướng dẫn các vị Tỳ kheo không ăn buổi tối. Nhiều vị Tỳ kheo 
không thích việc này. 


Rồi Đức Phật tiếp tục yêu cầu “không ăn vào buổi chiều, chỉ ăn buổi sáng”. 
Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối với các thiện 
pháp, 


Điều tôi thường xuyên lặp lại trong khóa thiền này là gì? Được rồi. Hãy nhớ kĩ điều 
này, đừng chỉ rèn luyện ở mỗi khóa thiền rồi quên đi. Hành thiền là một cách sống, 
nghệ thuật sống. Bạn cần thực hành sự rộng lượng. 

Thiền sinh: Thưa Sư, Con xin phép chia sẻ một chút. Con đã tham dự khóa thiền 
tháng 6 vừa rồi. Sư có dặn là “hãy ghi nhớ kĩ” và con đã làm theo. Điều đầu tiên con 
nhận ra đó là việc khi lái xe, cách con nói chuyện với những tài xế khác trên đường 
không được tử tế lắm! 


Con quyết định chúc họ có có những chuyến đi an lành và con đã làm thế. Việc lái 
xe trở thành niềm vui và con đã không phi nhanh như trước. Con vốn thích tốc độ, 
và lúc trước hiếm khi con nói với những lái xe khác. Và đó là cách tốt nhất để thực 
hành 6R (6 biết). 


Con nghĩ Los Angeles có thể thay đổi hoàn toàn mọi nơi. Con nhường đường xe 
khác và họ đã ra tín hiệu “cám ơn”. Con thấy được qua gương phụ. Điều này rất dễ 
chịu. Và đó là sự rộng lượng. 


Bhante Vimalaramsi: Đúng rồi 


Khi ở Đức, chúng ta thường nghĩ người Đức rất cứng nhắc và cực kì ngăn nắp đến 
mức khắc nghiệt. Họ cũng là những tài xế cực kì lịch sự. Ý của tôi là, dù họ gặp khó 
khăn trong đoạn đường hẹp họ vẫn dừng lại và nhường đường cho người khác. 
Quan sát cách người Đức lái xe là điều rất thú vị cho đến khi họ có đường cao tốc 
liên bang. Khi đó mọi thứ thay đổi một chút. 

Bạn thực hành sự rộng lượng với lời nói, bạn thực hành sự rộng lượng với hành 
động. Bạn nhường đường cho các tài xế cũng là một cách thực hiện. Bạn thực hành 
tử tế với tâm của mình. Bạn nghĩ về người khác trong sự tử tế, mong những điều 
tốt đẹp đến với họ. 


206 


Tôi chia sẻ bài Kinh này trong hôm nay bởi vì đây là cách mà bạn thực hành trong 
cuộc sống. Bất kể người khác nói gì, bất kể người khác làm gì, bạn lan tỏa tâm từ 
đến với họ, hãy lịch sự, hãy tử tế, hãy sẵn lòng giúp đỡ theo cách mà bạn có thể. 


Khi bạn gặp nhân viên bán hàng, hãy nói những điều tử tế với họ. Một nụ cười nhỏ 
sẽ giúp họ tạm thời được nhẹ nhõm hơn. Có thể họ sẽ tử tế hơn với người tiếp theo. 


Trong một lần tôi đi du lịch vòng quanh đất nước khi mới về từ Châu Á, tôi di 
chuyển bằng xe bus và quan sát thấy mọi người hay than phiền. Nhưng với tôi, đấy 
là những chuyến đi rất tiện nghi. Tôi đã quá quen với những chuyến xe bus ở Châu 
Á, xe vẫn chạy và cửa vẫn đang mở. 


Thiền sinh: sao họ làm vậy? 


Bhante Vimalaramsi: Bởi vì có quá đông người trên xe bus và hành khách thì muốn 
xuống xe nhanh nhất ngay khi xe dừng. 


Hãy ứng xử tử tế với mọi người, nhường họ ghế nếu họ thật sự cần. Bất kể điều tử 
tế gì đều đáng ghi nhận. Khi tôi đi vòng quanh nước Mỹ. Tôi đi tới vùng phía Bắc, 
và tới Florida. Khi tôi quay trở về, tôi phải giặt là một lần. Tôi không thích sử dụng 
mấy cái gói giặt nhỏ tốn 1 đô. Tôi đã qua cửa hàng tiện lợi và mua 1 gói bột giặt lớn. 
Tôi dùng một phần bột và rồi có người cũng đi giặt. Tôi đã chia sẻ với bà ý “Tôi mua 
bịch to này vì nó rẻ hơn là mua 3 bịch nhỏ. Nhưng tôi dùng không hết. Bà cứ dùng”. 
“Tôi hơi ngại!” 

“Bà cứ dùng đi! Và rồi bà ý dùng, và vẫn còn dư. Một người phụ nữ khác đến giặt 
đồ và được bà kia chia sẻ bột giặt. Khi nhìn thấy mọi người thực hành điều tử tế 
mà bạn khởi xướng đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy rất vui. Và đây là cách mà chúng ta 
thực hành. 


Tại sao tôi yêu cầu các bạn mỉm cười thường xuyên? Bởi vì các bạn có thể cho nó 
đi. Bạn buông bỏ những bất thiện pháp (những trạng thái tiêu cực) và phát triển 
thiện pháp (trạng thái tích cực). Bạn đang thực hành 6 Biết (6R). Bạn hãy thực hành 
mỗi khi bạn nhớ đến. Nhưng đừng tự trách bản thân nếu bạn quên. Bởi vì tự trách 
cũng là một điều bất thiện. Bạn tha thứ cho bản thân vì đã mắc sai lầm, đã quên rồi 
lại bắt đầu. Đây là cách bạn cần thực hành. 

như vậy Bạn sẽ phát triểntrưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong Pháp 
và Luật. 

Việc thực hành Phật pháp có thể được tóm lại trong việc thực hành quy luật phổ 
quát về nhân quả: thực hành sự rộng lượng, sự tử tế và giữ gìn giới luật. Và khi bạn 
bắt đầu ngồi thiền, bạn sẽ có những thời thiền giàu lợi lạ. Khi bạn không giữ giới, 
bạn chắc chắn sẽ có những thời thiền khó chịu. 

Cũng như gần một thôn làng hay thị trấn nhỏ, có ngôi rừng cây tala lớn, ngôi rừng 


bị các cây leo y lan bao phủ. Có một người đến khu rừng này, muốn lợi ích cho ngôi 


207 


rừng, muốn hạnh phúc, muốn an ổn khỏi các ách phược cho ngôi rừng. Người ấy 
chặt đứt các nhành cây cong thiếu hẳn sinh lực, vất chúng ra khỏi ngôi rừng, dọn 
dẹp trong rừng sạch sẽ. Người ấy săn sóc kỹ lưỡng các nhánh cây tala thẳng thắn, 
khéo mọc. Chư Tỷ-kheo, sau một thời gian, ngôi rừng như vậy được trưởng thành, 
hưng thịnh, lớn mạnh. 


Bát Chánh Đạo 


Bạn càng phát triển những thiện pháp về thân khẩu ý, bạn sẽ càng tiến gần tới 
thành công. Chúng ta sẽ quay trở lại việc này. 

Như tôi đã nói với bạn từ đầu khóa thiền, tôi sẽ hướng dẫn về Bát Chánh Đạo. Giờ 
là thời điểm phù hợp. 

Liệu mọi người đều biết về Bát Chánh Đạo? Chánh Kiến, Chánh Tư Duy (suy ngh]), 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 
Bản thân tôi không thích cách dịch những từ này. Ví dụ như Chánh Kiến, tôi đã thay 
đổi một chút. Tôi không thích từ “chánh”. Bạn sử dụng từ “chánh” bởi vì có gì đó 
“đúng - chánh”, và có gì đó “sai - tà”. Và điều này biến thế giới thành hai màu đen 
trắng và không có màu sắc gì ở giữa. Chỉ có “đúng” hoặc “sai”, “chánh” hoặc “tà”. 


„ (É y (f 


Vậy nên thay vì dùng từ “chánh” tôi dùng từ “Hamonious” (Hài hòa, phù hợp) 
Chánh Kiến - (Harmonious Perpective Cách Nhìn Hài Hòa) 


Dùng từ “hiểu biết” hay “cái biết” đều được, nhưng tôi thích từ “góc nhìn - cách 
nhìn" (perspective). Khi bạn thực hành Góc Nhìn Hài Hòa, bạn đang thực hành việc 
quan sát mọi điều sinh khởi (phát sinh) như là một phần của quy trình tự nhiên. 


Cách nhìn của bạn, khi hòa hợp, sẽ luôn quan sát mọi thứ như là. Đúng vậy chứ nhỉ? 
Quan sát mọi thứ như là đồng nghĩa với việc bạn có thể thay đổi quan điểm của 
mình về điều đang phát sinh trong tâm lúc đó. 


Điều tôi muốn nói là các cảm xúc như giận dữ, thất vọng, lo sợ, buồn, chán. Khi góc 
nhìn của bạn không hài hòa, bạn vơ nó vào mình (cảm xúc của tôi). Tâm của bạn 
đang đấu tranh với điều đang phát sinh trong hiện tại và bạn bị dính mắc vào việc 
cứ nghĩ về các cảm xúc của mình. Bạn càng cố gắng xua đuổi cảm xúc bằng suy nghĩ, 
nó lại càng trở nên mạnh mẽ. 


Cách Nhìn Hài Hòa có nghĩa là thay đổi cách nhìn mang tính cá nhân (atta) thành 
cách nhìn quy luật tự nhiên (anatta). Các bạn đã nghe tôi chia sẻ cả tuần nay rồi. Và 
phương pháp thay đổi góc nhìn nào nhanh nhất? Ha ha ha! 


Việc này hơi dị. Và đúng là việc này hơi dị. Tôi biết được phương pháp này từ hồi 
còn là cư sĩ. Tôi đã sống ở Hawaii 1 thời gian và có hàng xóm đang xây nhà. Tôi đã 
hỗ trợ. Tôi không được trả tiền để làm, tôi chỉ muốn giúp và làm bạn với người 
hàng xóm này. Rồi chỉ sau thời gian ngắn, anh ta nghĩ mình là sếp của tôi. Có ngày 
anh ta nói một số điều khiến tôi rất bực. Tôi bỏ đi và tự lầm bầm trong đầu kiểu 


208 


như “mình dốt nát, mình bị.... đại loại thế”. - Anh ta nghĩ anh ta là sếp mình” và 
ngay khi tôi nói thế với bản thân, tôi bắt đầu cười phá lên. 

Khi suy nghĩ “anh ta nghĩ anh ta là sếp mình” xuất hiện, cơn giận chuyển biến từ 
“Tôi đang cáu phát điên lên” trở thành “đây là cơn giận. Tôi có thể giữ cơn giận này 
nếu tôi muốn, nhưng ai muốn ôm cơn giận này? Hãy buông đi”. Và rồi tôi thư giãn. 


Mỗi khi bạn cười nhạo cái tâm trí điên cuồng của mình là mỗi lần bạn “chào mừng 
đến với thế giới của con người, chúng ta đều điên cuồng theo cách nào đó”. Mỗi khi 
bạn cười bản thân, góc nhìn của bạn thay đổi, cách bạn đón nhận thế giới thay đổi. 
Tôi cười khúc khích một lúc và nhận ra tâm mình đang sáng và tích cực như thế 
nào. Và tôi lại tiếp tục nuôi dưỡng những thiện pháp phát sinh. 

Việc tự cười nhạo cái tâm trí điên rồ của mình không dễ, nhiều người đã nói với tôi 
như vậy. Và điều này luôn khiến tôi buồn cười, và họ cáu vì tôi cười. Nhưng tôi cứ 
cười và rồi bỗng nhiên họ cũng cười. Và rồi không có vấn đề gì cả. Tôi cũng được 
nghe các thiền sinh nhắc nhở “đây là việc nghiêm túc ạ”. Việc này buồn cười thật! 
Tâm của bạn như thế nào khi bạn cười? Bạn tỉnh thức, bạn sáng suốt và bạn không 
bị dính mắc vào điều gì cả. Đây là Góc nhìn hài hòa (chánh kiến). Đó là việc chuyển 
hóa suy nghĩ bất thiện “tôi là, tôi muốn nó thay đổi theo cách tôi muốn” trở thành 
“cũng chỉ có thế”. 


Đúng là tôi có thể bị dính mắc một chút và vui chơi thử nghiệm một chút, nhưng 
liệu có ai muốn mình phát rồ? Hãy buông đi. Khi bạn buông thì điều gì sẽ diễn ra 
trong tâm trí bạn? Một cách tự nhiên, tâm của bạn quay về thực tại, tâm bạn vui vẻ 
và bạn sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì sinh khởi. 


Nếu bạn bị dính mắc vào những trạng thái cảm xúc và nếu bạn không cười, bạn tự 
tạo thêm những đau khổ cho chính mình. Tự mình làm khổ mình. Bạn cần có lựa 
chọn đúng đắn. Hãy nhớ điều này! 


Tôi rất thích việc Đạo Phật nhấn mạnh vào việc chịu trách nhiệm cá nhân. Cá nhân 
chịu trách nhiệm về hành động của mình. 


Tôi đã từng ở nhiều trung tâm thiền. Có những nơi mọi người luôn đổ lỗi “đó là lỗi 
của người này” “tôi không thể làm việc này bởi vì....”. Và tôi gọi những thiền viện 
đó là “trung tâm đổ lỗi” 

Bạn đang chối bỏ trách nhiệm về hành động và tâm trí của mình nếu bạn nghĩ việc 
đau khổ đang có là nguyên nhân nào đó ngoài bạn. Bạn đau khổ là việc của bạn, và 
tôi không trừ bỏ được đau khổ cho bạn. Chỉ có bạn mới giải tỏa được đau khổ cho 
chính mình. 


Bằng cách nào? Bằng cách buông những điều bất thiện. Tại sao là bất thiện? Bởi vì 
“tôi là, tôi muốn”. Đó là một quan niệm sai lầm về cái tôi “tôi có ý kiến này, tôi có 
quan niệm này, tôi có ý tưởng này và tôi sẽ thực hiện nó đến cùng”. 


209 


Đây là lúc mà chiến tranh bắt đầu, phải không? Bạn muốn ảnh hưởng tích cực tới 
thế giới xung quanh? Hãy mỉm cười, hãy cười, hãy hạnh phúc. Đừng đổ lỗi cho điều 
øì hay cho ai về vấn đề của mình. “Đây là lỗi của anh ý, anh ý đã không làm điều anh 
ý đã hẹn”. Ồ, vậy cơn giận này là do ai tạo ra? Ai đang khiến mình đau khổ? 


Ngày trước, khi còn là cư sĩ. Ngài Munindra, người đàn ông Ấn Độ nhỏ bé đã tới San 
Jose thăm chúng tôi. Ngài thường chia sẻ về Tâm từ và cách chúng ta có thể thay 
đổi thế giới, thay đổi cách mọi người nhìn về thế giới. Tôi thì không tin nên quyết 
định thử nghiệm xem sao. Và tôi đến trung tâm mua sắm. 

Có hàng ngàn người ở trung tâm mua sắm. Tôi ngồi xuống băng ghế và cố tình tạo 
gương mặt khổ sở, khó gần và buồn bã. Tôi nhìn mọi người xung quanh và khuôn 
mặt họ cũng đầy khó chịu. Họ không vui, không hạnh phúc, họ giống như tôi. Và tôi 
đã nghĩ “việc suy nghĩ tiêu cực không hiệu quả. Bây giờ hãy thay đổi sang cách tích 
cực, vậy thử cười xem sao”. Và tôi ngồi trên ghế, nhắm mắt, mỉm cười và cảm nhận 
hạnh phúc. Và tôi bắt đầu cảm thấy có nhiều ánh mắt về mình. Tôi nghĩ “điều gì 
đang diễn ra đây?” Tôi mở mắt và thấy cả chục người xung quanh tôi và đều cười 
tươi. Tôi đã nghĩ “ồ! Việc này hiệu quả!”. Tôi đứng dậy và ra về. 

Bạn càng mỉm cười nhiều, bạn càng chăm chỉ mong mọi người hạnh phúc, an vui, 
mạnh khỏe thì bạn càng có ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Và 
đây là cách bạn thực hành Cách Nhìn Hài Hòa (Chánh Kiến). 


Hình ảnh hài hòa (Harmonious Imaging Chánh tư duy) 


Phần tiếp theo của bát chánh đạo được gọi là Chánh tư duy, suy nghĩ đúng đắn 
(right thought). Tôi không thích cách dịch này bởi nó không lột tả được về phần 
này của Bát Chánh Đạo. Tôi thích gọi là Hình ảnh Hài Hòa (Hamonious Imaging). 


Có vẻ nó giống như việc tưởng tượng nhỉ (imagination)? Nhưng không phải thế. Đó 
là hình ảnh, quan niệm, tư duy mà bạn đang có trong tâm trí. Bạn đang tự thấy bản 
thân mình thế nào? Hình ảnh nào về bản thân bạn đang xây dựng trong đầu? Bạn 
có đang tự thấy bản thân mình hạnh phúc? Hình ảnh của bạn trong chính bạn có 
đang thịnh vượng? 


Tôi biết rất nhiều người muốn “giàu có” nhưng liệu họ đang có hình ảnh bản thân 
thế nào? Họ đang nghĩ họ nghèo! Hãy có hình ảnh về bản thân mình thịnh vượng. 
Hãy có hình ảnh này trong đầu và vũ trụ sẽ đáp lại. 


Rất nhiều người đang thất nghiệp, khoảng 20% trong nhiều nơi tại California. Bạn 
có thể nghĩ mình thất bại và nghèo khổ hoặc không. Đây là lựa chọn của bạn. 


Bạn có tư duy về sự tử tế. Bạn lan tỏa tâm từ và sự tử tế tới những người khác. Và 
bài Kinh này đề cập vấn đề gì? Nó đề cập đến việc khi bạn buông những bất thiện, 
bạn nuôi dưỡng thiện pháp, bạn sẽ trở nên thịnh vượng. Hoàn cảnh bên ngoài 
không liên quan gì tới sự thịnh vượng của bạn (ngoại cảnh và trạng thái tâm). Bạn 
có trách nhiệm với sự thịnh vượng của bản thân. 


210 


Trong một bài Kinh trong tập Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có đề cập đến tạo công 
đức. Ngài nói “Cư sĩ tạo nên vô lượng công đức nếu cúng dường vật thực tới tăng 
đoàn. Nhưng công đức chỉ có khi bạn cúng dường đúng cách. Việc chỉ để thức ăn 
lên bàn thôi là không đúng. Tôi thường hướng dẫn thiền sinh là phải dùng hai tay 
với sự tôn trọng 


Tại sao? Bởi vì tôi đang giúp họ tạo công đức nhiều hơn. Khi bạn cúng dường, bạn 
đang có tư duy thế nào (trạng thái tâm)? Nếu bạn đang hạnh phúc khi bạn cúng 
dường tới tăng đoàn, bạn đang thực hành đúng cách. 


Việc tiếp theo tạo nhiều công đức hơn đó là bạn quy y Tam Bảo (Phật - Pháp - 
Tăng). Công đức do việc này nhiều hơn là cúng dường vật thực chư Tăng. Điều này 
kì diệu chứ? Bạn sẽ tạo nhiều công đức hơn khi bạn giữ năm giới, không vi phạm 
giới trong đời sống hàng ngày. 


Khi bạn giữ giới trong công việc, điều gì sẽ xảy ra? Mọi người biết rằng bạn sẽ không 
nói dối, không lợi dụng họ, không lấy điều gì từ họ. Uy tín bạn đang xây dựng sẽ 
như thế nào? Liệu trong mắt người khác, hình ảnh của bạn là khó chịu, khó gần? 
Bạn có nên có một tấm gương nhỏ trên bàn, và bạn có thể thấy mình đang mỉm 
cười hay không. Nếu chuông điện thoại reo, hãy mỉm cười và chúc họ hạnh phúc. 
Theo bạn lúc đó, bạn đang có hình ảnh gì về bản thân trong tâm? 


Nhẹ nhõm, hạnh phúc. Bạn tạo ra nhiều công đức chỉ với một khoảng khắc của Tâm 
Từ. Theo bạn, công đức bạn nhiều thế nào khi bạn ở đây (trong khóa thiền)? 


Thiền sinh: Sư giải thích thêm về công đức ạ? 


Bhante Vimalaramsi: Nó liên quan tới karma (nghiệp). Bạn có công đức khi làm 
việc tốt, việc tử tế, việc thiện. Khi bạn có công đức, bạn buông những bất thiện pháp 
và bạn phát triển thiện pháp và nhờ đó bạn ngày càng thịnh vượng. Việc này không 
chỉ diễn ra trong kiếp hiện tại mà bất kể khi nào. Quả của nghiệp luôn quay về với 
bạn. Nếu bạn làm với tâm bất thiện, bạn đang tạo ra việc ác (bất thiện), làm tổn hại 
công đức. Đó là cách nghiệp vận hành; đó là hành động. Có người nói rằng nghiệp 
là dự định (intention), dự định chỉ là một phần trong đó. Bạn cần có dự định thiện 
để làm việc thiện. Nhưng nếu bạn chỉ có dự định thiện nhưng không làm, bạn không 
có kết quả tốt đẹp từ đó. Và bạn có nhiều công đức nhất khi bạn bắt đầu quan sát 
và nhận ra cách giáo lý Duyên Khởi vận hành... 


Có một cô ở khu vực Ironton (Missouri) thường xuyên than thở “tôi không mua 
được, tôi không có tiên”, và khi cô ta và chồng nói về việc kiếm tiền, họ đang tạo 
cho mình một hình ảnh nghèo đói. Và đương nhiên ở bên cạnh những người như 
vậy không thú vị bằng ở bên những người có hình ảnh thịnh vượng trong đầu. 


Khi người có tư duy thịnh vượng hoặc nhìn chính bản thân mình là người thịnh 
vượng, họ sẽ làm những điều như vậy với những người xung quanh. Và điều này 
tiếp tục củng cố hình ảnh về bản thân trong họ. 


211 


Báo chí và truyền thông luôn tạo nên sự sợ hãi cho công chúng, và phần nào đó họ 
đã thành công. Tôi khuyên bạn đừng đọc bản tin. Đừng xem bản tin trên TV. “Chúng 
tôi cần phải cập nhật tin tức thời sự chứ!” 

Tôi cho bạn biết một bí mật. Bạn không cần. “Tôi cần được giáo dục”! Thực tế, 
những điều gì quan trọng và đáng được biết, mọi người xung quanh sẽ cho bạn 
biết. Bạn không cần phải đọc báo mới biết. Rất nhiều thứ bạn đọc được ở báo chí 
mà bạn nghĩ là rất quan trọng và phải biết thì thực tế không quan trọng lắm. Mẹ 
của nữ hoàng qua đời. “Ồ! Vậy cuộc sống của tôi sẽ thay đổi như thế nào?” Chả có 
øì thay đổi hết. Liên bang Xô Viết tan rã, “cuộc sống của tôi thay đổi gì?”. Tôi biết 
việc này 2 năm sau sự kiện đó diễn ra vì có người nói cho tôi biết. Việc này ảnh 
hưởng gì tới cuộc sống của tôi không? Không! 

Bạn có thêm bao nhiêu thời gian nếu bạn dừng đọc tin tức báo chí? À hãy trừ việc 
đọc phần chuyện cười ra, he he. Điều thú vị duy nhất của báo chí là những mẩu 
chuyện cười và thời tiết. 

Có người hỏi tôi về Ti vi. Tôi bảo họ” có một thứ rất có ích gọi là cục gạch. Hãy đặt 
cục gạch vô TV và bạn sẽ thấy bạn có thêm rất nhiều thời gian làm những việc có 
ích và xứng đáng hơn. 


Bạn nghĩ thử xem, bạn sẽ có thêm bao nhiêu thời gian nếu bạn không buông lơi 
bản thân? Những thứ như báo chí không ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của bạn. 
Sự thịnh vượng của bạn bị ảnh hưởng bởi trạng thái tâm bạn và những hình ảnh 
bạn có về bản thân. Bạn càng sống hài hòa theo đúng hình ảnh bạn đang có trong 
tâm, cuộc sống của bạn và những người xung quanh sẽ ngày càng thịnh vượng. Đây 
là luật phổ quát. Đây là cách nhân quả vận hành. Khi bạn có hình ảnh là người thành 
công trong con đường tâm linh, rồi bạn sẽ trở thành như vậy. 


Chánh Ngữ (Harmonious Communication Giao tiếp hòa hợp) 


Phần tiếp theo của con đường tám nhánh là Chánh Ngữ và tôi không thích cách 
dịch này, và tôi gọi là Giao Tiếp Hòa Hợp. Người bạn thường xuyên giao tiếp nhất 
là ai? Chính bạn. 


Bạn tử tế với bản thân thế nào? Bạn hay chỉ thích bản thân thế nào? Nếu bạn khắc 
nghiệt với bản thân, ai là người nuôi dưỡng những hình ảnh về bản thân không tốt? 
Ai sẽ phát triển cái tâm bất thiện? 

Bạn có những ngày tuyệt vời, và bạn đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho mình và 
người xung quanh. Bạn vui vẻ và hạnh phúc. Những người xung quanh bạn cũng 
vui vẻ và hạnh phúc. Và rồi bạn làm điều gì đó không tốt, có thể chỉ trong tâm trí. 
Có thể chưa kịp gây hại cho ai, chỉ diễn ra trong tâm trí. 

Và rồi liệu bạn có nghĩ về nó, lặp đi lặp lại, lần này đến lần khác? Lúc đó, liệu bạn 
có đang thực hành Góc Nhìn Hài Hòa? Có đang thực hành Tư Duy Hài Hòa? Có đang 


212 


thực hành Giao Tiếp Hài Hòa? Bạn nên đối xử tử tế với bản thân, không chỉ trích, 
và tha thứ cho bản thân vì đã không hoàn hảo. 


Trong đời, tôi chưa gặp được nhiều người hoàn hảo lắm, nên là.... Và rồi Niệm của 
bạn khi thực hành sẽ tốt lên. Khả năng quan sát điều bạn đang làm với người khác 
và với chính bản thân mình trở nên dễ dàng hơn. Bạn nhận biết được bạn đang là 
øì. Nhưng điều này cần rèn luyện. Đây là việc không đơn giản. Chúng ta có nhiều 
thói quen cũ, và chúng ta biết điều chúng ta nên làm. Nhưng chúng ta không làm 
đúng và rồi ta sẽ tự trách bản thân. Nếu bạn thấy bạn lại mắc phải thói quen này, 
hãy tha thứ cho bản thân là đã không hoàn hảo. Hãy chào mừng bản thân đã đến 
đời sống thật. Và hãy tự nhủ không làm lại việc này. 


Chánh Nghiệp (Harmonious Movement Hành Động Hài Hòa) 


Phần tiếp theo gọi là Chánh nghiệp. Tôi công nhận là hay điều chỉnh lại khái niệm, 
và tôi gọi ó là “Hành Động Hài Hòa”. Và nó là gì, đặc biệt khi bạn đang ngồi thiền? 
Đó là làm đúng việc với đúng tốc độ. Đó là làm việc với nguồn năng lượng phù hợp. 
Bạn không cố lạm dụng tâm mình, không cố thay đổi những thứ không cần thay 
đổi, không cố hết năng lượng vào công việc và tạo nên trạo cử cho mình. Hành Động 
Hài Hòa trong đời sống cũng có nghĩa là biết điều mình làm khi mình đang làm. 


Chánh Mạng (Harmonious Lifestyle Lối Sống Hài Hòa) 


Cách sống là: đừng giết sinh mệnh nào, không bán thuốc độc, không bán súng, 
không buôn nô lệ... và những điều như vậy. 


Hãy nghĩ về Bát Chánh Đạo. Lần đầu Bát Chánh Đạo được biết đến là từ bài Pháp 
đầu tiên Đức Phật giảng. Ngài giảng cho năm vị tu sĩ đang trên con đường thanh 
lọc. Liệu nó có ích gì với những vị tu sĩ này? Không bán thuốc độc; họ không làm 
việc đó. Không bán vũ khí, họ không làm; không buôn bán nô lệ, điều này cũng 
không hợp lý. 


Tôi gọi nó là Lối Sống Hài Hòa. Lối sống của bạn đang như thế nào? Lối sống bạn 
đang có liệu có dẫn đến hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh? Hay 
nó mang lại đau khổ cho bản thân và người khác? 


Có bạn thiền sinh ở Malaysia, cô ta rất tuyệt vời. Một hôm, cô ấy trình Pháp với tôi 
và chia sẻ “con có nhiều giấc mơ kinh hoàng. Con gặp ác mộng!” Và tôi nói “sao 
thế?” “Con không biết. Nó luôn xảy ra sau khi con xem những bộ film kinh dị. “Đừng 
xem film thể loại đó nữa”. “Nhưng mà con thích, thầy ạ!”. Và tôi “vậy đừng chia sẻ 
những ác mộng đó với tôi” 

Trong Kinh điển, có bài Kinh thuộc Kinh Trung Bộ có đề cập việc Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp và Chánh Mạng thuộc về Giới - đạo đức. 


Khi bạn hành thiền, bạn tự động thực hành việc giữ giới. Do vậy bạn không cần 
quan tâm tới ba nhánh này. Có người nói Bát Chánh Đạo thực tế chỉ cần 5 nhánh. 


213 


Và rồi những người thực hành Vipassana rằng chi phần cuối cùng, Chánh Định - 
chi phần mà định nghĩa là tuyệt đối: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và chỉ 
cần sát na định là đủ (Khanika samadhi). Họ đã chủ động bỏ đi chi phần cuối, và 
giờ chúng ta có con đường 4 nhánh. 


Nhưng khi Đức Phật thuyết Pháp, lần đầu giảng về Bát Chánh Đạo, Đức Phật nói về 
cách mà những tu sĩ về cách thực hành và cách họ nên thực hành. Không có phần 
nào bị bỏ đi cả. Và tôi phát hiện ra từ khi Đức Phật qua đời, các học giả đã biến Bát 
Chánh Đạo thành Ngũ Chánh Đạo, và những hành giả thì phản đối “không, không, 
không, không, không thể làm thế”. Các vị tu sĩ đã thảo luận việc này hàng nghìn 
năm. Và chắc việc tranh luận này còn kéo dài đến khi hết thời kì của Đức Phật 
(Buddha sasana). Bởi vì tôi là hành giả, cho nên tôi sẽ cung cấp đủ các bạn con 
đường Bát Chánh Đạo. 


Thực hành Lối Sống Hài Hòa có nghĩa là như thế nào? Hãy giữ cho tâm mình tích 
cực, và giúp người khác có trạng thái tâm tích cực; nói những điều tích cực với 
người khác. Trong hành động hàng ngày, không làm những điều gây hại cho ai hay 
con vật nào. Về cơ bản, là sống một cuộc sống an tịnh, tỉnh giác. 


Có người thích đọc những đầu sách độc hại, và họ tạo ra nhiều thứ rối rắm, đại loại 
thế. Có lúc người ta lên mạng và dành thời gian cho những thứ có hại. Họ đang làm 
øì với tâm trí của họ? Đó liệu có phải là Lối Sống Hài Hòa? Liệu đó có phải là cách 
mình nên dành thời gian? 

Chánh Tinh Tấn (Harmonious Practice Thực hành hài hòa) 


Chi phiền tiếp theo của Bát Chánh Đạo được gọi là “Chánh Tinh Tấn”. Tôi có thể 
giữ nguyên nhưng tôi vẫn đổi, và tôi gọi nó là “thực hành hài hòa có 4 phần. Nhận 
biết điều bất thiện, buông đi điều bất thiện và thư giãn, gợi lên điều thiện, mỉm cười 
và quay về với đề mục thực hành và giữ tâm ở trạng thái tích cực. Đó là Chánh Tinh 
Tấn, và có thể được gọi là 6 Biết (6R). 


Chánh Niệm (Harmonious Attention) 


Phần tiếp theo của Bát Chánh Đạo được gọi là Chánh Niệm. Từ “Niệm” bản thân đã 
là một từ gây nhiều bối rối. Ni Khema đã từng cho tôi đọc một bài báo, trong đó 4 
hay 5 thiền sư chia sẻ về định nghĩa của Niệm. Một trong số đó đưa ra ý kiến “Niệm 
là việc nhớ để nhớ”. Tôi không hiểu được họ đang nói cái gì. 

Sức mạnh của quan sát của bạn nằm ở chỗ khả năng nhìn rõ ràng tâm mình di 
chuyển như thế nào. Quan sát sự di chuyển của tâm càng rõ ràng, sự hiểu của bạn 
về Thập Nhị Nhân Duyên càng rõ. 

Nhiều người hỏi tôi là liệu tôi có đang dạy thiền Quán không. Tôi trả lời: tất nhiên. 
Khi bạn đang ở trong từng Jhana, tôi đã chỉ cho bạn Quán những điều gì. Thực tế 
tôi không chỉ cho bạn, bạn tự quan sát thấy. 


214 


Tuệ giác bạn có được khi nhận biết được sự chú ý của tâm di chuyển như thế nào, 
bạn thấy được những mắt xích diễn biến thế nào và “ồ, thật tuyệt diệu”. 


Chức năng của Niệm là nhớ (để ý). Để ý đến cái gì? Hãy để ý quan sát sự di chuyển 
của tâm. Tâm của bạn như thế nào khi Niệm của bạn rất tốt? Khi Niệm tốt, bạn sẽ 
thấy được rất nhiều những điều vi tế phát sinh và biến mất (sinh rồi diệt) và cách 
thức những điều vi tế đó xuất hiện. Mục tiêu quan trọng nhất của 6 Biết (6R) là 
khiến mình có thể quan sát rõ ràng, trực tiếp với một tâm sáng, sạch, tỉnh giác. Ta 
có thể quan sát được cách mọi thứ vận hành mà không dính mắc. 


Chánh Định (Harmonious Collectedness) 


Phần cuối của Bát Chánh Đạo được gọi là Chánh Định. Mọi người hay hiểu là sự tập 
trung. Nhưng tôi gọi là Harmonious Collectedness. 


Định nghĩa về “Định - Collectedness” là gì? Đó là trạng thái tâm an nhiên, hòa hợp, 
tỉnh thức và tĩnh lặng. Và đó là điều mà bạn trải nghiệm khi vào các bậc thiền Jhana. 
Bạn trải nghiệm những mức độ khác nhau trong các Jhana. Từ Jhana đã bị dịch và 
hiểu sai trong thời gian rất dài. Và có nhiều bối rối về cách hiểu từ này. Hiện tại có 
hai cách hiểu về Jhana đang phổ biến trên thế giới. Jhana theo lời Phật dạy là mức 
độ - giai đoạn của sự hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Mỗi tầng thiền - mỗi tầng hiểu biết 
sẽ cho chúng ta cách nhìn ngày một sâu sắc hơn về cách Giáo Lý Duyên Khởi (Thập 
Nhị Nhân Duyên) hoạt động. Đây là gọi là Jhana tỉnh thức. Trong Jhana có Niệm và 
nhận biết rõ ràng. 


Jhana tĩnh lặng (absorption Jhana) là một cách hiểu khác, vốn cũng rất phổ biến 
hiện nay. Khi người ta thực hành loại Jhana tĩnh lặng này, tâm của họ trở nên cực 
kì tập trung. Tâm của họ dính chặt vào đề mục hành thiền. 


Cách thực hành loại Jhana này như sau: Hành giả đặt sự chú tâm của mình vào đề 
mục, ví dụ như hơi thở vào, hơi thở ra. Khi tâm đi lang thang hay bị xao nhãng, 
hành giả được hướng dẫn là ngay lập tức buông đi cái xao nhãng và quay về với 
hơi thở. 

Khi tâm ở với đề mục một thời gian đủ lâu, sẽ có một thứ phát sinh mà trong tiếng 
Pali gọi là Nimitta (Quang tướng - ánh sáng). Nó sẽ giống như một cái đĩa rất sáng, 
và hành giả buông khỏi đề mục hơi thở và đặt tâm vào ánh sáng này. 

Khi tâm ngày một tập trung, hành giả sẽ mất cảm giác trên thân và sức mạnh của 
sự tập trung (định lực) sẽ chặn mọi chướng ngại. Chướng ngại không phát sinh. 
Đây là lúc tâm thật sự bị hút (absorbed). Trạng thái này được gọi là appana 
samädhi, nhưng đó không phải là cách Đức Phật hướng dẫn và thực hành. Đây là 
loại Định mà Ngài thực tập khi còn là Bồ Tát. Ngài phủ định loại thiền này bởi vì nó 
có gì đó không đúng với loại Jhana này. 


Loại thiền mà Đức Phật dạy và thực hành có phần tương tự như chú tâm nhất điểm 
nhưng sẽ như sau: thay vì tập trung toàn bộ tâm trí chỉ vào hơi thở, Đức Phật đưa 


215 


bên một bước vào thao tác thực hành. Bước nhỏ này sẽ khiến tâm không bị hút hết 
vào đề mục. Bước này là bước thư giãn. 


Tại sao bước thư giãn cực kì quan trọng trong hành thiền? Trước khi tôi trả lời, tôi 
muốn hỏi các bạn: “Tham Ái” là gì? và làm thế nào để nhận biết được Tham Ái. 


Thiền sinh: là nắm giữ, dính mắc 
Bhante Vimalaramsi: Nghĩa là gì? 
Thiền sinh: Nó kiểu như việc muốn gì đó và dính mắc vào việc đó. 


Bhante Vimalaramsi: Không, nó không hoàn toàn đúng. Tham Ái là tâm “tôi muốn” 
hoặc “tôi không muốn”. Tham Ái luôn được biểu hiện là những căng thẳng hay khó 
chịu trong tâm trí và cơ thể. 


Khi chúng ta có bước thư giãn khi hành thiền, chúng ta buông bỏ Tham Ái và đây 
là lúc ta trải nghiệm Sự thật thứ 3 “Diệt Đế”! Mỗi khi bạn sử dụng bước thư giãn, 
bạn đang thanh lọc tâm mình. Khi bạn thư giãn, bạn sẽ thấy tâm rất sáng và nhẹ 
nhõm. Tại sao lại thế? Vì đó là khoảng khắc Tham Ái vắng mặt trong thân và tâm. 


Khi Đức Phật đưa vào thao tác nhỏ này trong thực hành, Ngài cho ta thấy cách 
buông bỏ Tham Ái. Đức Phật đã hướng dẫn Jhana tỉnh thức và chắc chắn không có 
Tham Ái trong các Jhana này. Đồng thời, hành giả trong khi thực hành Jhana có thể 
quan sát và trải nghiệm trực tiếp bát chánh đạo. Loại Jhana bị hút vẫn có Tham Ái 
trong đó nhưng hành giả không nhận ra được. 


Và đây chỉ là mô tả đơn giản sự khác biệt giữa hai loại Jhana. Do loại Jhana chú tâm 
không buông bỏ Tham Ái nên nó không thể dẫn tới trải nghiệm Nibbana. 


Tóm tắt Bát Chánh Đạo 


Khi bạn thực hành 6 Biết, bạn đang thực hành toàn bộ Bát Chánh Đạo. Khi bạn cười, 
bạn cũng đang thực hành Bát Chánh Đạo. Khi bạn cười to, bạn cũng đang thực hành 
Bát Chánh Đạo. Bạn có thấy nó đơn giản chứ? 


Điểm cốt lõi của Bát Chánh Đạo, con đường Đức Phật hướng dẫn, con đường Trung 
Đạo, la học cách buông bỏ đi bất thiện pháp (đồng hóa bản thân với bất cứ điều gì 
sinh khởi) và gợi lên Góc Nhìn Hài Hòa, quan sát mọi cảm giác, suy nghĩ, cảm thọ 
với sự tách rời. 

Tất cả những gì diễn ra trên thế giới đều là quy luật khách quan, quy luật tự nhiên. 
Mọi thứ không có bất kì khái niệm gì trong đó. Mọi thứ không có bất kì ý kiến gì 
trong đó. Bạn cần nhìn mọi thứ rõ ràng, mọi thứ chỉ là quy luật tự nhiên. 


Và lợi lạc gì khi thấy được điều này? Khi bạn quan sát mọi thứ chỉ là những quy 
luật, quy trình, bạn buông bỏ Tham Ái, buông bỏ đau khổ. Tâm trí bạn trở nên nhẹ 
nhõm, mãn nguyện và cuộc sống trở nên dễ chịu. 


216 


Mỗi khi bạn quá nghiêm túc, hãy đoán xem điều gì diễn ra “Tôi là”. Đoán xem ai 
đang tạo ra đau khổ “tôi”. Ai đang cố gắng kiểm soát “tôi”. Bởi vì bạn đồng hóa (vơ 
vào mình) những suy nghĩ và cảm xúc, bạn đang tạo ra Tham Ái, bạn dính mắc vào 
những suy nghĩ, ý tưởng, khái niệm. Khi bạn bắt đầu nhìn sự vật hiện tượng chỉ là 
quy luật khách quan, tâm trí của bạn sẽ không có chướng ngại. Hãy lưu ý, mỗi khi 
bạn có những suy nghĩ lặp lại liên tục, hãy để ý xem ai đang ở đó “tôi”. Ai cần 6 Biết 
tất cả những điều này “tôi> 

Chư Tỷ-kheo, thuở xưa, tại thành Sãva¿thi này có nữ gia chủ tên là Vedehika. 
Chư Tỷ-kheo, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về nữ gia chủ 
Vedehika: “Nữ gia chủ Vedehika là hiền thục, nữ gia chủ Vedehika là nhu 
thuận; nữ gia chủ Vedehika là ôn hòa”. Chư Tỷ-kheo, nữ gia chủ Vedehika có 
người nữ tỳ tên là Kđiï, người này khéo tay, siêng năng, và làm việc cẩn thận 
chu toàn. Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ KäÏï khởi lên ý nghĩ........... 


Cũng vậy chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo hết sức hiền lành, hết sức nhu thuận, 
hết sức ôn hòa trong khi chưa bị những lời nói bất khả ý, xúc phạm. Và chư 
Tỷ-kheo, chỉ khi nào Tỷ-kheo bị những lời nói bất khả ý, xúc phạm mà vị ấy 
vẫn hết sức hiền lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa, khi ấy vị ấy mới 
được xem là hiền lành, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là ôn hòa. 
Chư Tỷ-kheo, Ta không gọi một Tỷ-kheo là dễ nói, khi vị ấy dễ nói về các vật 
dụng như y áo, món ăn, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khi vị ấy thành tựu 
được tánh dễ nói. 


Đây là bốn nhu yếu phẩm cần thiết. Tỳ kheo không nên ứng xử tử tế và ôn hòa chỉ 
vì có những nhu yếu phẩm này. Bạn nghĩ xem, tâm trí lúc đó sẽ như thế nào? 


Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy khi không được các vật dụng như y áo, 
thức ăn, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, không còn là dễ nói, không còn thành 
tựu tánh dễ nói. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, 
sùng kính Pháp trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ nói, vị ấy Ta mới gọi là 
dễ nói. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy suy nghĩ: “Chỉ vì tôn trọng Pháp, cung 
kính Pháp, sùng kính Pháp chúng ta sẽ trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ 
nói”. Chư Tỷ-kheo, các Ngươi phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các Ngươi có thể dùng khi nói với các 
người khác: đúng thời hay phi thời, chơn thực hay không chơn thực, nhu 
nhuyến hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm. 
Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói đúng thời hay 
phi thời. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói lời 
chơn thực hay nói lời không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ngươi có thể nói lời nhu nhuyến hay nói lời thô bạo. Chư Tỷ-kheo, 
khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói lời lợi ích hay nói lời không 
lợi ích. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói với từ 
tâm hay với sân tâm.Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như 


217 


sau: “Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không 
thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, 
với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu 
hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế 
giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân”. Chư 
Tỷ-kheo, như vậy các Ngươi cần phải học tập. 


Đây là điều bạn đang học. Quan điểm của người khác thế nào không quan trọng. 
Cách họ đưa quan điểm tới cho bạn thế nào không quan trọng. Thời điểm họ đưa 
quan điểm tới bạn không quan trọng. Họ nổi tâm sân với bạn, không quan trọng. 
Họ chỉ trích bạn, không quan trọng. 

Bạn lan tỏa Tâm Từ tới người đó và nhớ rằng đó chỉ là phần đầu tiên. Và rồi bạn 
lan tỏa Tâm Từ tới tất cả chúng sinh xung quanh và thế giới xung quanh. 

Cách tôi dạy Dhamma bị rất nhiều người chỉ trích. Bởi vì tôi không dạy Dhamma 
theo cách mọi người hay làm. 


Có người ở Đức đã trích 1 đoạn trong bài giảng của tôi và biến nó thành việc to tát 
và chỉ trích những gì tôi nói. Có người khác tại Đức đọc được, gửi cho tôi và nhắn 
nhủ “Thầy cần phải nói lại, thầy phải quay lại đây, gặp bạn kia và cho người ta biết 
điều gì đúng, điều gì sai. Thầy phải giải thích lại.” Tôi không quan tâm đến việc họ 
nói gì. Đấy là lời giải thích của tôi. 

Cũng có bài viết chỉ trích tôi về việc chia sẻ có 2 loại NÑibbana, Nibbana thế gian và 
Nibbana xuất thế gian. Tôi đã muốn viết phản hồi cho họ là “hãy chỉ trích nữa đi!”. 
Đã có rất nhiều người truy cập website (dhammasukha) và có nhiều quan điểm. 
Đơn giản là lan tỏa Tâm Từ tới người đó và sử dụng những điều họ nói như là lời 
gợi ý để thực hành lan tỏa Tâm Từ tới mọi chúng sinh. Trong đời sống hàng ngày, 
hãy lan tỏa Tâm Từ nhiều nhất có thể. 


Và bạn sẽ có thịnh vượng, bạn sẽ được chăm nom. Sự thịnh vượng không cần thiết 
phải đồng nghĩa với giàu có vật chất. Có người cảm ơn bạn vì bạn tử tế, bạn có lòng 
trắc ẩn, bạn đã trợ giúp để cuộc sống người ta thuận lợi hơn. Và đó là thịnh vượng. 
Lo lắng về thiếu thốn vật chất? Không. 


Trong năm nay, tôi không còn di chuyển nhiều. Tôi chỉ đến Việt Nam, khoang cách 
là 12 ngàn dặm, cách Đức khoảng 6 ngàn dặm. Và tôi không có một xu khi di chuyển. 
Tôi không có tiền. Tất cả những khoản tiền tôi được cúng dường đều dành cho việc 
xây dựng thiền viện. Tôi không có tiền và tôi vẫn đi lại khắp nơi trên thế giới. Tôi 
làm việc đó bằng cách nào? Bằng cách giúp đỡ người khác. Bằng cách trân trọng 
người khác và mong muốn cuộc sống của họ tốt đẹp hơn với việc giảng dạy 
Dhamma. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm xẻng và thúng, nói như sau: “Tôi sẽ 
làm cho trái đất này không còn đất nữa”, và người ấy đào chỗ này chỗ kia, rải 


218 


đất chỗ này chỗ kia, nhổ nước miếng chỗ này chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này chỗ 
kia, với ý nghĩ: “Ngươi trở thành không phải đất, Ngươi trở thành không phải 
đất”. Chư Tỷ-kheo, nghĩ thế nào? Người ấy có thể làm cho đất lớn này trở 
thành không phải đất chăng? 


—Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn này thâm sâu và vô lượng, 
không dễ gì khiến cho đất lớn này trở thành không phải đất, trước khi người 
ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. 


—Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các Ông có thể 
nói với người khác: “Đúng thời hay phi thời ... hay với sân tâm”. Các Tỷ-kheo, 
khi nói với các người khác, các Ông có thể nói: “Đúng thời ... hay với sân tâm”. 
Các Tỷ-kheo, ở tại đây, các Ông cần phải học tập như sau: “Chúng ta sẽ giữ 
tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác 
ngữ; chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân 
hận; chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm câu hữu với từ. Và với 
người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân”. Các Tỷ-kheo, các Ông cần 
phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm màu sơn, màu vàng, màu xanh sẫm 
hay màu đỏ tía; người ấy có thể nói như sau: “Ta sẽ viết các hình sắc trên hư 
không này. Ta sẽ làm cho các hình sắc hiển hiện”. Các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ 
thế nào? Người ấy có thể viết các hình sắc trên hư không và làm cho các hình 
sắc hiến hiện được không? 


—Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, hư không là vô 
sắc, không thể thấy được. Ở đây, không dễ gì viết các hình sắc và làm hình sắc 
hiển hiện, trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. 


—Cũng vậy, này Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các Ông có thể nói với 
người khác: “Đúng thời hay phi thời ... hay với sân tâm ... (như trên) ... Và với 
người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân”. Chư Tỷ-kheo, các Ông cần 
phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm một bó cỏ khô đang cháy và nói như 
sau: “Ta với bó cỏ khô đang cháy này sẽ hâm nóng và đun sôi sông Hằng này. 
Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy, với bỏ cỏ khô đang cháy có thể 
hâm nóng và đun sôi sông Hằng được không? 

—Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì sông Hằng thâm sâu và 
vô lượng, không dễ gì với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi 


sông Hằng được, trước khi người ấy mệt nhoài và bị thất bại. 


219 


—Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các Ông có thể 
nói với các người khác: “Đúng thời hay phi thời ... hay với sân tâm”. Chư Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thể nói: “Đúng thời ... hay với 
sân tâm ... (như trên) ... Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng 
khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân”. Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy. 

Bạn lưu ý, có nhiều cái lặp lại trong đoạn này. Đức Phật muốn người nghe ngẫm 
sâu. Hãy chú tâm lắng nghe và bạn sẽ có nhiều lợi lạc. Nếu bạn phán xét “đã nghe 
rồi, đã biết rồi, không cần lặp lại nữa”... theo bạn thì trạng thái tâm nào bạn đang 
có lúc đó? Nên hãy chú tâm. 


—Cũng vậy, chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các Ông có thể dùng khi 
nói với các người khác: “Đúng thời hay phi thời, chơn thực hay không chơn 
thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với 
sân tâm”. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thể nói đúng 
thời hay phi thời. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thể nói 
lời chơn thực hay nói lời không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các 
người khác, các Ông có thể nói lời nhu nhuyễn hay nói lời thô bạo. Chư Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thể nói lời lợi ích hay nói lời 
không lợi ích. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thể nói với 
từ tâm hay với sân tâm. Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các Ông cần phải học tập như 
sau: “Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không 
thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bị, 
với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm câu 
hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế 
giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân” Chư 
Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, 
cưa chân; dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy 
không phải là người thực hành giáo pháp của Ta. Ở đây, chư Tỷ-kheo các Ông 
phải học tập như sau: “Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; 
chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống với lòng lân 
mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ 
người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống 
biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân”. Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy. 


Và này chư Tỷ-kheo, nếu các Ông luôn luôn suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, 
thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy loại ngôn ngữ nào, dầu tế nhị hay thô bạo 
mà các Ông không kham nhẫn được chăng? 


—Bạch Thế Tôn, không. 


220 


—Chư Tỷ-kheo, do vậy, hãy luôn luôn suy tư lời dạy ví như cái cưa này, và các 
Ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu ngày. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo được hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn 
dạy. 


Đức Phật đã thuyết pháp rất đúng và tuyệt vời! Lắng nghe những điều này giúp tâm 
luôn tập trung vào Tâm Từ. 


Bạn làm gì khi bạn đi từ nhà tới xe? Nghĩ ngơi lung tung, về việc này về việc nọ? 


Điều gì khiến bạn không 6 Biết (6R) những suy nghĩ đó và lan tỏa Tâm Từ? Khi bạn 
đang phải xếp hàng, tâm bạn đang như thế nào, bạn làm gì? Nhìn đồng hồ và tự nhủ 
“lâu quá, đi chỗ khác thôi”. Đó là cách mọi người thường làm. Và tại sao bạn không 
tận dụng lan tỏa Tâm Từ vào lúc đó. 


Có rất nhiều hành động, khoảng khắc mà bạn có thể kết hợp để rèn luyện Tâm Từ. 
Bạn có thể làm cách như sau “Mỗi khi tôi thực hiện hành động này, mỗi khi tôi mở 
cửa tủ, mở cửa nhà, cắm chìa khóa; thì những điều đó là gợi ý cho tôi thực hành lan 
tỏa Tâm Từ tới mọi chúng sinh. 


Và theo bạn, cuối cùng bạn sẽ làm gì với tâm của mình cả ngày? 


Hãy nhớ điều Đức Phật đã nói “ta suy tư, quán sát nhiều vấn đề gì, thời tâm sanh 
khuynh hướng đối với vấn đề ấy!”. Bạn càng mỉm cười, càng vui vẻ và suy nghĩ tích 
cực, tâm trí bạn càng hướng đến những điều tích cực và hạnh phúc. 


Vậy bạn nên làm gì? Khi rời khỏi khóa thiền, bạn lưu ý khóa là hãy tiếp tục. Tham 
gia khóa thiền trực tiếp này chỉ là phần đầu tiên. Khóa thiền đích thực ở ngoài kia. 
Khóa thiền ở ngoài kia sẽ thử thách, kiểm tra bạn theo nhiều cách khác nhau. 


Hãy nhớ bài Kinh này. 
Nguyện cho chúng sinh đang khổ được hết khổ 
Bị sợ hãi hết sợ hãi 
Nguyện cho chúng sinh đang hoạn nạn được hết hoạn nạn 
Và tất cả được an lành 
Nguyện cho mọi chúng sinh được san sẻ công đức của chúng tôi 
Nguyện cho mọi chúng sinh trong các cõi 
Thiên, Địa, Nhân, Phi Nhân 
Đều được hưởng công đức này 


Nguyện cho họ sẽ cùng bảo vệ Phật Pháp lâu dài. 


221 


MA L4 m2 
Về tác gia 
Thượng Tọa Bhante Vimalaramsi Mahathera sinh tại 
New York và lớn lên tại Chicago & California. Khóa thiền 
Quán nhập thất đầu tiên của ngài vào năm 28 tuổi tại 
California. Với quyết tâm mạnh mẽ hành thiền, Ngài 
xuống tóc quy y vào năm 1986. Năm 1998, Ngài chuyển 
tới Miến Điện để hành thiền miên mật trong các trung tâm 
thiền thuộc dòng Mahasi Yeiktha, Rangoon. Sau đó Ngài 
di chuyển tới Malaysia để thực hành thiền Tâm Từ trong 
6 tháng. 


Năm 1990, Bhante trở về Miến Điện để tiếp tục hành 
thiền Vipassana. Ngài tham gia các khóa thiền với lịch 
trình thiền 14 tới 16 tiếng một ngày tại Chanmyay 
Yeiktha, Rangoon. Trong khoảng thời gian này, có giai đoạn ngài liên tục ngồi những thời 
thiền 7, 8 tiếng. Sau hai năm thực hành miên mật và trải nghiệm điều được gọi là kết quả 
cuối cùng, Ngài cảm thấy thất vọng, và rời Miến Điện để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm. 


Ngài quay về Malaysia và giảng dạy Thiền Tâm Từ. Vào 1995, tại được mời cư ngụ và dạy 
tại Brickfelds, tu viện Theravada lớn nhất tại Malaysia với trụ trì là ngài K. Sri 
Dhammanada. Tại đây, K Sri bị ấn tượng với kiến của của Bhante và đã mời Bhante chủ 
trì những chương trình giảng pháp và dạy thiền tại đây. 


Sau đó, Bhante gặp hòa thượng người Sri Lanka, vị ấy đã khuyên Ngài không nên sử dụng 
Thanh Tịnh Đạo để tham khảo và giảng dạy nữa mà chỉ sử dụng Kinh nguyên thủy. 


Nhờ vậy, Bhante bắt đầu chuyên chú vào Kinh điển và thực hành thiền theo đúng những 
gì được viết. Sau ba tháng tự nhập thất, ngài trở về Malaysia và viết cuốn thiền niệm hơi 
thở “Änäãpänasati Sutta : Hướng dẫn thực hành Niệm sự thở và Thiền Trí Huệ Tĩnh”. Cuốn 
sách được biên tập và xuất bản với tên “Hơi thở của tình thương”. 


Bhante Vimalaramsi quay về USA năm 1998 và bắt đầu hành trình hướng dẫn thiền tại 
đây. Năm 2003 Ngài đồng sáng lập United International BuddhaDhamma Society, UIBDS. 
UIBDS hỗ trợ Trung tâm thiền Dhamma Sukha tại Annapolis, Misouri hoạt động. Ngài dạy 
thiền hàng năm tại đây từ tháng 5 tới tháng 11. Thời gian còn lại trong năm, Ngài thuyết 
pháp và dạy thiền tại nhiều nơi trên thế giới. Bhante cũng đại diện cộng đồng Phật giáo 
nước Mỹ tại hội đồng World Buddist Council tổ chức tại Kobe, Nhật Bản vào năm 2007. 


Nếu bạn muốn tìm hiểu, bạn có thể truy cập website dhammasukha.org để có thêm thông 
tin và nghe các bài Pháp thoại. Đồng thời bạn có thể nghe Pháp thoại của Ngài tại 
youtube.com. 


2222 


Danh mục Kinh 


Các bản dịch tiếng Việt được trích dẫn từ Trung Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh, 
được cố hòa thương Thích Minh Châu chuyển ngữ và đăng tải trên website 
suttacentral.net. 


MN-20 Kinh An Trú Tầm 
https://suttacentral.net/mn20/vi/minh chau 
MN-10 Kinh Tứ Niệm Xứ 
https://suttacentral.net/mn10/vi/minh chau 
MN-111 Kinh Bất Đoạn 
https://suttacentral.net/mn111/vi/minh chau 
MN-38 Kinh Đoạn Tận Ái 
https://suttacentral.net/mn38/vi/minh chau 
MN-135 Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 
https://suttacentral.net/mn135/vi/minh chau 
MN-95 Kinh Canki 
https://suttacentral.net/mn95/vi/minh chau 
MN-148 Kinh Sáu Sáu 
https://suttacentral.net/mn148/vi/minh chau 
MN-21 Kinh Ví Dụ Gái Cưa 


https://suttacentralnet/mn21/vi/minh chau 


223 


